ĐẠI NIỆM XỨ 


Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt 
Như Lai Thiền Viện, San Jose, Hoa Kỳ 1999 
-¬-o00--- 
Nguồn 
ht(p:/⁄/thuvienhoqasen.0rg 
Chuyển sang ebook 29-7-2009 

Người thực hiện : Nam Thiên — narmmthien(Qgmail.com 
Linh 1udio Tại Website hfípz/www.phatphaponline.org 


Mục Lục 


Lời Giới Thiệu của Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện 
Vài Lời Của Người Soạn Dịch 
[01-A] - Quán sát Thân trong Thân 
A.- Chánh niệm hơi thở 
[01-B] - Quán sát Thân trong Thân 
B.- Các Tư Thế Của Thân 
[01-C] - Quán sát Thân trong Thân 
Œ.- Chánh Niệm và Tỉnh Giác 
D.- Quán Sát Thân Ô Trược 
[01-D] - Quán sát Thân trong Thân 
E.- Quán Sát Tứ Đại 
F.- Chín Đề Mục Quán Sát Tử Thi 


[02] - Quán Sát Thọ Trong Thọ 
[03] - Quán Sát Tâm Trong Tâm 
[04-A] - Quán Sát Pháp Trong Pháp 
A. Năm Chướng Ngại 
[04-B] - Quán Sát Pháp Trong Pháp 
B. Ngũ uân Thủ 
C. Sáu Căn và Sáu Trần 
D. Bảy Yếu Tổ Giác Ngộ 
[04-C] - Quán Sát Pháp Trong Pháp 
E. Tứ Thánh Đế 
[05] - Bảo Đảm Thành Đạo 
[06] - Kinh Đại Niệm Xứ 
I. Quán sát thân trong thân 
II. Quán sát thọ trong thọ 
IIL. Quán sát tâm trong tâm 
IV. Quán sát pháp trong pháp 
[07] - Hướng Dẫn Hành Thiền 
1. Thiền Tha Thứ 
2. Thiền Từ Bi 
3. Thiền Minh Sát 
Thiền hành 
Chánh niệm lúc ăn 
[085] - Ghi Chú 
[09] - Paa.li-Việt Đối Chiếu 


——-OÔ0O--- 
Lời Giới Thiệu của Ban Tu Thư Như Lai Thiền Viện 


Những bài kinh Phật không có bài nào là không hay. Có miệt mài trên những 
trang kinh xưa mới cảm được sự vang động của suối nguồn trí tuệ. Lời kinh 
là những tiếng sắm rền vang chắn động tâm thức chúng sanh đang chới với 
giữa những làn sóng ưu phiên trong biển sanh tử. Kinh nghiệm giác ngộ của 
bậc toàn giác được trao truyền ròng rã trong suốt 45 năm để lại một kho tàng 
tư tưởng giải thoát, một sự trưởng thành tột cùng của trí thông minh và cảm 
thức con người. Mỗi lần đọc kinh là mỗi lần cảm nhận được sức mạnh của 
phước báu đã cho tâm thức bay lượn một khoảng không gian khá rộng trong 
bầu trời siêu thoát mênh mông. 


Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực 
rỡ ánh hông giải thoát, có thê nói Kinh Đại Niệm Xứ là bài kinh thỏa thích 
nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và 
gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên 


thu gọi hãy dũng mãnh lên đường hướng về bến bờ giải thoát cho chính 
mình. Trong phần mở đâu, Đức Phật dạy: 


"Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất để đem lại sự thanh bình cho 
chúng sanh, vượt thoát sâu não, diệt trừ khô ưu, thành tựu chánh trí và chứng 
ngộ Niệt Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ". 


Lời dạy thật minh bạch, rõ ràng như bầu trời xanh trong muà hạ trắng không 
một áng mây. Đây là con đường và là con đường độc nhất. Con đường an lạc 
ấn dấu tự nghìn xưa này đã được Đức Phật phơi bày ra cho tất cả chúng sanh 
và tôn tại qua bao tháng trầm của lịch sử nhân loại. 


Phải có phước báu lớn mới sinh vào thời kỳ Đức Phật còn hiện tiền để được 
tu tập dưới sự hướng dẫn của Ngài hay để được Ngài diễn giải những lời 
kinh, nhiều khi tưởng dễ lãnh hội nhưng đi sâu vào là cả một vấn đề. Bao 
nhiêu thế hệ đã qua đi, và ngày nay chúng ta còn may mắn sống trong ánh 
đạo vàng rạng ngời của Đức Thế Tôn. Để hiểu những lời kinh cho chính xác 
hầu tu tập, chúng ta phải nương tựa vào các bậc chân tu thông hiểu giáo 
pháp và đầy kinh nghiệm thực chứng để thấy rõ con đường thanh bạch cao 
thượng. Những vị này thật quá hiếm hoi trong thời đại văn minh cơ khí ngày 
nay, một thời đại mà khoa học đã đạt đến đỉnh cao nhưng sự đau khô trầm 
kha vẫn triỀền miên không hề thuyên giảm. 


Như Lai Thiền Viện có duyên lành theo học với Ngài Hòa thượng Thiền Sư 
U Silananda từ năm 1987. Ngài thọ giới Tỳ kheo hơn năm mươi năm, hoàn 
mãn văn bằng Phật học cao cấp nhất tại Miến Điện và đã từng dạy tại đại 
học ở đó. Trong kỳ Kiết Tập Kinh Điển Phật Giáo lần thứ sáu tại Miễn Điện 
vào năm 1954, Ngài là vị lãnh đạo việc soạn thảo tự điển Miến-Pali và cũng 
là trưởng ban kiết tập Kinh Điển Pali, Chú Giải, và Phụ Chú Giải lúc Ngài 
mới vừa 26 tuổi. Ngài là tác giả cuả nhiều sách viết bằng tiếng Miến và tiếng 
Anh, trong đó có cuốn "The Four Foundations of Mindfulness" (Tứ Niệm 
Xứ), một cuốn sách căn bản giảng dạy đầy đủ về Thiền Tứ Niệm Xứ. Năm 
1979, Ngài được sư phụ là cô Đại lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi 
Sayadaw, một thiền sư lỗi lạc bậc nhất tại Miễn Điện, lựa chọn đi hoằng 
pháp tại các nước ngoài, đặc biệt là Mỹ Quốc. 


Với sứ mạng này, Ngài đã hướng dẫn Thiền Tứ Niệm Xứ hay Thiền Quán 
và giảng dạy Vi Diệu Pháp, môn Phân Tâm Học cao siêu của Phật Giáo, tại 
Hoa Kỳ, Nhật Bản, Âu Châu và Tích Lan. Với kinh nghiệm thực chứng 
thâm sâu và kiến thức bao la về Phật Pháp, Ngài giảng giải giáo lý, hướng 


dẫn thiền tập một cách súc 
thần từ bi và độ lượng của 
Thiền viện được tăng trưởng 
tuệ của Ngài. 


tích và rành mạch trong tinh 
một bậc thây đáng kính. 
dưới bóng mát từ bị và trí 


RHIKKHU AGGASAML 


== 


Một trong những bài kinh được Ngài Thiến Sư giảng 
khá đầy đủ chỉ tiết là bài Kinh Đại Niệm Xứ. Những lời dạy của Đức Phật 
trong bài kinh này đã được Ngài dựa trên Chú Giải, Phụ Chú Giải và kinh 
nghiệm thực chứng giải thích một cách rõ ràng để thiền sinh thực hành. Đây 
là công trình giảng dạy và hướng dẫn tận tụy. Nhận thấy tầm mức quan 
trọng của Kinh Đại Niệm Xứ và sự giảng giải công phu của Ngài Thiền Sư, 
một đệ tử của Ngài đã cố gắng hiệu đính và cho in thành sách "The Four 
Foundations of Mindfulness". Như Lai Thiền Viện tiếp nối truyền thống cao 
đẹp này bằng cách thỉnh cầu Đại Đức Khánh Hỷÿ (Aggasami Trần Minh Tài) 
phiên dịch sang tiếng Việt để phổ biến cho Phật Tử Việt Nam. Dù đa đoan 
với nhiều Phật sự, nhưng Đại Đức một lần nữa đã hoan hỉ nhận lời yêu cầu 
của Như Lai Thiền Viện và đã hoàn tất công trình soạn dịch một cách viên 
mãn. 


Nay bản dịch đã hoàn thành chu đáo, Như Lai Thiền Viện xin được đa tạ 
Hòa Thượng Thiền Sư U Silananda và Đại Đức Khánh Hỷ đã cho thiền viện 
được đặc ân ấn tống bản dịch sách giải thích Kinh Đại Niệm Xứ. Như Lai 
Thiền Viện rất lấy làm vinh dự được giới thiệu sách dịch đến quí thiền sinh 
và Phật tử. Mong rằng quí vị sẽ tìm được nơi sách những ánh sáng soi tỏ con 
đường tu chứng. Hãy là những người lữ hành đơn độc tinh tấn bước đi trên 
con đường độc nhất để khỏi uống phi kiếp người quý báu hi hữu có được 
trong dòng thời gian dài lê thê của kiếp luân hồi. Với tâm nguyện lấy trí tuệ 
làm sự nghiệp, Thiền Viện cầu mong quý vị đến được chân trời thênh thang 
đầy hoa thơm và cỏ lạ và ghi dấu tâm chứng trên dòng hiện sinh. 


Hiên nhân thỏa thích nghe lời Phật, 
An trong Pháp Bảo những giâc say. 


Ban Tu Thư 
Như Lai Thiên Viện 


-—-o0O--- 
Vài Lời Của Người Soạn Dịch 


Nhận thấy Kinh Đại Niệm Xứ là một kinh rất quan trọng đối với những 
người hành thiền; nếu không hiểu rõ kinh này lại không được thiền sư hướng 
dẫn trực tiếp thì sẽ thực hành sai lầm và việc hành thiền sẽ không gặt hái kết 
qủa tốt đẹp. Từ khi chuyên tâm hành Thiền, chúng tôi có ý muốn dịch và 
soạn thảo một tài liệu thật đầy đủ về lý thuyết cũng như thực hành Tứ Niệm 
Xứ, tức Thiền Minh Sát, để giúp đỡ những Phật tử muốn thực hành đạo giải 
thoát. Trong khi chưa có tài liệu thuận duyên để soạn thảo thì may thay, vào 
năm 1983, chúng tôi được tham dự một khóa thiền tại Lafayette, California 
dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thiền Sư Silananda. Trong khoá thiền 
này, Thiền sư đã dành trọn mười buổi pháp thoại để giảng giải Kinh Đại 
Niệm Xứ. Hòa Thượng Thiền Sư trong khi diễn giảng đã căn cứ vào Chú 
Giải, Phụ Chú Giải, và chú giải của Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi (một vị 
Tam tạng pháp sư, hội chủ Đại hội Kết tập Tam Tạng lần thứ sáu). Là một 
học giả thâm cứu Phật Pháp, một Thiền sư kinh nghiệm thực chứng, có tinh 
thần của một luật gia, một sử gia, nên Hòa Thượng Silananda đã giảng giải 
Kinh Đại Niệm Xứ môt cách khúc chiết, rõ ràng, hợp theo nguyên tắc luận 
lý và khoa học, không chủ quan, thiếu căn cứ... 


Đọc Kinh Đại Niệm Xứ do Hòa Thượng Silãnanda giảng giải chúng ta sẽ 
hiểu rõ ràng những lời dạy thực hành của Đức Phật. Các bạn sẽ tìm thấy ở 
đây những lời giảng giải chính xác, rõ ràng theo đúng kinh điển nguyên 
thủy, nghĩa là vào thời kỳ mà Phật giáo chưa chia thành bộ phái, chưa bị 
người sau, vì lý do này hay lý do khác, thêm vào. Đây là một bản Kinh 
nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất mà các nhà nghiên cứu Phật học 
khách quan đều thừa nhận. Trong cuốn sách này nhiều điểm được giải thích 
rõ đề tránh thực hành sai lầm. Chắng hạn như trong phần niệm hơi thở các 
điểm sau đây được sáng tỏ: 


1) Chánh niệm Tỳ khưu thở vào, chánh niệm Tỳ khưu thở ra. 


Câu này giảng giải cách hành thiền. Khi hành thiền bạn giữ tâm trên hơi thở 
vào và hơi thở ra. Thực ra, bạn đỀ tâm ở cửa mũi và quan sát hơi thở "vào 
ra", "vào ra"... Tâm phải đặt ở cửa mũi trong khi theo dõi hơi thở vào và ra. 
Nghĩa là không có ý theo hơi thở và tưởng tượng hơi thở đang đi vào trong 
cơ thể hay nghĩ rằng hơi thở giai đoạn đầu ở mũi, giai đoạn hai ở tim và giai 
đoạn ba ở rồn như nhiều người đã dạy và thực hành. (Thanh Tịnh Đạo có nói 
rõ là thiền sinh sẽ bị loạn tâm ở ba giai đoạn mũi, tim và rốn. Phải để tâm ở 
cửa mũi như người gác cửa quan sát kẻ ra người vào, hoặc như người thợ 
mộc khi cưa một khúc gỗ thì phải chú tâm vào nơi lưỡi cưa tiếp xúc với gỗ 
chứ không theo dõi lưỡi cưa chạy tới chạy luI). 


2) Thở vào một hơi dài, Tỳ khưu biết: "tôi đang thở vào dài"; thở ra một hơi 
đài, Tỳ khưu biệt: "tôi đang thở ra dài". 


Trong suốt thời gian quán sát hơi thở; đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở một 
hơi dài, thiền sinh phải nhận biết "tôi đang thở một hơi dài". Điều này không 
có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra một hơi dài để biết rằng mình đang 
thở một hơi dài. Chữ "biết" ở đây, có nghĩa là biết một cách trọn vẹn chứ 
không phải chỉ biết hời hợt bề mặt. 


3) "Nhận thức rõ toàn thể hơi thở vào (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt), tôi sẽ 
thở vào", tỳ khưu tỉnh tấn như vậy (nghĩa là thầy Tỳ khưu tự huấn luyện như 
vậy). "Nhận thức rõ toàn thê hơi thở ra (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt), tôi 
sẽ thở ra", tỳ khưu tinh tấn như vậy. 


(Nhiều bản dịch là: "cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra" và giải thích rằng hãy 
cảm giác toàn thân rôi mới thở ra) 


Khi quan sát hơi thở bạn phải cố gắng đề thấy rõ ràng toàn thê hơi thở. Nhận 
thức rõ có nghĩa là biết được hơi thở, biết trọn vẹn, cỗ gắng ý thức được hơi 
thở một cách sắc bén. Nhóm chữ toàn thể hơi thở tiếng Paali là 
"Sabbakaaya" (sabba: là toàn thể, kaaya là cơ thê hay thân, hay một nhóm). 
Nhưng Kaaya (cơ thể) ở đây không có nghĩa là cơ thể hay thân của thiền 
sinh mà là thân hơi thở. Do đó, Sabbakaaya ở đây không có nghĩa là "toàn 
thể cơ thể vật chất" mà là "toàn thể hơi thở", và "toàn thể" ở đây có nghĩa là 
sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt. Bởi vậy, thiền sinh phải cố gắng ý thức 
trọn vẹn sự khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Bạn cũng phải nên 
nhớ rằng đây là mục nói về "quán sát hơi thở", bởi vậy đề mục hành thiền ở 
đây phải là hơi thở mà không phải là toàn thể cơ thê vật chất. Sách Thanh 
Tịnh Đạo đã giải thích như sau: 


- Thầy Tỳ kheo luyện tập như sau: "Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toản thể, đoạn 
đầu, đoạn giữa và đoạn cuối (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) của hơi thở tôi 
sẽ thở vào. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn 
cuối của hơi thở ra tôi sẽ thở ra". Thầy tỳ khưu luyện tập như vậy. Bằng 
cách này, thầy tỳ khưu biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở, thầy tỳ khưu thở vào và 
thở ra với tâm có trí tuệ. 


4) An tịnh hơi thở vào (còn thô tháo) (nhân duyên bởi thân), tôi sẽ thở vào, 
ty khưu tĩnh tân như vậy. An tịnh hơi thở ra (còn thô tháo) (nhân duyên bởi 
thân), tôi sẽ thở ra, tỳ khưu tĩnh tân như vậy. 


Theo Chú giải, câu này có nghĩa: 


"Khi hơi thở vào trở nên an tịnh, vi tế khó thấy, khó ghi nhận; thầy tỳ khưu 
phải cô gắng chú tâm và tinh tắn nhiều hơn đề thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên 
an tịnh, vi tế khó thấy, khó ghi nhận; thầy tỳ khưu phải cố gắng chú tâmvà 
tinh tấn nhiều hơn đề thấy rõ." 


Nhiều người giải thích là thiền sinh phải làm cho tâm mình an tịnh hay chú 
tâm đến sự an tịnh của thân rồi thở ra. Đây là mọợt lối giải thích không đúng 
theo tinh thần kinh Đại Niệm Xứ. Vì khi thực hành Tứ Niệm Xứ thì phải 
quán sát, theo dõi chứ không tạo ra hay đặt định một điều gì cả. 


Chữ "thân hành" (Kaaya-sa.nkhaara) ở đây có nghĩa là hơi thở nhân duyên 
bởi thân. Ở đây danh từ Kaaya-sa.nkhaara hàm nghĩa là hơi thở. Hơi thở ở 
đây được xem là hơi thở "thô tháo” bởi vì nó cân được "làm cho an tịnh”. 


Câu "An tịnh hơi thở" không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý làm cho hơi thở 
an lạc, an trú, tĩnh lặng mà có nghiã là khi hơi thở trở nên vi tế thiền sinh 
phải cố găng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối với các đề mục 
thiền khác, khi thiền sinh càng định tâm và hiểu rõ đề mục thì đề mục càng 
rõ ràng (Như đề mục thiền định, chú tâm vào cái đĩa bằng đất chẳng hạn, khi 
càng chú tâm thì đề mục càng TÕ ràng). Đối với đề mục hơi thở thì trái lại, 
cảng tiến bộ thì đề mục cảng vi tế hơn. 


Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm; do đó lúc không hành thiền, nếu thân và 
tâm không an tịnh thì hơi thở sẽ trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành 
thiền, thân tâm trở nên an tịnh, tĩnh lặng, lúc ây hơi thở trở nên vi tế khó 
nhận thấy. Vào lúc nảy, phải nỗ lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn nữa 
để nhìn thấy hơi thở vi tế này. Khi bạn hành thiền với nỗ lực tinh tấn và đạt 
thêm nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy rõ hơi thở dù chúng nhỏ nhặt đến đâu. 


Trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở nên quá vi tế không thể nhận ra được 
thì bạn cũng đùng vội vã bỏ thiền. Bạn phải tự khích lệ và tinh tấn để quán 
sát hơi thở nhỏ nhặt vi tế ấy cho đến khi hơi thở rõ ràng trở lại. Đó là ý nghĩa 
của câu: "An tịnh hơi thở" hay "Tĩnh tấn chú tâm vảo hơi thở (khi hơi thở trở 
nên) vi tế khi thở vào". 


5) "Quán sát thân trong nội thân, quán sát thân trong ngoại thân hay tỳ khưu 
quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. " 


Quán sát thân trong nội thân có nghĩa là thiền sinh quán sát hay ghi nhận hơi 
thở vào và hơi thở ra của mỉnh. 


Khi thiền sinh đã đạt được một số tiến bộ trong việc chú tâm vào hơi thở của 
chính mình, bỗng nhiên thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác và tự 
nhủ: "Hơi thở của ta có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, sinh và diệt, thì 
hơi thở cuả người khác cũng vậy". Đó là thiền sinh đã "Quán sát thân trong 
ngoại thân". 

Câu "Quán sát thân trong ngoại thân” chỉ có nghĩa là trong khi quán sát hơi 
thở mình bỗng nhiên "nghĩ" đến hơi thở của người khác chứ không có nghĩa 
là "nhìn" vào người khác và quán sát hơi thở của họ. Tuy nhiên khi bỗng 
nhiên quán sát hơi thở của người khác thì bạn cũng phải chánh niệm nữa. 


Đôi khi bạn quán sát hơi thở của chính mình rồi bỗng nhiên lại "nghĩ" đến 
hơi thở của người khác, xong lại trở về với hơi thở của mình, tiếp đó lại nghĩ 
đến hơi thở của người khác... Đi đi lại lại giữa hơi thở của mình và hơi thở 
cuả người khác đó là: Quán sát thân trong nội thân và thân trong ngoại thân. 
Câu này không có nghĩa là phải quán sát hơi thở của chính mình và hơi thở 
của người khác. Trong khi hành thiền bạn chỉ chú tâm quán sát hơi thở của 
chính bạn mà thôi. 


-oOo- 


Trên đây chúng tôi nói đến một số điểm căn bản về phần niệm hơi thở. Đọc 
hết cuốn sách các bạn sẽ hiểu rõ kinh Đại Niệm Xứ hơn để thực hành một 
cách tốt đẹp hơn. Bản soạn dịch Kinh Đại Niệm Xứ này, phần lớn dựa vào 
cuốn "The Four Foundation of Mindfulness", ghi lại những bài giảng của 
Hoà Thượng Thiền Sư Silànanda về Kinh Đại Niệm Xứ. Rất tiếc là cuốn 
sách trên không được nhuận sắc kỹ càng nên có nhiều thiếu sót và sai lầm. 
Rất may là trong khi soạn dịch cuốn này chúng tôi có dịp gần gũi với Hòa 
Thượng Tác giả, nên được Hòa Thượng giảng giải và chỉ dẫn thêm những 


phần lầm lẫn và thiếu sót. Bản soạn dịch này cũng được bổ túc thêm băng 
những chỉ tiết rút ra từ những bài giảng về Kinh Đại Niệm Xứ đã được Hòa 
Thượng giảng dạy tại Như Lai Thiên Viện, San Jose, California; tại chùa Từ 
Quang, San FrancIsco, California; và tại Bát Nhã Thiền Viện, Montréal, 
Canada. Tất cả những phần thêm vào, sửa chữa cũng như sự sắp xếp thứ tự 
các đoạn văn đều được chúng tôi trình bày và nhận ý kiến của Hòa Thượng. 


Đề độc giả có dịp làm quen với tiếng Paa.li, ngôn ngữ chính trong các kinh 
điên Phật Giáo, nên trong phân Paa.li -Việt đôi chiêu, những từ Paa.li được 
giải thích rộng hơn và bô túc thêm một sô từ thông dụng. 


Chúng tôi xin thành thật cám ơn quí vị đã bỏ công sức vào việc hoàn thành 
bản soạn dịch Kinh Đại Niệm Xứ này; xin chia đêu phước báu pháp thí cao 
quí này đền tât cả quí vị. 


Trước hết, chúng tôi xin thành thật tri ân Hòa Thượng Thiền Sư Silananda 
đã giảng giải cặn kẽ cho chúng tôi những phần thiếu sót và lầm lẫn trong bản 
tiếng Anh. Tiếp đến, Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu đã hiệu đính, cho 
nhiều ý kiến về việc thực hành và chỉ cho chúng tôi biết những sai lầm mà 
các người dịch và dẫn giải kinh Đại Niệm Xứ trước đây đã gặp phải. Đại 
Đức Ngộ Không đã chép tay phần lớn bản thảo. Đạo Hữu Phạm Phú Luyện 
đã bỏ ra nhiều ngày cùng chúng tôi duyệt lại nhiều lần toàn bản soạn dịch. 
Cô Bội Khanh là người đã xem xét lại toàn bản soạn dịch nhất là những 
phần chính tả từ khi bản soạn dịch mới thành hình. Cô Tịnh Nguyên, Chị Du 
giúp chép tay và sửa lỗi chính tả một số chương. Đạo hữu Từ Sơn đã giúp 
đỡ phần kỹ thuật Computer, trình bày sách và phụ dịch phần Paa.li-Việt đối 
chiếu. Sư cô Candobhasi Huệ Minh và Đạo hữu Diệu Thu giúp đánh máy và 
giảng nghĩa một số từ Anh Ngữ. Đạo hữu Trần Minh Lợi và Trương Điền đã 
giúp vé máy bay và phương tiện chuyên chở cùng các chi phí khác trong 
những lần chúng tôi về Như Lai Thiền Viện để hoàn thành cuốn Kinh Đại 
Niệm Xứ này. Và rất nhiều vị đã đóng góp ý kiến, khuyến khích, giúp đỡ, 
hối thúc và ủng hộ tịnh tài để cuốn Kinh Đại Niệm Xứ, sau chín năm dài cưu 
mang (kế từ khi hai đạo hữu Khoát-Thúy gửi sang Mã Lai tặng chúng tôi 
cuốn "The Four Foundations of Mindfulness"), nay ra mắt độc giả. 


Mặc dầu đã hết sức cố gắng, nhưng vì bận tu học và nhiều công tác Phật sự 
nên chúng tôi không có đủ thì giờ để sửa chữa thật chu đáo, do đó bản soạn 
dịch này chắc chắn còn nhiều điểm không vừa ý độc giả. Chúng tôi thành 
thật xin các bậc Trưởng Thượng hoan hỉ chỉ điểm cho những chỗ sai lầm và 


rất hân hoan đón nhận những ý kiến xây dựng của các bạn Phật Tử bốn 
phương đê lân tái bản được hoàn hảo hơn. 


Nam Mô Bồn Sự Thích Ca Mâu Ni Phật 


Như Lai Thiên Viện 

Ngày Tảm Tháng Tự Năm T999 
T Kheo Khánh Hỷ 

(Aggasami Trần Minh Tài) 


Như Lai Thiền Viện ấn tổng, 1999 


Như Lai Thiền Viện - Tathagata Meditation Center 
1215 Lucretia Avenue 
San Jose. CA 95122 
Ữ.S,A. 
Điện thoại: + (408) 294 4536 
Trang Web: http:/www.tathagata.org/ 


Source: Nhự Lai Thiên Viện 


Tathagata Meditafion Center, 
San Jose, Calformia, Ư.S.A. 


-—=OÔ0O--- 


[01-A] - Quán sát Thân trong Thân 
(Niệm Thân) 
Pháp quán sát đầu tiên là quán sát thân trong thân. Đức Phật đã trình bày 
phần này qua mười bốn cách khác nhau. Nói cách khác, ngài đã dạy mười 
bốn đề mục về quán sát thân trong thân. Đề mục đầu tiên trong các đề mục 
này là hơi thở. 


Đức Phật dạy: 


Và, này các thầy tỳ khưu, như thế nào vị tỳ khưu quán sát thân trong thân? 
Này các thầy tỳ khưu, ở đây, tỳ khưu hoặc đi vào rừng, hoặc đến dưới cội 
cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xếp băng, lưng giữ thăng, chánh niệm 
vào đề mục hành thiền. Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra." 


Trong câu “hoặc đi vào rừng, hoặc ở dưới cội cây, hoặc đi đến nơi thanh 
văng", Đức Phật chỉ cho ta những nơi thích hợp để hành thiền. Trước tiên 


rừng nghĩa là bất cứ loại rừng nào có sự thanh vắng và an lạc là được. Bởi vì 
phải là nơi thanh vắng nên rừng phải không có người ở, xa hẵn tiếng động 
và tiếng ồn ào của dân chúng sông HO làng, ¡Hệ phố hay trong thành thị. 
Trong một vài bản kinh giải thích răng "rừng” được định nghĩa là nơi cách 
xa chỗ dân chúng cư ngụ khoảng năm trăm cây cung. Một cây cung dài 
khoảng sáu bộ (feet), như vậy rừng phải cách xa chỗ dân chúng cư ngụ 
khoảng ba ngàn bộ (khoảng 1 km). Tại một nơi cách xa chỗ dân chúng cư 
ngụ như thế thì có thể tìm được sự thanh vắng. Ngày nay, khó có thể tìm 
được một nơi thật sự thanh vắng. Ngay trong rừng, bạn cũng còn có thể nghe 
tiếng động của máy bay. 


Chỗ thứ hai được nói đến trong kinh là "dưới cội cây". Dưới cội cây nào 
cũng được nhưng phải là một nơi thanh văng như trong rừng. 


Chỗ thứ ba chỉ là "một nơi thanh vắng". Có thê là trong thành phố hay trong 
làng, nhưng phải thanh văng. 


Về nơi chốn thì yếu tố thanh vắng là điều kiện tối quan trọng. Bởi vậy, bất 
cứ nơi nào thanh văng là nơi thích hợp đê hành thiên. 


Trong một kinh khác, những nơi thanh văng được kê ra như sau: rừng, cội 
cây, tảng đá, hẻm núi, hang động, nghĩa trang, rừng thưa, đồng trống và đụn 
rơm [3]. Trong bảng liệt kê này còn kể ra bảy chỗ bắt đầu bằng chữ "đá" 
cũng được xem là "nơi thanh vắng". 


Những nơi chốn này được kế ra bởi vì chúng là những nơi thích hợp nhất 
cho những người mới hành thiền; những người này cân một nơi yên tĩnh và 
không bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Thiền viện hay chùa có thể là nơi 
thanh vắng đề hành thiền. Đối với những người có kinh nghiệm về thiền và 
những người tâm định đã đạt được mức độ đáng kể thì mọi nơi đều thích 
hợp cho việc hành thiền. 


"Rừng, cội cây, nơi thanh vắng" là những nơi yên tĩnh, cần thiết cho việc 
hành thiên. Ba nơi trên cũng là chô thích hợp cho thiên sinh về thời tiết, tâm 
tánh và tư chât riêng của môi thiên sinh mà chọn lựa một nơi thích hợp. 


XS HE, thích hợp trong mùa HỒNG: "dưới cội cây” thích hợp trong mùa lạnh 
và "nơi trống trải thanh vắng" thích hợp trong mùa mưa. 


Rừng thích hợp cho những thiền sinh có nhiều đàm, dưới cội cây thích hợp 
cho những thiên sinh có nhiêu mật, và nơi trông trải thanh văng thích hợp 


cho những thiền sinh có nhiều gió. ( Theo Aariyuvedic, y học Ấn Độ thì 
những người có nhiều đàm, nhiều mật hay nhiều gió được gọi là "dosshas" 
là những người bị khiếm khuyết, không hoàn chỉnh. Những người này nếu 
không biết cách quân bình thì cơ thê sẽ bị rối loạn và phát sinh bệnh tật.). 


Rừng thích hợp cho những thiền sinh nhiều si mê, dưới cội cây thích hợp 
cho những thiên sinh nhiêu sân hận, và nơi trông trải thích hợp cho những 
thiên sinh nhiêu tham ái!. 


Chúng ta có thể hiểu về sự lựa chọn nơi chốn thích hợp qua ví dụ sau đây: 


Người chăn bò muốn huấn luyện và thuần thục hoá một con bê hoang đang 
theo sau một con bò hoang để bú. Anh ta tách rời bò con ra khỏi mẹ, rôi 
dùng giây buộc vào một cái cộc được đóng chặt xuống đất. Con bê vùng 
vây, chạy tới, chạy lui, nhảy nhót, lôi kéo nhưng không thể nào chạy thoát 
được. Cuối cùng chú bê hiếu động này phải dừng lại, ngồi xuống rồi năm 
yên bên cây cọc. Cũng vậy, khi thiền sinh muôn đào luyện tâm mình, muốn 
thuần hóa cái tâm chạy theo dục lạc ngũ trần: hình sắc, âm thanh, mùi vị... 
như bê con theo sau đuôi bò mẹ thì phải tách tâm mình ra khỏi dục lạc ngũ 
trần: sắc, thính, hương, vị, xúc để đi vào rừng, ở dưới cội cây hoặc nơi thanh 
văng. Dùng sợi dây chánh niệm buộc tâm mình vào cột hơi thở vào và hơi 
thở ra. Tâm sẽ nhảy tới, nhảy lui, vọng động liên hồi cho đến khi không còn 
đối tượng quen thuộc để hướng đến. Tâm đã bị "dây chánh niệm" buộc chặt 
nên không thê nào chạy thoát, đành phải dừng vọng động qua đường lỗi cận 
định và nhập định rồi ngồi xuống và năm yên bên cọc "hơi thở vào và hơi 
thở ra". 


Ta có thê so sánh ví dụ về con bê với tâm nhà sư : 


Nhà sư Con bê chưa thuần 

Đối tượng ( sắc, thính...) Sữa con bò mẹ 

ĐI vào rừng, ở dưới cội cây.... Tách rời bê con 
Hơi thở vào và hơi thở ra Cây cọc 

Chánh nệm Sợi dây 

Cận định Bò ngồi xuống 

Nhập định Bò nằm xuống 


Thầy tỳ khưu ngồi xếp bằng, lưng giữ thăng, chánh niệm vào đề mục hành 
thiên. 


Trong câu này, Đức Phật dạy bạn cách thức chuẩn bị và chọn tư thế thích 
hợp cho việc hành thiền. Ngài đề cập đến tư thế ngồi truyền thống là ngồi 
xếp băng. Người Đông phương quen thuộc với việc ngôi trên sàn nhà nên 
ngồi xếp bằng là chuyện tự nhiên và dễ dàng đối với họ. Họ không cảm thấy 
khó khăn trong việc ngôi xếp bằng. Đây là một tư thế ngồi thiền rất tốt và an 
lạc, không đưa đến sự biếng nhác cũng như giao động. 


Có ba cách ngôi xếp bằng. Đầu tiên là ngồi "kiết già", đây là cách ngồi khó 
nhất. Nếu không quen thì bạn không thê ngồi lâu ở tư thế này. Khi hai chân 
tréo vào nhau thì chỉ ngồi vài phút là bạn đã cảm thấy đau. Cách thứ hai là 
ngồi "bán già". Bạn đặt chân này chồng lên chân kia nhưng không bắt tréo 
lại với nhau. Bạn có thể ngồi lâu hơn ở tư thế này, tuy nhiên bạn cũng còn 
cảm thấy chân bị đè và vài phút sau chân bạn sẽ bị tê. Cách thứ ba là cách 
ngồi "thoải mái". Bạn đặt chân này trước chân kia, hai chân không chồng lên 
nhau. Cách này được nhiều sách gọi là ngồi theo lối Miến Điện. Ở Miễn 
Điện, phần lớn ngồi theo cách này. Đây có thể là cách tốt nhất cho người 
mới bắt đầu. Những người mới bắt đầu hành thiền có thê ngồi ở tư thế này 
trong một thời gian lâu hơn mà không cảm thấy khó chịu. 


Một số người cảm thấy rất đau đớn khi phải ngồi xếp bằng. Và sự đau đớn 
đã làm cản trở việc hành thiên của họ. Những người này có thê ngôi trên gôi, 
trên ghê, trên băng bởi vì khi hành thiên cũng cân phải có chút ít thoải mái. 


Thầy tỳ khưu giữ lưng thắng: điều này có nghĩa là thiền sinh phải giữ lưng 
ngay ngăn trong lúc ngôi thiền. Khi bạn ngôi thắng thì cột xương sống của 
bạn cũng được giữ thắng. Khi cột xương sống được giữ thắng thì mười tám 
đốt xương sống cái này chồng lên cái kia một cách ngay ngăn. Khi bạn ngồi 
thắng thì bắp thịt, gân, da và thịt không bị xoăn lại nên bạn không bị đau. 
Nếu ngồi không thăng thì bắp thịt, gân v.v... sẽ xoắn lại làm bạn đau [4]. 
Ngồi thắng trong lúc tham thiền thì tâm bạn sẽ dễ tập trung để phát triển 
chánh niệm; và tâm không bị suy sụp khi cơn đau gia tăng. 


Bởi thế ngồi xếp bằng giữ lưng thắng là một tư thế rất thích hợp cho việc 
định tâm. 


——-O0O--- 


A.- Chánh niệm hơi thở 
"Chánh niệm vào đề mục hành thiền": nghĩa là thiền sinh gom tâm vào đề 
mục. ở đây đê mục thiên là hơi thở. Bởi vậy bạn phải chú tâm vào hơi thở 
vào và hơi thở ra. 


"Chánh niệm, thầy tỳ khưu thở vào, chánh niệm, thầy tỳ khưu thở ra": Câu 
này giảng giải cách hành thiền. Khi hành thiền bạn giữ tâm trên hơi thở vào 
và hơi thở ra. Thực ra, bạn chú tâm vào cửa mũi và quán sát hơi thở "vào 
ra", "vào ra"... Tâm phải đặt ở cửa mũi trong khi theo dõi hơi thở vào và ra. 
Phải quán sát hơi thở vào và hơi thở ra riêng biệt. Không ghép chúng dính 
liền với nhau. Hơi thở vào không có mặt vào lúc hơi thở ra và hơi thở ra 
không có mặt vào lúc hơi thở vào. 


Khi thực hành pháp quán sát hơi thở bạn có thể quán sát hơi thở băng nhiều 
cách [Š]. Bôn trong các cách này được ghi trong Kinh (sutta). 


"Thở vào một hơi dài, thầy tỳ khưu biết: "tôi đang thở vào dài"; thở ra một 
hơi dài, thây tỳ khưu biệt: "tôi đang thở ra dài". 


Trong suốt thời gian quán sát hơi thở; đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở một 
hơi dài. Thiền sinh phải nhận biết "tôi đang thở vào dài". Điều này có nghĩa 
là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú tâm đầy 
đủ vào hơi thở. Không có nghĩa là thiền sinh phải cô ý thở ra một hơi dài để 
biết rằng mình đang thở một hơi dài. Chữ "biết" ở đây, có nghĩa là biết một 
cách trọn vẹn chứ không phải chỉ biết hời hợt, bề mặt. 


Thở vào một hơi ngắn, thầy tỳ khưu biết: "tôi đang thở vào ngắn". Thở ra 
một hơi ngăn, thây tỳ khưu biệt: "tôi đang thở ra ngăn” 


Trong suốt thời gian quán sát hơi thở; đôi lúc thiền sinh bỗng nhiên thở vào 
một hơi ngắn. Thiền sinh phải nhận biết "tôi đang thở vào ngắn". Điều này 
có nghĩa là thiền sinh không quên ghi nhận hơi thở khi thiền sinh có sự chú 
tâm đầy đủ vào hơi thở, chứ không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý thở ra 
một hơi ngắn để biết rằng mình đang thở một hơi ngắn. Chữ "biết" ở đây có 
nghĩa là biết một cách trọn vẹn chứ không phải chỉ biết hời hợt bề mặt. 


"Nhận thức rõ toàn thê hơi thở vào", (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ 
thở vào, thầy tỳ khưu tỉnh tấn như vậy (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện 
như vậy). "Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra" (khởi đầu, kéo dài và chấm 
dứt), tôi sẽ thở ra, thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy. 


Khi quán sát hơi thở bạn phải có găng đề thấy rõ ràng toàn thê hơi thở. Nhận 
thức rõ ràng có nghĩa là biết được hơi thở, biết trọn vẹn, cố găng ý thức 
được hơi thở một cách sắc bén. Nhóm chữ "toàn thể hơi thở" tiếng Paa.lI là: 
"Sabbakaaya" nghĩa là toàn thể cơ thể hay toàn thân (sabba: toàn thê; kaaya: 
cơ thể hay thân). Nhưng Kaaya (cơ thể) ở đây không có nghĩa là toàn thể cơ 
thể của thiền sinh mà là toàn thê hơi thở. Như vậy, "Sabbakaaya" ở đây có 
nghĩa là toàn thê hơi thở. Theo tiếng Paa.li thì chữ Kaaya có thê có nghĩa là 
cơ thể hay một nhóm. Giống như trường hợp bạn nói đến nhóm hội viên hay 
toàn thê hội viên vậy. Ở đây, Sabbakaaya không có nghĩa là toàn thể cơ thê 
vật chất, mà là toàn thể hơi thở, và "toàn thể" ở đây có nghĩa là sự khởi đầu, 
kéo dài và chấm dứt. Bởi vậy, thiền sinh phải cô gắng ý thức trọn vẹn sự 
khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của hơi thở. Bạn cũng phải nên nhớ rằng đây 
là mục nói về "quán sát hơi thở", bởi vậy đề mục hành thiền ở đây phải là 
hơi thở, mà không phải là toàn thê cơ thể vật chất. 


Sách "Thanh Tịnh Đạo” (Visudhi Magøa) đã giải thích như sau: 


Thầy tỳ khưu luyện tập như sau: "Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể, đoạn 
đầu, đoạn giữa và đoạn cuối (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) của hơi thở, tôi 
'sẽ' thở vào. Tôi biết rõ, biết trọn vẹn toàn thể, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn 
cuối của hơi thở ra, tôi 'sẽ' thở ra". Thầy tỳ khưu luyện tập như vậy. Băng 
cách này, thầy tỳ khưu biết rõ, biết trọn vẹn hơi thở; thầy tỳ khưu thở vào và 
thở ra với tâm có trí tuệ [6]. 


Bạn cần phải chú ý đến thể tương lai trong nguyên bản Paa.li của đoạn văn 
này. Thê tương lai ở đoạn văn này cho thấy răng trong việc quán sát hơi thở 
trước đây bạn không cần nhiều trí tuệ, nhiều tinh tấn để phân biệt giữa hơi 
thở dài và hơi thở ngắn, nhưng bắt đầu từ đây bạn phải có nhiều nỗ lực để 
đạt trí tuệ, đỀ thấy hơi thở một cách rõ ràng và trọn vẹn. Trong bản Paa.lI, 
thể tương lai cũng được dùng ở các đoạn sau. 


Điều này không có nghĩa là thiền sinh phải thở thật mạnh để hơi thở trở nên 
TỠ rằng đối với mình. Tâm định và trí tuệ của thiền sinh chỉ sâu và trọn vẹn 
khi thây rõ điểm khởi đầu, kéo dài và chấm dứt của mỗi hơi thở. Khi thiền 
sinh ý thức hơi thở một cách rõ ràng bằng cách thở thật mạnh thì đó không 
phải là kết quả của sự định tâm và hiểu biết mà do ở đề mục thô mạnh. Bởi 
vậy, thiền sinh không nên thở mạnh hơn với mục đích là đề thấy hơi thở rõ 
ràng hơn. Thở quá mạnh cũng làm thiền sinh chóng mệt, do đó thiền sinh chỉ 
nên thở bình thường. 


Khi thực hành loại thiền này bạn phải thở bình thường, nhưng phải cố găng 
tinh tấn, chánh niệm và hiểu biết rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn cân 
phải làm gì để hiểu rõ ràng hơi thở của mình? Có bao nhiêu yếu tố năm 
trong mỗi tác động của sự quán sát rõ ràng? Bạn cần phải có tinh cần, chánh 
niệm, định tâm và trí tuệ hay tỉnh giác. 


An tịnh hơi thở vào còn thô tháo (thần hành hay nhân duyên bởi thân), tôi sẽ 
thở vào, Tỳ khưu tinh tân như vậy. An tịnh hơi thở ra còn thô tháo (thân 
hành hay nhân duyên bởi thân), tôi sẽ thở ra, Tỳ khưu tính tân như vậy. 


(Theo chú giải câu này có nghĩa: Tinh tấn chú tâm vào hơi thở lúc hơi thở 
trở nên vi tê khi thở vào, Tỳ khưu thở vào. Tình tân chú tâm vào hơi thở lúc 
hơi thở trở nên vĩ tê khi thở ra, Tỳ khưu thở ra ). 


Trong câu này hơi thở được gọi là "thân hành nhân duyên bởi thân" dịch từ 
chữ kaaya sankhaara trong tiếng Paa.li. Kaaya có nghĩa là thân thể và 
Sankhaara có nghĩa là pháp hữu vi, nhân duyên pháp, các pháp có sinh diệt, 
các pháp bị chi phối bởi các điều kiện khác. Như vậy, kaaya sankhaara có 
nghĩa là pháp bị điều kiện hóa bởi thân, có nhân duyên từ thân hay thân 
hành. Hơi thở được gây nên bởi tâm, nhưng khi không có thân thì không có 
hơi thở. Bởi thế, mặc dầu được gây ra bởi tâm nhưng hơi thở tùy thuộc vào 
thân để sinh khởi. Do đó, chữ hơi thở trong câu này được hiểu là pháp gây ra 
bởi thân, pháp nhân duyên bởi thân, thân nhân duyên pháp hay thân hữu vi 
pháp. 


Sankhaara là một chữ Paa.li rất khó hiểu. Sankhaara có nhiều nghĩa khác 
nhau tùy theo câu văn. Trong Thập Nhị Nhân Duyên, Sankhaara (thường 
được dịch là Hành) có nghĩa là sự cố ý hay tác ý, thường gọi là nghiệp 
(kamma). Trong Ngũ Uẫn thì Sankhaara khanda (hành uân) có nghĩa là năm 
mươi tâm sở dẫn đầu bởi tác ý. Đôi khi, Sankhaara (pháp hữu vi) có nghĩa là 
mọi vật trên thế gian, mọi pháp có điều kiện như khi ta nói: "Các pháp hữu 
vi đều vô thường". Sankhaara có nghĩa là nhắc bảo hay sai khiến như danh 
từ asankhaarlka trong VI Diệu Pháp. Trong đoạn kinh này, Sankhaara có 
nghĩa là "điều kiện", "pháp hữu vi" hay "nhân duyên". Bởi vậy Kaaya- 
sankhaara ở đây có nghĩa là hơi thở nhân duyên bởi thân. 


Chữ Kaaya-sankhaara cũng còn được dịch theo nhiều cách khác nhau. Trong 
từ điển "Buddhist Dictionary", Kaaya-sankhaara được dịch là "chức năng 
của thân". Trong cuốn "In The Way of Mindfulness" của Soma Thera, 
Kaaya-sankhaara được dịch là "hoạt động của thân”. Trong "The Path of 


Purificatlon", Nyaanamoli Thera dịch Kaaya-sankhaara là "thân hành". 
Trong "The Heart of Buddhist Meditation" của Nyaanaponika Thera, Kaaya- 
sankhaara được dịch là "chức năng của thân". Ở đây danh từ Kaaya- 
sankhaara hàm nghĩa là hơi thở. Hơi thở ở đây được xem là hơi thở "thô 
tháo" bởi vì nó cần được "làm cho an tịnh". 


Câu "An tịnh hơi thở" không có nghĩa là thiền sinh phải cố ý làm cho hơi thở 
an lạc, an trú, tĩnh lặng mà có nghĩa là khi hơi thở trở nên vi tế thiền sinh 
phải cố găng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ. Đối với các đề mục 
thiền khác, khi thiền sinh càng định tâm và hiểu rõ đề mục thì đề mục càng 
rõ ràng (Như đề mục kasina chú tâm vào cái đĩa băng đất chẳng hạn). Đối 
với đề mục hơi thở thì trái lại, càng tiến bộ thì đề mục cảng vi tế hơn. 


Hơi thở tùy thuộc vào thân và tâm; do đó lúc không hành thiền nếu thân và 
tâm không an tịnh thì hơi thở sẽ trở nên thô tháo. Khi bạn chuyên tâm hành 
thiền, thân tâm trở nên an tịnh tĩnh lặng, lúc ấy hơi thở trở nên vi tế khó 
nhận thấy. Tâm định càng mạnh thì hơi thở càng trở nên vi tế đến đỗi bạn 
phân vân không biết có còn hơi thở hay không. Bởi vì không thể tìm thấy 
hơi thở trong lúc này nên bạn nghĩ là hơi thở đã mất. Lúc ấy bạn hãy tự nhủ: 
"Ta không chết. Ta không bất tỉnh. Ta vẫn còn sống nhưng ta không thể 
nhận ra hơi thở vì hơi thở quá vi tế và vì định tâm cùng trí tuệ của ta chưa 
sắc bén và chưa phát triển đầy đủ nên không nhận thấy hơi thở. Bởi vậy, ta 
phải phát triển thêm nữa, phải nỗ lực chú tâm vào đề mục hành thiền hơn 
nữa để nhìn thấy hơi thở vi tế này." Khi bạn hành thiền với nỗ lực tinh tấn và 
đạt thêm nhiều hiểu biết thì bạn sẽ thấy rõ hơi thở dù chúng nhỏ nhặt đến 
đâu. 


Do đó, trong lúc hành thiền, khi hơi thở trở nên quá vi tế không thể nhận ra 
được thì bạn cũng đừng vội vã bỏ thiền. Bạn phải tự khích lệ và tinh tấn để 
quán sát hơi thở nhỏ nhặt vi tế ấy cho đến khi hơi thở rõ ràng trở lại. Đó là ý 
nghĩa của câu "An tịnh hơi thở khi thở vào" hay "Tinh tấn chú tâm vào hơi 
thở (khi hơi thở trở nên) vi tế khi thở vào". 


Như vậy, khi hành thiền đề mục quán sát hơi thở bạn phải nhận thức trọn 
Vẹn: 


(1) hơi thở dài, 

(2) hơi thở ngắn, 

(3) toàn thê hơi thở (đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối) và 
(4) sự vi tế hầu như không thể nhận thấy được của hơi thở. 


Đức Phật đưa ra một ví dụ đề thầy tỳ khưu hiểu những lời dạy của Ngài một 
cách rõ ràng hơn: 


Như một người thợ tiện rành nghề và học trò của ông ta khi quay một vòng 
đài thì biết rằng: "tôi quay một vòng dài", khi quay một vòng ngắn thì biết 
rằng: tôi quay một vòng ngắn". Cũng vậy, Tỳ khưu khi thở vào một hơi dải 
biết rằng: "tôi thở vào dài", Tỳ khưu khi thở ra một hơi dài biết răng: "tôi thở 
ra dài", Tỳ khưu khi thở vào một hơi ngắn biết rằng: "tôi thở vào ngắn", Tỳ 
khưu khi thở ra một hơi ngắn biết rằng: "tôi thở ra ngắn". "Nhận thức rõ toàn 
thể hơi thở vào" (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở vào, Tỳ khưu tỉnh 
tấn như vậy (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy). "Nhận thức rõ 
toàn thể hơi thở ra" (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở ra, tỳ khưu 
tinh tấn như vậy. Tinh tấn chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên vi tế khi 
thở vào, Tỳ khưu thở vào. Tinh tấn chú tâm vào hơi thở khi hơi thở trở nên 
vi tế khi thở ra, Tỳ khưu thở ra. 


"Quay một vòng dải" có nghĩa là: khi làm một vật gì lớn, như cái trống 
chăng hạn, người thợ tiện phải quay một vòng lớn trên máy tiện. "Quay một 
vòng ngắn", có nghĩa là khi làm một vật nhỏ, như những cây kim bằng ngà 
chăng hạn, người thợ tiện phải quay một vòng nhỏ trên máy tiện. Quay 
những vòng lớn, nhỏ này, người thợ tiện phải ý thức mình đang quay vòng 
nào? 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Thế nào là "quán sát thân trong nội thân"? Câu này có nghĩa là thiền sinh 
quán sát hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra của mình. Khi thiền sinh chú 
tâm trên hơi thở của mình thì được gọi là quán sát thân trong nội thân. Khi 
thiền sinh đã đạt được một số tiễn bộ trong việc chú tâm vào hơi thở của 
chính mình, bỗng nhiên thiền sinh nghĩ đến hơi thở của người khác và tự 
nhủ: "Hơi thở của ta có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt, sinh và diệt, thì 
hơi thở của người khác cũng vậy". Đó là thiền sinh đã "quán sát thân trong 
ngoại thân". 


Cầu “Quán sát thân trong ngoại thân” chỉ có nghĩa là trong khi quán sát hơi 
thở mình bỗng nhiên "nghĩ" đến hơi thở của người khác chứ không có nghĩa 
là "nhìn" vào người khác và quán sát hơi thở của họ. Tuy nhiên khi bỗng 
nhiên quán sát hơi thở của người khác thì bạn cũng phải chánh niệm nữa. 


Đôi khi bạn quán sát hơi thở của chính mình rồi bỗng nhiên lại "nghĩ" đến 
hơi thở của người khác, xong lại trở về với hơi thở của mình, tiếp đó lại nghĩ 
đến hơi thở người khác... ĐI đi lại lại giữa hơi thở của mình và hơi thở của 
người khác đó là "quán sát thân trong nội thân và thân trong ngoại thân". 
Câu này không có nghĩa là phải quán sát hơi thở của chính mình và hơi thở 
của người khác. Trong khi hành thiền bạn chỉ chú tâm quán sát hơi thở của 
chính bạn mà thôi. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của toàn thê hơi thở hay tỳ 
khưu quán sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của toàn thể hơi thở hoặc tỳ khưu 
quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của toàn 
thê hơi thở. 


Ở đây, "chữ yếu tố sinh khởi" có nghĩa là những yếu tố khiến hơi thở có mặt. 
Chú giải cắt nghĩa yếu tố sinh khởi qua ví dụ sau đây: - Người thợ rèn 
thường dùng bễ lò để gây lửa. Bễ lò có một bộ phận phát hơi và một cái vòi. 
Muốn có hơi người thợ rèn phải dùng sức đề thụt hay quay bộ phận phát hơi. 
Hơi được tạo nên do ba yêu tỐ: bộ phận phát hơi, vòi chuyền hơi và sức 
người thợ rèn. Cũng vậy, muốn có hơi thở phải có: cơ thể, lỗ mũi và tâm. 
Không có ba yếu tô trên sẽ không có hơi thở. Do đó, ba yếu tố này được gọi 
là "các yếu tổ làm phát sinh hơi thở". Trong khi hành thiền đôi khi tư tưởng 
sau đây đến với bạn: "Do có cơ thể, có mũi, có tâm nên mới có hơi thở này”. 
Khi quán sát như thế là bạn quán sát "các yếu tô sinh khởi hơi thở". 


"Yếu tố diệt tận" có nghĩa ngược lại. Khi không có cơ thê thì không có hơi 
thở. Khi không có mũi thì không có hơi thở. Khi không có tâm thì không có 
hơi thở. Ba yếu tố: ' CƠ thể tan rã", "mũi hư”, "tâm không còn hoạt động” 
được gọi là những yếu tố diệt tận. Bởi thế khi quán sát ba yếu tố này là bạn 
quán sát "các yếu tố diệt tận của hơi thở". 


Và khi bạn quán sát cả sáu yếu tô sinh khởi và diệt tận của hơi thở là bạn đã 
quán sát cả hai: "yếu tô sinh khởi và yếu tố diệt tận của hơi thở". 

Quán sát "yếu tố sinh khởi", "yếu tố diệt tận" hay "yếu tố sinh khởi và diệt 
tận" của toàn thể hơi thở không có nghĩa là trong khi hành thiền bạn phải cố 
ý tìm yếu tố sinh khởi, yếu tố hoại diệt vv... mà có nghĩa là: trong khi bạn 
đang hành thiền, ngẫu nhiên tư tưởng về các yếu tố này khởi lên thì bạn phải 
ghi nhận sự sinh và diệt của chúng mà thôi. Đây là lỗi giải thích của Chú 
giải Xưa. 


Hòa thượng Mahasli đã giải thích thêm như sau: “Trong đoạn kinh này cũng 
giải thích sự "sinh" và "diệt" của hơi thở. "Các yếu tố sinh khởi" được dịch 
từ chữ Paali "Samudaya dhamma". "Samudaya dhamma” có nghĩa là "những 
yếu tố từ đó vật gì được sinh khởi"; cũng có thể có nghĩa là "bản chất hay 
đặc tính sinh khởi" hoặc chỉ đơn giản là "sự sinh khởi" hay "Sinh". Cũng 
vậy, "các yếu tô diệt tận" (Voya dhamma) có thể có nghĩa là "những yếu tố 
từ đó vật gì bị hoại diệt", cũng có thể có nghĩa là "bản chất hay đặc tính của 
sự diệt tận” hoặc chỉ đơn giản là "diệt tận" hay "Diệt". “ 


Do đó, theo ý kiến của Hòa thượng Mahasi thì khi thiền sinh chăm chú quán 
sát sự sinh khởi của hơi thở từng chút một, từng giây phút một tại bất kỳ nơi 
nào (như nơi hơi thở xúc chạm vào mũn) được gọi là quán sát sự sinh khởi 
của hơi thở (samudaya dhamma). Cũng vậy, khi thiền sinh chăm chú quán 
sát sự diệt tận của hơi thở từng chút một, từng giây phút một tại bất kỳ nơi 
nào (như nơi hơi thở xúc chạm vào mũn) được gọi là quán sát sự diệt tận của 
hơi thở (vayo dhamma). 


Khi quán sát hơi thở, trước tiên bạn thấy đoạn đầu của hơi thở sau đó là đoạn 
cuối, và bạn theo dõi sự biễn mắt của hơi thở. Khi chăm chú theo dõi, bạn sẽ 
quán sát được sự sinh diệt của hơi thở và bạn sẽ thấy "sự sinh diệt của hơi 
thở" dễ dàng và tự nhiên hơn là thấy "các yếu tô sinh diệt của hơi thở". Tuy 
nhiên bạn không thể loại bỏ sự thấy "nguyên nhân sinh diệt của hơi thở” 
trong lúc hành thiền. Như vậy cả hai lối giải thích trong đoạn kinh này đều 
phải được áp dụng. Đối với nghĩa thứ hai, đoạn kinh trên có thể được dịch 
như sau: "Tỳ khưu quán sự sinh khởi của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự 
diệt tận của hơi thở, hay tỳ khưu quán sát sự sinh khởi và sự diệt tận của hơi 
thở". 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng chỉ có toàn thê hơi thở mà thôi (nghĩa là chỉ 
có thuân hơi thở mà thôi) 


Trong kinh Đại Niệm Xứ, chữ kaaya (thân hay toàn thể) thường được dùng 
với nhiều nghĩa khác nhau . Tùy theo mỗi đoạn văn chữ kaaya được hiểu 
theo một nghĩa khác. ở đây là đoạn kinh nói về hơi thở, bởi vậy mỗi khi gặp 
chữ kaaya ta phải hiểu đó là toàn thể hơi thở. Khi thiền sinh chánh niệm trên 
hơi thở, thì "chỉ chánh niệm trên hơi thở mà thôi”. Nghĩa là khi chú tâm vào 
hơi thở, thiền sinh không thấy gì ngoài hơi thở. Chỉ có hơi thở, không có 
người, không có chúng sinh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có 
cá nhân, không có tôi, không có của tôi, không có linh hồn hay tự ngã, 
không có cái gì thuộc về linh hồn hay tự ngã vv... Chỉ có hơi thở mà không 


có ai điều khiến, sắp đặt hơi thở, không có ai ra lệnh cho hơi thở cũng không 
có ai tạo ra hơi thở, chỉ có hơi thở mà thôi. Thây được như thê là chánh niệm 
đã được thiết lập. 


Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 

Câu này có nghĩa là sự chánh niệm rằng "chỉ có hơi thở mà thôi" đã được 
thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và chánh niệm sau này. Khi bạn 
thực tập Thiên Minh Sát về đề mục niệm hơi thở, bạn đi từ mức này đến 
mức kia; từ mức hiểu biết thấp lên đến mức hiểu biết cao rồi lên đến mức 
cao nhất. Chánh niệm được thiết lập để giúp trí tuệ và định tâm đạt mức cao 
hơn. Khi bạn không thấy rằng: "chỉ có hơi thở mà thôi" mà lại thấy rằng hơi 
thở này là trường cửu hay có chủ, có linh hồn, có tự ngã hoặc luôn luôn 
thường còn thì trí tuệ bạn chưa được phát triển đầy đủ để thấy rõ bản chất 
thực sự của các pháp trên thế gian. Bởi vậy, chánh niệm rằng: "chỉ có hơi 
thở mà thôi" rất cần thiết cho việc khai triên trí tuệ. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Nghĩa là không để tham ái và tà kiến chi phối khiến phải đính mắc vào bất 
cứ điều gì. Khi giữ tâm trên hơi thở, theo dõi hơi thở và xem xét sự đến và 
sự đi của hơi thở trong mọi lúc bạn sẽ không bị dính mắc vào bất cứ điều gì. 
Hơi thở đến và đi; hơi thở chắng là gì để dính mắc vào, hơi thở chỉ là hơi thở 
thôi. Khi đạt những tuệ minh sát cao hơn bạn sẽ thấy sự sinh diệt của mọi 
hiện tượng thân tâm. Bạn sẽ không bị tham ái và tà kiến làm bạn dính mắc 
vào bất cứ điều gì. 


Đôi lúc bạn dính mắc vào vật gì bởi vì bạn có tham ái hay thích vật đó. Khi 
bạn muôn vật gì, thích vật gì, bạn sẽ dính mặc vào vật đó. Đó là lệ thuộc hay 
dính mặc do tham ái. 


Đôi lúc bạn có ý nghĩ sai lầm về vật đó và bạn nghĩ rằng vật đó là thường 
còn, thế là bạn đã có ý nghĩ sai lầm hay có tà kiến. Khi bạn nghĩ rằng vật đó 
sẽ vững bền mãi mãi, vật đó thật đẹp đẽ, đáng yêu, và nếu đó là một người 
thì người đó có một linh hồn trường cửu, vậy là bạn đã có tà kiến. 


Như vậy, do tham lam hoặc do tà kiến bạn đã dính mắc vào vật đó. Tuy 
nhiên, khi thây rõ bản chât thật sự của hơi thở cũng như của thân và tâm bạn 
sẽ không còn bị dính mắc hay lệ thuộc vào bât cứ điêu gì. 


Tỳ khưu cũng không dính mắc vào bắt cứ vật gì trên thế gian do ngũ uẫn thủ 
hợp thành. 


Ngũ uân thủ có nghĩa là năm nhóm tập hợp làm đối tượng cho tham ái và 
dính mắc. Đó là: sắc uẫn, thọ uân, tưởng uân, hành uân và thức uân. Tất cả 
mọi vật trên thế gian đều thuộc vào một hay các uẫn khác trong năm uấn. 
Thấy rõ bản chất của sự vật, người thực hành Thiền Minh Sát sẽ không còn 
luyến ái, dính mắc vào bất cứ vật gì. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 
Câu này báo cho biết rằng phần dạy về quán sát hơi thở đã chấm dứt. 


Hơi thở có thể dùng làm đề mục trong Thiền Định hay trong Thiền Minh 
Sát. Thiền Định là Thiền Vắng _Lặng giúp đạt tâm định hay đạt các tầng 
định. Thiền Minh Sát dẫn đến chỗ loại bỏ các phiền não trong tâm. 


Hành Thiền Định khác với hành Thiền Minh Sát. Khi dùng hơi thở làm đề 
mục Thiền Định, bạn chú tâm vào hơi thở và đếm từng hơi thở. Khi đếm, 
không được đếm dưới năm hay trên mười. Phải đếm từ một đến năm, một 
đến sáu cho đến một đến mười. Bạn có thể chọn cách đếm nảo thích hợp cho 
mình. Chắng hạn: "Vào một, ra một, vào hai, ra hai, vào ba, ra ba, vào bốn, 
ra bốn, vào năm, ra năm, vào sáu, ra sáu. Rồi đếm lại từ đầu: " Vào một, ra 
một, vào hai, ra hai, vào ba, ra ba, vào bốn, ra bốn, vào năm, ra năm, vào 
sáu, ra sáu". Bạn có thể đếm đến sáu hoặc đến mười. 


Lúc đầu bạn phải đếm từ từ. Mục đích của việc đếm là giúp bạn giữ tâm trên 
đề mục. Có thể so sánh sự đếm này với việc cột đối tượng bằng một sợi dây. 
Một khi bạn đạt được định tâm bằng cách đếm và có thể trụ trên một đối 
tượng mà không bị phóng tâm, lúc bấy giờ bạn có thê bỏ cách đếm và chỉ ý 
thức hay ghi nhận hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi. Lúc đầu còn dùng cách 
"đếm", về sau chỉ dùng cách "nhận biết" hơi thở mà không đếm. Bạn chỉ cần 
chú tâm nhận biết hơi thở và chẳng bao lâu sau hơi thở sẽ càng lúc càng vi tế 
hơn. 


Đôi lúc bạn có thê thấy "Tướng" hay hình ảnh trong tâm khi có sự định tâm 
tốt. Hỏi mười người sẽ có mười "tướng" khác nhau. Hình ảnh trong tâm hay 
"tướng" thì không thể kế hết số lượng và loại hạng. Mỗi người có một 
"tướng" khác nhau tùy theo tri giác, khuynh hướng và địa vị của họ. Kinh 
điển có ghi lại một số "tướng" như sau: Tướng có thê xuất hiện như những 
ngôi sao, những chuỗi hạt trai; có thể thô mịn như những hạt bông vải hay 


những hạt làm bằng lõi ĐỖ, một sợi dây bện dài, một tràng hoa, một luồng 
khói hay một sợi tơ nhện dài, một đám mây, một hoa sen, một bánh xe hay 
hình ảnh một cái dĩa tròn như mặt trăng hay mặt trời. Khi việc hành thiền đạt 
đến một tầng mức nào đó thì "tướng" hay hình ảnh trong tâm xuất hiện. 
Thiền sinh bẩy giờ sẽ tiến đến "nhập định" (Jhaana), và từ các tầng thiền này 
có thê chuyên sang Thiền Minh Sát. 


Khi lấy hơi thở làm đề mục Thiền Minh Sát, bạn sẽ không đếm hơi thở mà 
chỉ chú tâm chánh niệm trên hơi thở và tập quán sát hơi thở trong bốn trường 
hợp: hơi thở dài, hơi thở ngắn, thấy rõ toàn thê hơi thở (khởi đầu, trải dài và 
chấm dứt) và tinh tấn chú tâm khi hơi thở vi tế. 


Có thể bạn sẽ không thấy "tướng" khi hành Thiền Minh Sát. Tuy nhiên, nếu 
thấy thì bạn hãy ý thức và ghi nhận: "thấy, thấy, thấy" rồi trở về đề mục 
chính của mình. Cứ tinh tấn kiên trì chú tâm vào đề mục thiền thì chẳng bao 
lâu sau bạn sẽ thấy thân và tâm một cách rõ ràng, và bạn sẽ tiến bộ dần dần 
cho đến khi đạt đến tầng mức giác ngộ cuối cùng. 


Kinh này chỉ chú trọng đến Thiền Minh Sát chứ không chú trọng đến Thiền 
Định hay Thiền Vắng Lặng bởi vì kinh dạy quán sát những yếu tổ sinh diệt. 
Chỉ có Thiền Minh Sát mới dạy quán sát sự sinh diệt của đối tượng. Khi 
hành Thiền Vắng Lặng, bạn không quán sát sự sinh diệt của đôi tượng mà 
chỉ chú tâm vào đối tượng thôi. Khi bạn chú tâm vào sự sinh diệt hay sự 
khởi sinh và sự chấm dứt của đối tượng thì bạn sẽ không bị luyến ái hay 
dính mắc vào bất cứ điều gì. Thực hành như thế là hành Thiền Minh Sát 
(Vipassanaa) chứ không phải hành Thiền Vắng Lặng (Samatha). Khi hành 
Thiền Minh Sát, bạn chú tâm chánh niệm vào hơi thở đồng thời chánh niệm 
vào bất cứ những gì đang xảy ra ở sáu cửa giác quan {rong giây phút hiện 
tại. Điều này có nghĩa là khi bạn đang chú tâm vào đề mục chính (như sự 
chuyên động của bụng, chẳng hạn) mà một đối tượng khác nổi bật lên (như 
tiếng động, chẳng hạn) khiến bạn không còn giữ tâm ở đề mục chính được 
thì hãy ghi nhận ngay đề mục này, rồi trở về đề mục chính. Thấy điều gì, bạn 
phải chánh niệm ghi nhận, nghe điều gì, bạn phải chánh niệm ghi nhận, suy 
nghĩ điều gì hay bị phóng tâm, bạn đều phải chánh niệm ghi nhận. Đó là 
điểm khác biệt giữa Thiền Vắng Lặng và Thiền Minh Sát. Khi hành Thiền 
Vắng Lặng bạn chỉ chú tâm vào đối tượng chính mà quên hết mọi chuyện 
khác. Khi hành Thiền Minh Sát bạn phải chú tâm vào từng đối tượng đang 
xảy ra trong hiện tại, nếu đối tượng đó nôi bật. 


Trong kinh này, bạn thấy rằng mỗi đối tượng của sự chú tâm đều hướng về 
Thiên Minh Sát. Thực vậy, ở cuôi chương này bạn tìm thây câu: 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của toàn thê hơi thở, hay tỳ 
khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu 
quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của toàn 
thê hơi thở. 


_—-o0QO--- 
[01-B] - Quán sát Thân trong Thân 


(Niệm Thân) 
(tiêp theo) 


B.- Các Tư Thế Của Thân 


Phần hai của chương nói về Niệm Thân có tên là "Các Tư Thế Của Thân". 
"Tư thế" ở đây là bốn tư thế: Đi, Đứng, Ngồi, Nằm. Thiền sinh phải chánh 
niệm trên cả bôn tư thê. 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi đang đi tỳ khưu biết "tôi đang đi", khi 
đang đứng tỳ khưu biết "tôi đang đứng", khi đang ngồi tỳ khưu biết "tôi 
đang ngồi", khi đang nằm tỳ khưu biết "tôi đang nằm", hoặc khi cơ thể làm 
gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy. 


Ở đây, chữ "thầy tỳ khưu biết" có nghĩa là thiền sinh không hiểu biết hời hợt 
mà hiểu biết trọn vẹn, sâu xa những gì đang diễn tiến. Thiền sinh hiểu rõ 
Tp sự đi, đứng, ngồi, nằm. Khi đi, bạn phải hiểu rõ ràng rằng: "tôi đang 
đi"; khi đứng, bạn phải hiểu rõ ràng rắng: "tôi đang đứng”; khi ngồi, bạn 
phải hiểu TỐ rằng rằng: "tôi đang ngồi"; khi nằm, bạn phải hiểu rõ ràng rằng: 
"tôi đang nằm". Phải áp dụng chánh niệm trong mọi tư thế của cơ thể. 


Câu sau cùng - "khi cơ thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy" 
nhiều lối giải thích: 


Chú giải giải thích rằng câu này là một câu tông quát nói đến bốn tư thế 
chính đã nói, không có gì khác. Có nghĩa là khi thiên sinh đi phải biệt "tôi 


đang đi", khi thiền sinh đứng phải biết "tôi đang đứng", khi thiền sinh ngồi 
phải biệt "tôi đang ngôi”, khi thiên sinh năm phải biệt "tôi đang năm". 


Tác giả "Phụ chú giải" giải thích thêm: "thầy tỳ khưu biết, tôi đang đi khi 
đang đi v.v..." thì đó là nhắn mạnh đến từng tư thế một. Nhưng câu sau cùng 
của đoạn này: "khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy" nhân 
mạnh đến toàn thể cơ thể. Do đó, khi biết toàn thể cơ thể đang đi, đang 
đứng, đang ngồi, đang năm thì theo lời chỉ dẫn của câu cuối. Nhưng khi biết 
"tôi đang đi" khi đang đi... thì đã theo lời chỉ dẫn ở các câu trên. 


Hòa thượng Mahaasi cho rằng câu: "khi cơ thể làm gì, thầy tỳ khưu biết cơ 
thể như vậy" bao gồm cả các tư thế hay động tác nhỏ như co tay, duỗi tay, 
cúi mình, nghiêng mình v.v... chứ không phải chỉ đề cập đến bốn tư thế hay 
oai nghi chính: đi, đứng, nằm, ngồi. Thiền sinh hành Thiền Minh Sát không 
thể bỏ qua các tư thế hay oai nghi nhỏ mà không chánh niệm. Khi không 
chánh niệm ghi nhận được những oai nghi nhỏ thì tham ái và tà kiến sẽ 
khiến bạn dính mắc vào chúng. Khi hành Thiền Minh Sát bạn phải chú tâm 
chánh niệm vào bất cứ những gì đang xảy ra trong hiện tại. 


Bởi vậy câu "Khi cơ thể làm gì thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy" bao gồm 
tất cả mọi tác động của cơ thê. Khi hành Thiền Minh Sát không phải ta chỉ 
chú tâm chánh niệm vào bốn oai nghi chính mà phải chánh niệm vào mọi oa1 
nghi nhỏ nữa. Thiền Minh Sát phải được thực hành mọi lúc, không phải chỉ 
thực hành trong các khóa thiền mà thôi. 


Không phải gần đây mới có sự hiểu lầm câu này. Sự hiểu lầm này đã có 
trước khi Chú giải được viết ra văn tự. Bản chú giải về bộ Kinh, bao gồm 
kinh Đại Niệm Xứ, được viết ra cách nay hơn hai ngàn một trăm năm. Ngay 
thời kỳ đó đã có sự hiểu lầm về nghĩa lý của câu: "Tỳ khưu đang đi biết rằng 
tôi đang đi, tỳ khưu đang đứng biết răng tôi đang đứng... khi cơ thể làm gì 
thầy tỳ khưu biết cơ thể như vậy". Một sô người không hiểu rõ nghĩa thật sự 
của đoạn kinh này nên chế diễu: --"Ngay cả người không biết hành thiền hay 
ngay cả thú vật khi đang đi cũng biết: 'tôi đang đi". Chỉ khi nào đang đứng 
hay đang nằm họ mới không biết 'tôi đang đi' mà thôi!" Vậy thì, khi thiền 
sinh đang đi mà ý thức rằng "tôi đang đi" v.v... có ích lợi và ý nghĩa gì? Nếu 
đang đi mà biết rằng "tôi đang đi" là hành thiền, là thiền Tứ Niệm Xứ, vậy 
thì ta có thể nói là tất cả mọi người đều đang hành thiền. Thế thì sự hiểu biết 
của người hành thiền và người không hành thiền khác nhau chỗ nào? 


Câu trả lời là: hai người hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ta hãy xét xem người 
không hành thiền biết: "Tôi đang đi" khi tôi đang đi như thể nào? Trước khi 
sự đi xảy ra thì phải có ý muốn hay ý định đi trước. Khi người không hành 
thiền biết: "Tôi đang đi" khi họ đang đi thì họ chẳng biết từng thời điểm một 
khi sự đi diễn ra. Có thể đôi lúc họ biết sự đi, nhưng chỉ biết một cách hời 
hợt, còn những lúc khác thì họ hoàn toàn không biết. Ý muốn đi và sự đi 
không xảy ra cùng lúc. Thế nên, sự hiểu biết của họ hời hợt và không chánh 
niệm. Lúc họ biết "Tôi đang đi" khi họ đang đi thì họ không ý thức được ý 
muốn là Tâm và cơ thê di chuyên là Thần tách biệt nhau. Họ chỉ có một ý 
niệm mơ hồ về một cái gì đang đi. Họ nghĩ rằng thân và tâm cùng hoạt động 
với nhau. Họ không thấy rõ ràng khía cạnh tinh thần (tâm) và vật chất (thân) 
của sự đi. Và họ cũng không thấy rõ sự biệt lập giữa thân và tâm. Bởi vì 
không hành thiền, nên họ không chú tâm sâu xa vào những gì đang xảy ra 
trong hiện tại. Sự hiểu biết của họ có tính cách hời hợt bề mặt nên họ không 
có sự hiểu biết trực tiếp rằng những khoảnh khắc kế tục của ý muốn được 
theo sau bởi những khoảnh khắc kế tục của sự di chuyên cơ thể. 


Trong một cái chớp mắt, hăng triệu sát na tư tưởng đến và đi. Những sát na 
này có thể làm phát sinh những nguyên tố vật chất. Có bốn nguyên tô chính 
còn gọi là Tứ Đại: Đất, Nước, Gió, Lửa. Trong khi di chuyên thì yếu tố Gió 
trội hơn cả. Ý muốn làm cho yêu tố Gió phát sinh trong các cơ phận của cơ 
thể sắp di chuyển. Tiếp theo đó, yếu tổ Gió khiến cho cơ thể hay một vài 
phần của cơ thể di chuyền. 


Nếu bạn không quán sát kỹ càng sự đi, như bạn đã làm trong khi hành thiền, 
thì bạn sẽ không hiểu Tð răng sự đi bao gồm những chuyên động kế tiếp 
nhau gây ra bởi ý muốn đi. Bạn có thể nghĩ răng một người nào đó, một 
quyền năng cao lớn hay một thực thê trường tồn nào đó đã gây ra sự đi này. 
Bạn không hiểu rằng tác động di chuyển chỉ bao gồm ý muốn và sự đi 
chuyền của cơ thê để đi, không có một cá nhân hay một chúng sinh nào nằm 
ngoài ý muốn và sự di chuyên này. Không có tôi, anh, đàn ông, đàn bà mà 
chỉ có ý muốn và sự di chuyên của cơ thể diễn ra mà thôi. Người không hành 
thiền không hiểu được điều này vì họ chỉ có một ý niệm mơ hồ về sự đi. 


Không có một sự quán sát kỹ càng bằng Thiền Minh Sát thì bạn không thể 
nào hiểu được rằng M muốn và sự đi hay sự di chuyên cơ thể xảy ra trong sắt 
na hiện tại không thê nảo tổn tại trong sát na kế tiếp. Bạn nghĩ răng ý định và 
sự đi chuyên cơ thể từ sắt na đi này sẽ dẫn đến sát na kế tiếp và từ sát na mới 
này đến sát na kế tiếp nữa. Bạn thấy tiễn trình đi là một tiến trình liên tục và 
vĩnh viễn. Bạn không thể thấy rằng tại mỗi sát na ý muốn đến và đi ngay tức 


khắc. Chuyển động của thân thể cũng như yếu tố gió đến và đi ngay. Thế 
nên bạn không thể nói rằng một sát na của ý muốn này sẽ chuyên sang một 
sát na khác. 


Trong mỗi sát na, ý định và sự di chuyên đến rồi đi. Đó là những gì mà thiền 
sinh kinh nghiệm được trong lúc hành thiền, nhưng những người không 
hành thiền thì không thể nào thấy được. Sự hiểu biết của họ về sự đi hoàn 
toàn không có chánh niệm. Nếu chận một người đang ổi lại và hỏi họ đang 
nghĩ gì thì phần lớn đều trả lời là họ đang nghĩ đến một điều gì đó chứ 
không phải là đang nghĩ đến sự đi. Có thê họ đang nghĩ đến nhà họ hay công 
việc của họ. Mặc dù đôi lúc họ có nghĩ rằng họ đang đi nhưng sự hiểu biết 
của họ cũng chỉ là sự hiểu biết hời hợt bề mặt. 


Người ta nghĩ rằng có một chúng sinh và chính chúng sanh đó, trước sau 
không thay đôi, hiện hữu trong quá khứ, hiện hữu trong hiện tại và hiện hữu 
trong tương lai. Có thể họ có chút hiểu biết mơ hỗ về vô thường nhưng họ 
vẫn nghĩ rằng chỉ có một chúng sinh và chúng sinh ấy đã có mặt trong quá 
khứ, có mặt trong hiện tại và sẽ có mặt trong tương lai. Bởi vậy, họ khư khư 
giữ mãi một định kiến vô căn cứ là có một chúng sinh. Nhưng phân tích ra 
thì chắng có một chúng sinh nào cả. Ngoài ý muốn và chuyên động của cơ 
thể ra, chắng có một con người, một cá nhân nào cả. Sở dĩ họ khư khư nắm 
giữ ý nghĩ có một con người vì họ không thấy rõ được sự sinh diệt qua từng 
sát na của ý muốn và tác động. 


Sự hiểu biết của họ không loại trừ được quan niệm về một cái ta hay một 
linh hồn vĩnh cửu. Họ nghĩ rằng có một cái gì đó nằm ngoài ý muốn đi và sự 
di chuyên của cơ thể khi đi. Cái gì đó đã điều hành và sắp xếp cho sự đi. Bởi 
vậy, hiểu biết của họ không phải là kết quả của việc hành thiền. Tham thiền, 
tiếng Paa.li là Kammathaana, được định nghĩa là điều kiện cho sự phát triển 
về sau. Một sự biết được gọi là kammathaana khi sự biết này đưa đến một sự 
phát triển về sau. Phát triển về sau ở đây là phát triễn trí tuệ để thấy rõ thực 
tướng của sự vật. 


Sự biết của người không hành thiền là sự biết không chánh niệm nên không 
thê gọi đây là sự biệt của Tứ Niệm Xứ. 


Sự biết của người hành thiền khác hắn sự biết của người không hành thiên. 
Khi bạn hành thiền trong khi đi thì bạn ý thức được chuyển động. Bạn ghi 
nhận ba giai đoạn của bước đi: dở, bước, đạp; dở, bước, đạp; dở, bước, đạp. 
Bạn theo dõi kỹ càng tiễn trình của sự đi. Khi đang hành thiền, mỗi lần sự đi 


diễn ra bạn đêu biệt. Môi lân ý muôn khởi lên và sự di chuyên của cơ thê 
diễn ra bạn đêu biệt. Bao lâu bạn còn duy trì được mức định tâm đây đủ, bây 
lâu bạn ghi nhận và sau đó quan sát tác ý năm bên trong mọi tác động hữu ý. 


Nhiều thiên sinh trong khi đang kinh hành cảm thây đường như có ai hay vật 
gì đang đây cơ thể mình từ sau ra trước. Đó là thiền sinh đã thấy được ý 
muôn đang di chuyên . cơ thể mình. Thiên sinh thấy rõ ràng ý muôn và sự di 
chuyền của cơ thể. Mỗi khi có ý muốn và chuyên động thiền sinh đều ý thức 
bởi vì họ theo sát hay theo dõi chặt chẽ các tác động của sự đi. Khi theo dõi, 
thiền sinh thấy được ý muốn hay tác ý và sự di chuyển của cơ thê là riêng 
biệt với nhau. Sự di chuyền là hậu quả của tác ý bởi vì có tác ý nên mới có 
sự đi. Đó là những gì mà thiền sinh quán sát trong lúc hành thiên. 


Thiền sinh cũng thấy rõ ràng rằng bởi vì có những sát na kế tục của ý muốn 
nên mới có những sát na kế tục của sự di chuyên cơ thể. Có hằng triệu sát na 
tư tưởng trong một cái nháy mắt, bởi vậy có hằng triệu sát na di chuyền. Đối 
với người thường, chính những sự chuyển động hết sức nhỏ nhặt này xuất 
hiện như là một chuyển động to lớn. Tuy nhiên, thiền sinh sẽ thấy rõ những 
chuyên động nhỏ nhặt đó khi thiền sinh tỉnh tấn chánh niệm trong lúc kinh 
hành. 


Thiền sinh thấy rõ rằng trong sự đi chỉ có ý muốn và chuyên động của cơ 
thể, ngoài ra chăng có gì khác. Chăng có tôi, anh, đàn ông, đàn bà, chúng 
sinh chi cả. Cũng chẳng có một cái tôi đang đi. Chỉ có tâm là ý muốn và thân 
đang chuyên động mà thôi. 


Khi quán sát kỹ càng ý muốn và sự chuyên động, bạn sẽ biết răng ý muốn và 
Sự chuyên động đến và đi thật mau lẹ. Chúng đến và đi trong mỗi sát na. Bạn 
sẽ thấy rõ điều này khi bạn thực sự có định tâm. Bởi thế, sự biết của thiền 
sinh là một sự hay biết trọn vẹn, rõ ràng và chính xác. 


Khi bạn không thấy có người nào hay chúng sinh nào ngoài hai tiến trình 
của ý muôn và tác động thì bạn không thấy sự đi là một con người đang đi 
mà chỉ là diễn biến của ý muốn và chuyền động: bạn không thấy bất kỳ một 
người hay một cá nhân nảo trong tác động đi. Khi bạn thấy ý muốn và sự đi 
sinh diệt trong từng phút giây thì bạn sẽ thấy rằng thân và tâm đang ở trong 
giây phút giây hiện tại khác với thân và tâm trong giây phút trước đây. Bạn 
thấy rằng thân và tâm hay ý muốn và chuyên động của cơ thể trong sát na 
này không thê tồn tại đến sát na kế tiếp. Tại mỗi sát na một thân tâm cũ chết 
đi và một thân tâm mới hiện ra. 


Thiền sinh sẽ ý thức được rằng những gì đang có bây giờ không giống với 
những gì đã có trong quá khứ và cũng không giống với những gì sẽ có trong 
tương lai. Tại mỗi sát na - quá khứ, hiện tại, vị lai - mọi vật đều không 
ngừng di chuyển, đến và đi. Khi thiền sinh nhận biết được điều này thì trí tuệ 
của họ sẽ giúp họ loại bỏ sự tin tưởng rằng có một con người hay một chúng 
sinh. Khi thiền sinh thấy được chỉ có ý muốn và chuyên động của cơ thể thì 
họ không thê nào thấy được có một con người hay chúng sinh trong các tác 
động của sự đi. Một thiền sinh quán sắt kỹ càng các tác động của mình, quán 
sát kỹ càng tâm mình và có thê loại bỏ được sự tin tưởng rằng có một con 
người hay một chúng sinh thì trí tuệ này có thể giúp họ loại bỏ ý niệm về 
một thực thê vĩnh cửu, một linh hồn hay tự ngã. 


Sự hiểu biết thâm sâu về sự đi là căn bản hay điều kiện cần thiết cho những 
phát triển về sau. Thiên sinh sẽ tiếp tục quán sát hiện tượng phát sinh tại môi 
sát na và sẽ phát triển định tâm cùng trí tuệ về sau, và về sau sau nữa cho 
đến khi đạt đến tầng mức Giác Ngộ cuối cùng. Sự biết ở giai đoạn này là căn 
bản hay điều kiện cần thiết cho sự phát triển về sau; thế nên sự biết ở đây 
chắc chắn được gọi là tham thiền (kammatthaana). 


Khi trí nhớ ghi nhận được thiết lập vững chắc trong tâm của người chăm chú 
hành thiền, chăm chú theo dõi các tác động đi, đứng, nằm, ngồi thì mới có 
thể gọi đó là chánh niệm. Bởi vậy, sự biết của người hành thiền mang cả hai 
đặc tính: đặc tính tham thiền và đặc tính chánh niệm. Những gì người không 
hành thiền làm không thể gọi là tham thiền hay chánh niệm được. 


Khi thiền sinh hiểu một cách sâu xa, rõ ràng và chính xác những yếu tổ tạo 
nên sự đi, khi họ hiểu rằng chỉ có ý muốn đi và chuyên động đi, ngoài ra 
chăng có gì nữa thì trí tuệ của họ trọn vẹn và đáp ứng được ba câu hỏi sau: 
AI đi? Sự đi này của a1? Tại sao sự đi xảy ra? 


Khi bạn hỏi TH thiền sinh: Ai đi? Câu trả lời sẽ là: "Không có ai hay chúng 
sinh nào đi cả". Bởi vì lúc bây giờ họ thấy trong tác động đi chỉ có ý muôn 
đi và một chuỗi phong đại (yếu tố gió) gây nên sự đi. Họ chẳng hè thấy một 
con người hay một chúng sinh nào đi cả. vậy câu "AI đi?" được trả lời là: 
“Không có người hay chúng sinh nảo đi cả". Không có người hay chúng sinh 
nào đi, ngoài ý định đi, chuyển động của gió và những chuyên động tiếp 
theo của cơ thể. 


Sự đi này là của a1? Có một người hay một quyên năng nào làm chủ hay có 
quyên lực trên sự đi này? Chăng có ai hay vật gì làm chủ sự đi. Bởi vậy câu: 


"Sự đi này là của ai?" được trả lời là: "Chẳng có ai hay vật gì làm chủ sự đi". 
Bởi vì không có một người hay một chúng sinh nào nên sự đi chăng có ai 
làm chủ, chỉ có ý muốn và sự chuyên động mà thôi. Nói cách khác, vì không 
có một người nên không có aI làm chủ sự đi, không có người hay quyên 
năng nảo có quyền lực trên sự đi này. 


Tại sao sự đi xảy ra? Hoạt động của tâm gây ra yếu tố gió (phong đại) và 
yếu tô gió này tạo nên sự đi. Khi bạn muốn đi, trước tiên ý muôn hay ý định 
khởi sinh. Ý muốn, ý định hay tâm này làm yếu tổ gió phát sinh trong phần 
thân thể liên quan đến sự đi, như chân chắng hạn, rồi yếu tố gió làm cho 
phần thân thê này chuyền động (xem thêm Mục "E.- Quán Sát Tứ Đại" trong 
cùng Chương này). 


Tại sao có sự đi? Bởi vì có ba yếu tố: Tâm muốn đi, yếu tố gió gây nên bởi 
tâm và sự chuyển động của phân cơ thê bị tác động bởi gió. Giả sử có một 
chiếc xe do bốn con ngựa kéo dưới sự điều khiển của người đánh xe. Người 
đánh xe điều khiển ngựa chạy, ngựa chạy kéo theo xe. Sự chuyên động của 
cơ thể cũng tương tự như vậy. Tâm tạo ra năng lực làm cho gió khởi sinh, 
gió khởi sinh khiến toàn cơ thể chuyển động. Tâm chẳng khác nào người 
đánh xe, gió là ngựa, và xe là chuyền động của cơ thê. Bởi thế, sự đi hay sự 
di chuyên bao gồm ba yếu tố: tâm, gió và sự chuyển động. Chúng ta gọi đó 
là sự đi. 


Khi thiền sinh biết trả lời ba câu hỏi này một cách trọn vẹn thì không thể nào 
thấy được có một chúng sanh, một thực thể vĩnh cửu trong tác động ổi, và 
thiền sinh sẽ ý thức được rằng câu nói: "một người đi" chỉ là một sự chế định 
mà không phản ánh sự thật. Chúng ta tạm gọi "một người đi" để tiện dụng 
trong việc giao tiếp, nhưng thực ra chẳng có một ai, đàn ông hay đàn bà nào 
ngoài ý muốn đi và sự chuyền động của cơ thể. 


Do đó, người hành thiền sẽ thấy rõ thực tướng của sự đi chứ không thấy qua 
sự biểu hiện bề ngoài của sự đi. Điều này có nghĩa là thiền sinh có sự hiểu 
biết thực sự hay hiểu biết đúng đắn về sự đi. Cũng vậy, thiền sinh hiểu rõ 
ràng sự đi, đứng, nằm, ngồi và những oai nghi hay tác động nhỏ khác của cơ 
thể. 


Tóm lại, cơ thê này đi chuyên được nhờ có tâm, tâm làm cho gió khởi sinh, 
và gió làm cho cơ thể di chuyển. Nếu không có tâm thì sẽ không có sự 
chuyền động vì không có gió, và nếu không có gió thì hoàn toàn không có sự 
chuyên động. Khi thực hành thiền sinh sẽ thấy rõ điều này. 


Trong Chú giải có nhiều bài thơ nói đến những yếu tố tạo nên sự chuyên 
động của cơ thê. Sau đây là một trong sô những bài thơ trên: 


Thuyền chạy được nhờ nơi gió đây, 
Tên bay do sức mạnh dây cung, 

Cơ thể này di chuyên vô cùng, 
Không có gió chuyện này khó được! 


Như con rối do dây điều khiến, 

Cơ thể này hướng dẫn bởi tâm, 

Mới chuyên di, đi, đứng, ngồi, nằm. 
Tìm đầu ra được một chúng sinh, 
Nằm ngồi hay đi đứng một mình, 
Không nương cậy nhân duyên nào cả? 


Không có những điều kiện này, không có những nguyên nhân hỗ trợ này thì 
sẽ không thể có sự đi, đứng, ngồi, nằm và chăng bao giờ có sự chuyên động. 


Như vậy, bạn học "thấy b bằng cách hành thiền. Bạn đạt được trí tuệ trực tiếp 
chỉ do ở sự quán sát thấu đáo những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. 
Bạn quán sát những gì khởi lên qua sáu cửa giác quan trong giây phút hiện 
tại. Bởi thế, cái biết của người hành thiền và cái biết của người không hành 
thiền rất khác nhau. Thật Vậy, Sự biết của hai loại người này hoàn toàn khác 
biệt. Khi thiền sinh hiểu. biết rõ ràng rằng trong sự đi chỉ có ý muốn đi và 
chuyên động đi, biết rõ rằng ý muôn và chuyên động là hai yếu: tố khác biệt, 
và yếu tô này là nhân của yếu tố kia, thì thiền sinh sẽ thấy ý ý muốn và chuyên 
động đi sinh diệt trong từng giây phút một. Chỉ khi đó thiền sinh mới có trí 
tuệ đúng đắn và sự hiểu biết đúng đắn về cái gì đang đi. 


Như thế, tỳ khưu quán sát thân trên nội thân, hay tỳ khưu quán sát thân trên 
ngoại thân, hay tỳ khưu quán sát thân trên nội thân và ngoại thân. 


Khi thiền sinh quán sát các oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi và các tác động nhỏ 
nhặt của mình là thiền sinh đã "quán sát thân trên nội thân". Đôi khi, trong 
lúc đang hành thiên, thiền sinh có thê nghĩ đến một người nào đó đang đi, 
đứng, năm, ngồi: "Sự đi, đứng, nằm, ngồi của ta là vô thường và gây ra bởi ý 
muốn thì sự đi, đứng, nằm, ngồi của người khác cũng vậy". Quán sát như thế 
là bạn đã "quán sát thân trên ngoại thân” . Điều này không có nghĩa là bạn 
phải có ý nhìn người khác trong khi bạn đang hành thiền. Đây chỉ là trường 


hợp bạn nghĩ đến người khác trong khi bạn đang hành thiền mà thôi: "Sự đi 


hay sự di chuyên của ta là vô thường, đên rôi đi, thì sự đi và sự di chuyên 
của người khác cũng như vậy". 


Đôi khi, thiền sinh quán sát trên sự đi của mình rồi nghĩ đến hay liên tưởng 
đến sự đi của người khác, tới lui như vậy nhiều lần. Quán sát tới lui như vậy 
là thiền sinh đã "quán sát thân trên nội thân và ngoại thân". Điều này không 
có nghĩa là thiền sinh phải cố ý nhìn người khác trong khi đang hành thiền. 
Đây chỉ là trường hợp thiền sinh nghĩ đến người khác trong khi thiền sinh 
đang hành thiền mà thôi. Nghĩ đến người khác trong khi đang hành thiền là 
"Suy Diễn Minh Sát". 


Chúng ta có hai loại Thiền Minh Sát, "Trực Tiếp Minh Sát" và "Suy Diễn 
Minh Sát". Khi quán sát sự đi, đứng, nằm, ngồi của chính mình là bạn hành 
"Trực Tiếp Minh Sát". Khi suy nghĩ đến sự đi, đứng, nằm, ngồi của người 
khác là bạn hành "Suy Diễn Minh Sát" (xem "Hướng dẫn Hành thiền" ở 
Phần Ba). 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (đặc tính sinh khởi) trong thân, hay Tỳ 
khưu quán sát yếu tố diệt tận (đặc tính diệt tận) trong thân, hay Tỳ khưu 
quán sát cả hai yếu tố sinh khởi (đặc tính sinh khởi) và yếu tô diệt tận (đặc 
tính diệt tận) trong thân. 


Đoạn văn trên được lập đi lập lại nhiều lần. "Yếu tố sinh khởi" ở đây có 
nghĩa là nguyên nhân sự sinh khởi của thân hay vật chất và "chính sự sinh 
khởi đó". Có nhiều nguyên nhân làm cho vật chất hay sắc sinh khởi. Người 
không hiểu Vi Diệu Pháp khó có thê thấy được những nguyên nhân này. 


Bạn có mặt ở đây vì bạn đã làm một việc gì đó trong quá khứ. Bạn ở đây do 
nghiệp của bạn. Nghiệp là nguyên nhân sự sinh khởi của thân. Nghiệp sinh 
khởi do bạn tham ái đời sống (hữu). Bạn có sự tham ái này vì bạn si mê. 
Mặc dầu bạn nói là bạn biết mọi chuyện về tham ái, nhưng thực ra bạn có sĩ 
mê và sự si mê này là nguyên nhân khiến bạn mong muốn có một đời sống 
tốt đẹp hơn. Bạn đã tích lũy thiện nghiệp nên mới có một đời sống tốt đẹp 
trên thế gian này. 


Vật chất hay sắc trong thế gian này khởi sinh từ nhiều nguyên nhân khác 
nhau: 


- 31 mê trong quá khứ 
- Tham ái trong hiện tại 


- Nghiệp trong quá khứvà - : 
- Thực phâm giữ cho thân thê này sông còn trong hiện tại. 


Đôi khi, trong lúc hành thiền, thiền sinh suy nghĩ hay quán sát nguyên nhân 
sinh khởi của thân hay nguyên nhân sinh khởi của sắc: "Cơ thê khởi sinh ở 
đây do ta có nghiệp hay do ta có tham ái hay do ta có sự sĩ mê”. 


Hơn nữa, thiền sinh thấy chính sự sinh khởi. Thông thường các thiền sinh ít 
hiểu biết về Vi Diệu Pháp sẽ thấy sự sinh khởi thay vì thấy nguyên nhân của 
sự sinh khởi. Khi chánh niệm vào sự đi, thiền sinh sẽ thấy "sự sinh khởi của 
ý muốn" và "sự sinh khởi của chuyên động". Khi thiền sinh thấy được bốn 
nguyên nhân (si mê, tham ái, nghiệp và thực phẩm) hay thấy được chính sự 
sinh khởi là thiền sinh đã quán sát tính chất sinh khởi. Như vậy, đặc tính 
sinh khởi gồm có bốn nguyên nhân và một sự sinh khởi. 


"Tính chất diệt tận" là sự văng bóng của si mê, vắng bóng của tham ái, vắng 
bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm. Chúng là nguyên nhân của sự 
biến mất hay nguyên nhân của sự diệt tận của sắc hay của chính sự diệt tận. 
Chỉ có hành thiền mới thấy được sự diệt tận. Khi thiền sinh quán sát tính 
chất diệt tận thì thiền sinh sẽ thấy ỹ muốn của mình và thiền sinh ghi nhận 
hay niệm thằm "muốn, muốn, muốn". Khi niệm như vậy, ý muốn sẽ biến 
mất. Có sự chuyên động ở giây phút này và sự biến mất ở giây phút kế tiếp. 
Đối với các hiện tượng khác, khi thiền sinh chú tâm theo dõi cũng sẽ thấy sự 
biến mất hay sự diệt tận . Khi thiền sinh thấy sự văng bóng của si mê, vắng 
bóng của tham ái, văng bóng của nghiệp và vắng bóng của thực phẩm thì 
cũng thấy sự biến mất của các hiện tượng ghi nhận. Thấy một trong những 
yêu tố diệt tận này, thiền sinh được xem như là thấy đặc tính diệt tận của 
thân, sự diệt tận của bốn nguyên nhân và một sự diệt tận. 


Khi thiền sinh đạt đến tuệ giác thấy được đặc tính của các hiện tượng tức tuệ 
giác thấy rõ Tam Tướng: vô thường, khổ não, vô ngã thì thiền sinh sẽ thấy 
được tướng hay hình ảnh của sự diệt tận một cách rõ ràng. Khi đạt đến Tuệ 
Sinh Diệt thiền sinh sẽ thấy sự sinh khởi và sự diệt tận hay sự sinh diệt của 
các hiện tượng một cách rõ ràng hơn. Khi đạt đến Tuệ Diệt thiền sinh sẽ thấy 
sự diệt tận hay sự diệt mất của các hiện tượng càng rõ ràng hơn nữa. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng 'chỉ có thân mà thôi'. Và sự chánh niệm này 
được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên chánh niệm về sau. 


Khi thiền sinh hoàn toàn ý thức vào những gì đang diễn ra trong chính thân 
thê mình thì thiên sinh sẽ thây răng chỉ có thân mà thôi, chăng có người hay 


một thực thể vĩnh cửu nào cả. Lúc mới hành thiền, thiền sinh sẽ không thấy 
rõ răng chỉ có thân mà thôi. Nhưng khi tiên bộ, chánh niệm được thiệt lập 
vững chắc, thì thiên sinh sẽ thây rõ chỉ có thân mà thôi, chăng có gì nữa cả. 


Vị ấy sống không dính mắc vào bất cứ một vật gì do tham ái và tà kiến gây 
ra; không châp trước vào bât cứ một vật gì trên thê gian do ngũ uân thủ hợp 
thành này. 


Thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của mọi hiện tượng nên thiền sinh không 
còn tham ái hay dính mắc vào bất cứ một vật gì. Thế rồi, thiền sinh không 
còn tham ái vào những gì đang diễn ra. Thiền sinh không còn tham luyến 
vào chính mình hay các tác động đang diễn ra. Thiền sinh không còn chấp 
trước vào bất cứ vật gì. Bây giờ thiền sinh thấy bằng trí tuệ trực tiếp một 
cách rõ ràng rằng mọi vật đều vô thường, đến rồi đi, sinh rồi diệt. 


Khi thiền sinh không dính mắc vào bất cứ một việc gì, không chấp trước vào 
bất cứ một việc gì thì tham ái và chấp trước của thiền sinh sẽ tạm thời văng 
bóng hay bị loại trừ trong khoảnh khắc. Khi không tham ái, không chấp 
trước vào vật gì thì thiền sinh đã từng sát na một loại trừ tham ái và chấp 
trước vào những gì mà thiền sinh đang theo dõi. Đó là "sát na loại trừ tham 
ái và chấp trước". 


Khi đã có thể loại trừ tham ái và chấp trước vào "những gì đang quán sát" thì 
cũng sẽ có thê loại trừ tham ái và chấp trước vào "những gì không quán sát." 
Khả năng loại trừ tham ái và chấp trước vào những gì không quán sát là 
"tạm thời loại trừ". Như vậy, thiền sinh thực hành sát na loại trừ đối với 
những gì đang quán sát và thực hành tạm thời loại trừ đối với những gì 
không quán sát. Nhờ có được hai loại loại trừ này, thiền sinh sẽ không còn 
chấp trước vào bất cứ điều gì. Đây là kết quả của sự quán sát theo dõi các 
hiện tượng ngay khi chúng sanh khởi. 


Này các thầy tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu quán sát thân trên thân. 


Tóm lại, thiền sinh phải chánh niệm vào bất kỳ những gì mình đang làm: đi, 
đứng, nằm, ngồi và tất cả các oai nghi khác. Chánh niệm vào các tác động 
của cơ thê như thế gọi là "quán sát thân trên thân". 


(Xin xem tiếp: Phần C, Chương 01) 


——-O0O--- 


[01-C] - Quán sát Thân trong Thân 


(Niệm Thân) 
(tiêp theo) 


C.- Chánh Niệm và Tỉnh Giác 


Khi hướng dẫn hay chỉ bảo thiền sinh cách hành thiền, thiền sư thường dùng 
những từ như àn "Hãy thuần ý HUẾ sự có mặt của đối THỜN: › "Chánh 
niệm về đề mục", "Theo dõi đề mục", "Ghi nhận đề mục", "quan sát đề 
mục", "Cố găng thấy rõ đề mục", "Cố DẠh hiểu biết đối tượng một cách rõ 
ràng" v.v... Tất cả những câu trên đều vã cùng nghĩa là: "Chú tâm vào đề 
mục, quán sát một cách tỉ mỉ và chính xác". 


Trong đoạn kinh nói về sự tỉnh giác hay sự hiểu biết rõ ràng Đức Phật dạy: 
Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới, đi luI. 


Phải áp dụng tỉnh giác như thế nào trong khi đi? Trước khi tìm hiểu cách áp 
dụng tỉnh giác, chúng ta cần biết "tỉnh giác" là gì? Muốn hiểu nghĩa chữ tỉnh 
giác bạn cần phải trở về với chú giải và tìm hiểu nguyên ngữ Paa.li của chữ 
tỉnh giác, Ša"mpaJa~n~na. 


Sa"mpaja~n~na hay tỉnh giác xuất xứ từ chữ sa"mpajaana, có nghĩa là 
"Người thấy đúng", "Người thấy đúng, chính xác, trọn vẹn và quân bình". 
Một người được gọi là sa"mpaJaana khi họ đạt được trạng thái hay có tư 
cách sa"mpaja~n~na. Như vậy, sa"mpaja~n~na là "thấy hay hiểu hoặc biện 
biệt một cách đúng đắn, chính xác, trọn vẹn và quân bình". Tiếp đầu ngữ 
"sam" trong chữ sa"mpaja~n~na có nhiều nghĩa. Phụ chú giải đưa ra ba 
nghĩa chính của "sam”: 


- Đúng hay chính xác. 
- Trọn vẹn. 
- Quân bình hay cân băng. 


* Đúng hay chính xác: Thiền sinh phải quán sát đối tượng hay đề mục một 
cách rõ ràng chính xác. Không được lầm lẫn đối tượng đang quán sát với 
một đối tượng khác. Phải phân biệt Thân với Tâm hay phân biệt Tâm với 
Thân, nghĩa là phải thấy Thân riêng biệt với và Tâm riêng biệt với Thân. 
Không được lẫn lộn cái này là cái kia và cái kia là cái này. Phải thấy một 
cách rõ ràng chính xác. 


* Trọn vẹn: Thiên sinh phải hiệu đôi tượng hay đê mục một cách trọn vẹn. 
Hiệu trọn vẹn có nghĩa là hiêu mọi khía cạnh của các hiện tượng Thân và 
Tâm. Phải hiệu đặc tính, công năng và sự biêu hiện của đôi tượng quán sát. 


* Quân bình hay cân bằng: Thiền sinh phải hiểu cách quân bình Ngũ căn - 
Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. Năm yếu tô này phải được quân bình hài hòa: 
Tín quân bình với Huệ, Tấn quân bình với Định, Niệm càng nhiều càng tốt. 
Sự quân bình giữa Tấn và Định đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Khi Ngũ 
căn không quân bình thì Định tâm bị rối loạn, phân tán, và kết quả là thiền 
sinh không thấy rõ được bản chất của sự vật. 


"Tỉnh giác" có nghĩa là thấy chính xác, thây trọn vẹn, thấy trong sự quân 
bình ngũ căn. Yếu tố quân bình ngũ căn rất quan trọng, vì ngũ căn có quân 
bình thì trí tuệ mới phát triển. Áp dụng tỉnh giác có nghĩa là quán sát, ghi 
nhận đối tượng với sự chú tâm tính tế, tỉ mỉ, nhìn thấy chính xác, trọn vẹn 
trong sự quân bình ngũ căn. 


Chú giải đề cập đến bốn loại tỉnh giác: 


- Lợi ích tỉnh giác 

- Thích nghi tỉnh giác 

- GIới vực tỉnh giác 

- Không tà kiến tỉnh giác, hay Chánh kiến tỉnh giác 


Thiên sinh phải áp dụng bốn loại tỉnh giác này trong các oai nghỉ: đi, đứng, 
nằm, ngồi (đại oai nghi) cũng như trong các tác động nhỏ nhặt khác: co tay, 
duỗi tay, khom mình, ngắng cổ, quay trước, quay sau... (tiểu oai nghi) 


1. Lợi ích tỉnh giác: Trước khi làm điều gì phải cân nhắc xem điều đó có 
đem lại lợi ích không? Nêu thây không đem lại lợi ích thì đừng làm. 


Chăng hạn đi đến chùa tháp hay đi đến cây Bồ đề để lễ bái là một việc làm 
có lợi ích cho người Phật tử. (Phật tử ở các quốc gia Phật giáo như Miễn 
Điện, Thái Lan, Tích Lan v.v... thường hay đến cây Bồ Đề để lễ bái. Họ tỏ 
lòng cung kính với cây Bồ Đề vì Đức Phật đã giác ngộ đạo quả dưới cội cây 
này. Phật tử lễ bái cây Bồ Đề để tưởng nhớ công ơn của Đức Phật). Phật tử 
đến chùa, tháp hay cây Bồ Đề để lễ bái hầu tạo phước báu và phát triển các 
tâm sở thiện. Đó là việc làm tốt đẹp và đem lại lợi ích. Giảng giải cho người 
khác nghe, đặc biệt giảng giải Giáo Pháp, là việc làm đem lại nhiều lợi ích. 
Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi cũng là bản chất của chính 
cơ thể mình hầu loại bỏ tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. 


Lễ bái chùa, tháp, cây bồ đề, thuyết pháp, thiền đề mục tử thi là những việc 
làm tốt đẹp đem lại lợi ích. Tuy thế, trước khi làm một việc gì, mình cho là 
tốt đẹp và hữu ích, phải đắn đo suy nghĩ xem điều đó có thích nghi không? 
Xét đến sự thích nghi là chúng ta đã bước sang sự tỉnh giác thứ hai, thích 
nghi tỉnh giác. 


2. Thích nghỉ tỉnh giác: Đôi khi việc làm có ích lợi nhưng không thích nghỉ 
vì không đúng lúc, đúng chỗ. Chăng hạn, đến nơi lễ bái, chùa tháp hay đến 
cây Bồ Đề là việc làm tốt đẹp và lợi ích. Nhưng nếu ở những nơi đó đang có 
lễ lớn, Phật tử các nơi tề tựu về đông đúc, ồn ảo thì thiền sinh không nên 
đến. Đến những nơi đó, gặp nhiều người và thấy nhiều chuyện, thiền sinh sẽ 
bị phân tâm và việc hành thiền của thiền sinh bị khuấy động. Bởi vậy, mặc 
dầu đến chùa, tháp, đến cây Bồ Đề là những việc làm hữu ích nhưng nếu 
những nơi đó đang có người tụ họp ôn ảo thì thiền sinh không nên đến. 


Thuyết pháp đem lại lợi ích cho cả người thuyết lẫn người nghe. Nhưng nếu 
nơi thuyết pháp quá đông đúc ồn ào, hoặc đang có lễ lạc diễn ra thì cũng 
không đúng thời, đúng chỗ đề thuyết pháp và nghe pháp. Đối với nhà sư thì 
việc thuyết pháp cho phụ nữ nghe ở nơi vắng vẻ, không có sự hiện diện của 
một người nam khác, cũng không thích nghi. 


Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi cũng là bản chất của chính 
cơ thể mình hầu loại bỏ tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. 
Nhưng đề mục này cũng không thích hợp khi thiền sinh quán sát tử thi với 
tâm tham ái. Đây là trường hợp quán sát tử thi của người khác phái hay và 
trường hợp của người đồng tính luyến ái quán sát tử thi của người cùng phái. 
Như vậy, quán sát tử thi là việc làm hữu ích nhưng không thích nghi trong 
các trường hợp này. 


Hai loại tỉnh giác đầu tiên, "lợi ích tỉnh giác" và "thích nghi tỉnh giác" có thê 
áp dụng trong các sinh hoạt hàng ngày. Áp dụng hai loại tỉnh giác này vào 
những việc đang làm thì thiền sinh Sẽ tránh được những hành vi sai lầm, nhờ 
thế thiền sinh gặt hái được kết quả tốt. Những người không hành thiền CHHẾ 
có thê đạt được nhiều tàng quả tốt đẹp nếu biết áp dụng "lợi ích tỉnh giác" 
và "thích nghi tỉnh giác” 


3. Giới vực tỉnh giác: Giới vực của thiền sinh là hành thiền nơi thanh vắng. 
Cư ngụ trong lãnh vực hay trong giới vực của mình thì thiền sinh sẽ không 
gặp một sự tai hại nào vì không ai có thể quấy rối hay làm phiền thiền sinh. 
Nhưng khi thiền sinh rời khỏi lãnh vực hay giới vực của mình thì thiền sinh 


sẽ gặp nhiều phiền toái. Bởi vậy, đức Phật thường nhắc nhở các Thầy Tỳ 
Khưu hãy sống trong lãnh vực của mình. Lãnh vực hay giới vực của Thầy 
Tỳ Khưu là Tứ Niệm Xứ. ở đây, giới vực tỉnh giác chỉ có một nghĩa đơn 
giản là hành Tứ Niệm Xứ. Bất kỳ đi tới hay đi lui, nhìn trước hay nhìn sau 
thiền sinh đều phải chánh niệm tỉnh giác. Giới vực tỉnh giác chỉ có nghĩa 
đơn giản là hành thiền. Trong phần giới vực tỉnh giác và cách thực hành loại 
tỉnh giác này, chú giải đề cập đến bốn loại tỳ khưu: 


- Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa. 
- Thầy tỳ thưu không mang thiền vào làng nhưng mang thiền trở về chùa. 


- Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng cũng không mang thiền trở về 
chùa. (Đây là loại tỳ khưu tệ nhât, chăng hành thiên gì cả). 


- Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. (Đây là hạng 
ty khưu xuât sắc hơn cả, luôn luôn hành thiên.) 


a/. Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa 
là một vị tỳ khưu hành thiền. Thầy tỳ khưu này có thể hành thiền suốt ngày, 
hết đi lại ngồi không ngưng nghi. Thầy cũng hành thiền ban đêm suốt hai 
canh. Đối với nhà sư đêm bắt đầu từ sáu giờ chiều đến sáu giờ sáng hôm 
sau. Đêm chia làm ba canh, mỗi canh bốn giờ. Canh đầu từ sáu giờ chiều 
đến mười giờ đêm. Canh hai từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng. Canh ba từ 
hai giờ sáng. đến sáu giờ sáng. Canh đầu canh cuối thầy tỳ khưu hành thiền, 
canh giữa thầy tỳ khưu ngơi nghỉ. Như vậy thầy chỉ ngủ bốn tiếng mỗi đêm, 
từ mười giờ đêm đến hai giờ sáng. Hành thiền như vậy gọi là hành thiền suốt 
ngày và trọn hai canh. 


Thức dậy thật sớm vào buổôi sáng, thầy tỳ khưu làm những gì cần phải làm 
cho chùa mình, đó là quét dọn chỗ cư trú, dọn sạch sẽ cốc liêu, múc nước 
vv... Thầy làm việc trong chánh niệm. Sau khi ngồi thiền một thời gian, thầy 
ôm bát vào làng khát thực. Thầy đi trong chánh niệm. 


Thầy mang thiền vào làng nghĩa là thầy thực hành chánh niệm trong khi đi: 
đi, đi, đi hay bước, bước, bước hay đạp, đạp, đạp hay trái phải, trái phải, trái 
phải. Khi vào đến làng, có thể thầy được mời vào nhà để thọ thực. Thầy có 
thể ăn tại đó hay mang thức ăn trong bát về chùa. Trên đường về chùa có thê 
thầy gặp một vài thầy tỳ khưu trẻ hay sa di và những vị này hỏi thầy về thí 
chủ dâng thực phẩm: "Thí chủ có bà con với Sư không? Đi đến đó bao 
xa?..." Thầy phải nói chuyện với họ. Thầy nói rất nhiều về người dâng thực 


phâm cho thầy. Vì nói chuyện quá nhiều thầy bị phân tâm, không chánh 
niệm nên thầy không thê mang thiền trở về chùa. Thầy tỳ khưu này là: Thầy 
tỳ khưu mang thiền vào làng nhưng không mang thiền trở về chùa. 


b/. Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng nhưng mang thiền trở về chùa 
cũng hành thiền suốt ngày và trọn hai canh. Thầy tỳ khưu này sáng thức dậy 
sớm, sau khi làm những việc cần làm, thầy ngồi thiền một lát rồi vào làng 
khất thực. Thầy có sự tiêu hóa dễ dàng. Trong buổi sáng, bụng thầy trống, 
lửa tiêu hóa hay nước tiêu hóa tấn công dạ dày nên thầy cảm thấy xót xa. 
Thầy thấy dường như có sức nóng hay một chất gì đó đang đốt bao tử mình 
nên bụng côn cào không. thể hành thiền, không thê giữ tâm trên đề mục 
được. Có thê thầy toát mồ hôi và có thể thầy bị xây xẩm. Vì quá đói nên 
trong khi đi vào làng khất thực thầy khó chú tâm vào đề mục. Thầy bỏ hành 
thiền và đi vội vào làng. 


Sau khi nhận được một ít thức ăn, có thể là một ít cháo, thầy vào một phước 
xá trong làng để thọ thực. Thọ thực xong thầy cảm thấy thoải mái vì nước 
chua trong bụng đã tác dụng vào thức ăn mà không còn tấn công bao tử thầy. 
Thầy cảm thấy thoải mái đễ chịu nên có thê hành thiền một cách dễ dàng. 
Thầy ăn trong chánh niệm. Trong khi ăn thầy ghi nhận kỹ càng mọi tác động 
trong sự ăn. Với chánh niệm thầy thọ thực và mang thiền trở về chùa. Thầy 
có thể mang thiền về chùa vì giờ đây thầy đã hoàn toàn thoải mái. Bụng thầy 
không còn côn cào nên thầy có thể đễ dàng tập trung tâm ý trên đề mục hành 
thiền. Trong chú giải có ghi rằng nhiều thầy tỳ khưu đã giác ngộ trong khi ăn 
nhờ giữ chánh niệm. Bởi vậy, trong khóa thiền, giờ ăn cũng là giờ hành 
thiền. Chú giải cũng đề cập rõ ràng việc ghi nhận chánh niệm trong khi ăn. 


c/. Thầy tỳ khưu không mang thiền vào làng cũng không mang thiền trở về 
chùa là loại tỳ khưu phóng dật, thiếu chánh niệm, không muốn cũng không 
có hứng thú trong việc hành thiền. Thầy tỳ khưu loại này chăng biết hành 
thiền là gì. Việc hành thiền có vẻ xa lạ đối với thầy. Thầy chỉ ăn, nói chuyện 
và sống lẫn lộn với người đời. Thầy hoàn toàn không hành thiền. Thầy 
không mang thiền vào làng, nghĩa là thầy đi vào làng không chánh niệm. 
Nhận thức ăn và đi về chùa cũng không chánh niệm. Thầy là một vị tỳ khưu 
thiếu bốn phận và bỏ quên lợi ích của việc hành thiền. Các vị tỳ khưu không 
nên làm như vậy. 


d/. Thầy tỳ khưu mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. Đây là 
hạng tỳ khưu suât sắc và tuyệt hảo hơn cả. Thây hành thiên trong khi đi vào 
làng và hành thiên trong khi đi trở vê chùa. Thây đã đào luyện tâm có đủ khả 


năng để hành thiền. Thầy hành thiền suốt ngày và trọn hai canh. Thức dậy 
thật sớm vào buôi sáng, thây tỳ khưu làm những gì cân phải làm cho chùa: 
quét dọn, làm sạch sẽ côc liêu, múc nước vv... Thây làm việc trong chánh 
niệm. 


Sau đó thầy ngồi thiền một lúc rồi ôm bát vào làng khất thực. Thầy đi trong 
chánh niệm. Thầy mang thiền vào làng nghĩa là thầy thực hành chánh niệm 
trong khi đi: đi, đi, đi hay bước, bước, bước hay đạp, đạp ,đạp hay trái phải, 
trái phải, trái phải. Đây là hạng ty khưu tốt nhất trong bốn hạng tỳ khưu đã 
được chú giải nói đến. Thầy đã mang thiền vào làng và mang thiền trở về 
chùa. 


Thây hành thiền liên tục, tỉnh tấn trong mọi lúc. Khi đang ở trong một khóa 
thiền các bạn phải làm như vị tỳ khưu này. Các bạn phải hành thiền trong 
mọi lúc, duy trì tinh tấn, chánh niệm từ khi thức giấc cho đến khi đặt mình 
xuống ngủ. 


Ở những thế kỷ trước đây, có những vị tỳ khưu hành thiền rất tinh tấn. Các 
thầy mang thiền vào làng và mang. thiền trở về chùa. Đôi khi có đến ba bốn 
chục thầy tỳ khưu sống, hành thiền chung với nhau. Các thầy thỏa thuận 
cùng nhau hành thiền thật nghiêm túc. Các thầy thường nhắc nhở nhau: 
"Chúng ta trở thành những vị tỳ khưu không phải vì bị chủ nợ thôi thúc hay 
sợ vua chúa trừng phạt cũng không phải vì nghèo đói. Chúng ta trở thành tỳ 
khưu vì chúng ta muôn thoát vòng sinh tử, vượt khỏi khổ đau. Bởi vậy phải 
nỗ lực tinh tần hành thiền." 


Các thầy quyết định hành thiền và quyết định loại trừ phiền não ngay khi 
chúng hiện khởi. Chăng hạn, trong khi đi, nếu phiền não đến thì các thầy cố 
gắng loại trừ phiền não ngay trong lúc đi mà không để chúng nhảy vào trong 
các tư thế khác. Các thầy đã thực hành một loại qui tắc đặc biệt. Trong khi 
đang đi nếu thầy tỳ khưu nào nhận ra một tư tưởng bất thiện hay phiền não 
trong tâm, thầy ấy liền cố gắng loại bỏ ngay. Nếu thầy không thành công 
trong việc loại bỏ này, thầy bèn đứng lại. Khi thầy đứng lại thì những thầy tỳ 
khưu đi sau thầy cũng đứng lại. 


Khi đứng lại, thầy tự nhủ: "Những thầy tỳ khưu khác biết rằng ta đang có 
phiền não. Không nên để phiền não, tồn tại trong tâm. Ta phải cố găng loại 
bỏ phiền não này". Và thế là thầy cố gắng loại bỏ phiền não trong khi đang 
đứng. Cho đến khi thành công trong việc loại trừ phiền não này, thầy mới 
tiếp tục cất bước. Nếu không thê loại bỏ phiền não trong khi đứng, thầy bèn 


ngồi xuống và cố gắng trừ khử chúng trong khi đang ngồi. Thế là những 
thây tỳ khưu khác cũng ngồi xuống theo. Rồi thầy tự khuyên nhủ mình rằng 
thầy có thê loại bỏ phiền não và thầy có thể giác ngộ. 


Các thầy tỳ khưu phải hành thiền trong mọi lúc; luôn luôn giữ thiền với 
mình, ngay cả khi đi vào làng lân khi trở vê chùa. 


Có vài câu chuyện liên quan đến loại tỳ khưu thứ tư này. Chắng hạn, có một 
tỳ khưu tên là Phussadeva (người sống ở hành lang). Thầy có tên như vậy vì 
thầy sống trong vườn. Thầy thực hành qui tắc mang thiền đến và đi. Có 
nghĩa là thầy hành thiền trong khi đi vào làng và trong khi trở về chùa. Thầy 
hành thiền tỉnh tấn trong mười chín năm. Trong khi đang đi vào làng hay 
trong khi đi trở về chùa mà thầy có một hành động gì không chánh niệm thì 
thầy đi trở lại chỗ mình thất niệm và làm lại từ đầu. Khi đã đi bốn năm bước 
không chánh niệm thì thầy sẽ đi lại chỗ bước đầu tiên và bắt đầu bước trở 
lại. Dân làng làm việc ngoài đồng thấy thầy như vậy tưởng thầy đi lạc đường 
hay đánh rơi vật gì nên phải trở lại để tìm. Thế nhưng thầy chẳng hề chú ý 
đến họ: Vào năm thứ hai mươi, thầy đắc quả A la hán. Thầy đạt kết quả nhờ 
hành thiền liên tục. Thầy mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. 


Khi vào làng, thầy tỳ khưu không nói chuyện. Nhưng khi có ai hỏi chuyện 
gì, nhất là những câu hỏi có liên quan đến Phật pháp. thì thầy phải trả lời. 
Chỉ những lúc thật cần thiết thầy tỳ khưu mới nói chuyện còn những lúc 
khác thầy phải giữ im lặng. 


Một vị trưởng lão khác tên là Mahaa Naagathera sống ở tu viện Hắc Đằng. 
Vị trưởng lão này suy tưởng đến nỗ lực phấn đấu của Đức Phật để thành 
đạo. Noi theo Đức Phật, vị trưởng lão thực hành qui tắc mang thiền vào làng 
và mang thiền về chùa trong bảy năm. Trong suốt bảy năm này thầy chỉ 
đứng hành thiền, không khi nào nằm xuống. 


Thầy nỗ lực hành trì trong suốt bảy năm nhưng vẫn chưa thành đạo. Không 
chán nản thầy tiếp tục hành theo qui tắc này trong mười sáu năm nữa, tất cả 
là hai mươi ba năm. Cuối năm thứ hai mươi ba, thầy đắc quả A la hán. Để 
đạt thành quả này thầy chỉ làm có một điều: khi đi vào làng khất thực, thầy 
ngậm một ít nước trong miệng để khỏi nói. Khi thiện tín đãnh lễ nhà sư, nhà 
sư phải nói vài câu: "Cầu mong Phật tử sống lâu" hay "Cầu mong Phật tử an 
vui, hạnh phúc”... Nhưng ngay cả những câu này thầy cũng không muốn nói, 
bởi vì khi nói như vậy thầy sẽ bị trượt ra khỏi đề mục hành thiền. Do đó, để 
khỏi phải nói một cách thiếu chánh niệm, thầy ngậm một búng nước trong 


khi đi vào làng. Khi có ai hỏi câu gì thật cần thiết thầy sẽ nuốt ngụm nước ẫy 
trước khi trả lời. Như vậy thầy có thể giữ được qui tắc mang thiền vào làng 
và mang thiền trở về chùa. Nhờ kiên trì thực hành như vậy nên cuối năm thứ 
hai mươi ba thầy đắc quả A la hán. 


Một thời khác, có năm trăm vị tỳ khưu sống trong một ngôi chùa có tên là 
Kalamba Landing, cũng thực hành một phương pháp tương tự như vậy. Các 
thầy ngậm một ngụm nước khi đi vào làng. Khi không có ai hỏi các thầy câu 
nào, các thầy sẽ nhố ngụm nước ấy ở cổng. Nhìn vào dấu nước dưới đất 
người ta có thể biết được có bao nhiêu tỳ khưu đã đi vào làng: "Hôm nay có 
năm thầy tỳ khưu đến" hay "Hôm nay có mười thầy tỳ khưu đến". Những vị 
tỳ khưu này chỉ trong ba tháng đắc quả A la hán. 


Đó là cách mà các tỳ khưu ở các thế kỷ đầu tiên áp dụng "giới vực tỉnh 
giác", tỉnh giác trong khi hành thiền. Các thầy luôn luôn sống trong giới vực. 
Ngay khi đi vào làng để khất thực hay khi trở về chùa các thầy cũng không 
rời giới vực. Khi áp dụng giới vực tỉnh giác, các thầy tỳ khưu cũng thực 
hành qui tắc mang thiền vào làng và mang thiền trở về chùa. 


Có một vị tỳ khưu tên là Mahaathera hành thiền theo qui tắc mang thiền đi 
và về: "mang thiền vào làng và mang thiền về chùa". Một ngày nọ, trong khi 
đang ở trong chùa, một vài vị tỳ khưu khác đến gặp thầy và hỏi vài câu hỏi. 
Thầy phải nói chuyện với các vị tỳ khưu này. Trong khi nói chyện, thầy làm 
một động tác không chánh niệm, có lẽ di chuyển thân thê, duỗi tay hay khom 
mình. Trong khi đang làm như thế, thầy chợt chánh niệm trở lại. Thầy bèn 
ngưng hãn tác động, đưa tay về vị trí cũ và di chuyên từ từ trở lại. Các thầy 
tỳ khưu khác thắc mắc tại sao thầy làm như vậy. Thây trả lời: "Từ lúc tôi bắt 
đầu hành thiền, tôi chẳng bao giờ làm tác động gì mà không chánh niệm. 
Hôm nay, trong lúc nói chuyện với quí thầy, tôi đã làm một tác động không 
chánh niệm; bởi vậy, tôi đưa tay về vị trí cũ và làm lại từ đầu để duy trì việc 
hành thiền của tôi". Các thầy tỳ khưu nghe thế rất lẫy làm hoan hỉ nói: "Lành 
thay! Thây tỳ khưu thật sự hành thiền phải làm như thầy". Thầy tỳ khưu này 
về sau cũng đắc quả. 


Bằng cách này, suốt trong những thế kỷ đầu tiên, các thầy tỳ khưu đã thực 
hành qui tắc mang thiên đên và đi, các thây đã "mang thiên vào làng và 
mang thiên vê chùa”. 


"Mang thiền vào làng và mang thiền về chùa" là thời gian khó nhất đối với 
các thây ty khưu muôn giữ việc hành thiên của mình được tôt đẹp. Khi thây 


tỳ khưu ở trong chùa, ở nhà hay trong trường thiền thì không có nhiều 
chuyện làm thầy phân tâm nên rất dễ duy trì việc hành thiền. Khi thầy đi vào 
làng để khất thực thì thầy phải đi bộ, và trong khi đi bộ thì thầy phải thận 
trọng coi chừng đường đi, thú vật, xe cộ v,v... nên rất khó giữ tâm chánh 
niệm. Nhưng ngay cả những lúc khó khăn nhất thầy tỳ khưu cũng phải duy 
trì việc hành thiền. 


Những câu chuyện kề trên cho ta thấy tầm quan trọng của loại tỉnh giác thứ 
ba: "giới vực tỉnh giác”. 


4. Không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác: có nghĩa là không lẫn 
lộn các động tác khác nhau khi đi tới và đi lui. Bạn phải nhận ra chúng và 
hiểu biết rõ ràng sự khác biệt của chúng. Khi bạn hiểu biết và phân biệt 
chúng một cách rõ ràng là bạn áp dụng không tà kiến tỉnh giác hay chánh 
kiến tỉnh giác. Không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác sẽ đến với 
bạn khi bạn áp dụng trọn vẹn "giới vực tỉnh giác". Bạn đừng băn khoăn lo 
lắng về "không tà kiến tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác". Tỉnh giác này sẽ 
tự động đến với bạn khi bạn có "giới vực tỉnh giác" hay sự thực hành được 
thuần thục lão luyện. Bởi vậy, việc thực hành "giới vực tỉnh giác” rất quan 
trọng. Điều này có nghĩa là bạn phải áp dụng chánh niệm tỉnh giác vào bất 
cứ việc gì bạn đang làm, dầu bạn đang đi tới hay đi lui. Trong chương này 
Đức Phật đã dạy: 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi đến và trong 
khi đi lui. 


Tất cả các loại tỉnh giác đều có thê áp dụng ở đây. Trước khi ra đi hay trước 
khi trở về, thiền sinh phải xem xét có lợi ích hay không. Thiền sinh cũng 
phải xem xét việc đi đến và việc đi trở về có thích nghi hay không nữa. Nếu 
có lợi ích nhưng không thích nghi cũng không làm. Khi ra đi hay đi trở về 
cũng phải áp dụng giới vực tỉnh giác, có nghĩa là áp dụng tỉnh giác trong khi 
ra đi và ghi nhận: "đi ra, đi ra, đi ra” và khi đi trở về ghi nhận: "trở về, trở 
về, trở về". Ghi nhận như vậy là thiền sinh đã tự giữ chánh niệm trong khi ra 
đi và trong khi trở về. 


Khi bạn tiếp tục ghi nhận hay chánh niệm sự ra đi và sự trở về thì đến một 
lúc nào đó bạn sẽ thấy bản chất sự ra đi và sự trở về. Bạn sẽ không tìm thấy 
một thực thể vĩnh cửu nào tạo nên sự đi. Bạn cũng sẽ không tìm thấy một 
linh hồn hay tự ngã nào đã tác động vào sự ra đi hay sự trở về. Bạn sẽ thấy 
rằng chăng có người nào tham dự vảo tác động ra đi hay trở về. Bạn chỉ thấy 


ý muốn và sự đi tạo ra bởi ý muốn đó. Khi bạn thấy rõ ràng rằng chỉ có hai 
yếu tố danh sắc xảy ra tại mỗi thời điểm đi thì bạn đã có được "không tà kiến 
tỉnh giác hay chánh kiến tỉnh giác". Khi có được loại tỉnh giác này thì sự 
hiểu biết hay ý thức của bạn sẽ không bị mê mờ, lầm lẫn mà trái lại chính 
xác, trọn vẹn, kịp thời, đúng chỗ và đúng mục tiêu. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thăng tới trước và khi nhìn sang hai bên. 


Điều này có nghĩa là khi thiền sinh nhìn thăng về phía trước hay nhìn sang 
hai bên, thiền sinh đều phải ghi nhận: "nhìn, nhìn, nhìn" để có thể tỉnh giác 
về những gì mà mình đang làm. Khi nhìn thắng phía trước hay nhìn sang hai 
bên thiền sinh cũng đều áp dụng bốn loại tỉnh giác. Chỉ khi nào việc nhìn về 
phía trước đem lại lợi ích và thích nghỉ thiền sinh mới nhìn, đó là thiền sinh 
áp dụng hai loại tỉnh giác: "lợi ích tỉnh giác” và "thích nghi tỉnh giác". Khi 
thiền sinh chánh niệm mỗi khi nhìn, nhìn thắng về phía trước hay nhìn hai 
bên, thì thiền sinh cũng đã áp dụng "giới vực tỉnh giác". Khi việc hành thiền 
của thiền sinh đạt đến chỗ thuần thục, chín muôi thì thiền sinh sẽ thấy răng 
chỉ có hai yếu tố trong sự nhìn thắng về phía trước và trong sự nhìn sang hai 
bên đó là: tâm và thân, ý muốn nhìn và tác động nhìn, ngoài ra chăng có một 
thực thể vĩnh cửu nào. Thấy như vậy là thiền sinh đã có loại tỉnh giác thứ tư: 
"không tả kiến tỉnh giác" hay "chánh kiến tỉnh giác". 


Bắt kỳ thiền sinh nhìn lên, nhìn xuống hay nhìn ra đàng sau, thiền sinh đều 
áp dụng tỉnh giác. Nói như thế, nhưng người hành thiền tránh nhìn lên, nhìn 
xuống và nhìn ra sau. Đó là lý do tại sao những tác động không thích hợp 
này không được ghi trong kinh. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng, khi bạn cần 
phải nhìn lên nhìn xuống hay nhìn ra sau thì bạn cũng phải áp dụng tỉnh 
giác. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay. 


Thiền sinh chỉ co hay duỗi khi sự co hay duỗi này có lợi ích và thích nghỉ. 
Khi thiền sinh co không đúng lúc, đúng chỗ thì sẽ đau đớn hoặc mắt chánh 
niệm. Vào thời xưa có một thiền sinh duỗi tay vào nơi không thích nghi nên 
bị rắn cắn. Một thầy tỳ khưu khác bị bỏng khi nướng thức ăn trên lửa không 
chánh niệm v.v... Bởi vậy, thiền sinh phải nhìn kỹ trước khi co hay duỗi. 
Phải xét xem tác động co duỗi đó có ích lợi và thích nghi không. Khi áp 
dụng giới vực tỉnh giác thì bạn phải ghi nhận: "co, co, co” hay "đuối, duỗi, 
duỗi". Có như thế thì bạn mới thấy được rằng chỉ khi nào có ý định thì mới 
có sự co. Chỉ có ý định và sự co mà chăng có người hay tự ngã gì cả. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác khi mặc y tăng già lê và các y khác, và trong khi 
mang bát. 


Câu trên có nghĩa là thầy tỳ khưu phải mặc y và ôm bát một cách thích nghi. 
Đối với vị tỳ khưu không chịu được lạnh thì y dày thích nghi, đối với tỳ 
khưu không chịu được nóng thì y mỏng thích nghi v.v... Cũng vậy, bát làm 
băng sắt rất nặng nên không thích hợp với thầy tỳ khưu yêu đuối. Đối với 
người tại gia cư sĩ thì điều này có nghĩa là phải mặc áo quân gọn gàng thoải 
mái. Thiền sinh yêu đuối không nên mặc áo giản quá nặng. Những điều trên 
đây là "lợi ích tỉnh giác và thích nghi tỉnh giác". 


Khi mặc áo quần bạn ý thức rõ ràng tác động đang làm và ghi nhận: "mặc, 
mặc, mặc” hay "thay, thay, thay" hoặc "mang, mang, mang” như thê là bạn 
áp dụng giới vực tỉnh giác. 


Khi sự tỉnh giác của bạn thuần thục, chín muôi thì bạn thấy chỉ có hai yếu tố 
Danh và Sắc đang làm các công việc mà không có một thực thể hay một 
chúng sanh nảo đang tác động. Như thế là bạn có "không tà kiến tỉnh giác" 
hay có "chánh kiến tỉnh giác". 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn, uống, nhai, nuốt. 


Ăn có nghĩa là "tiêu dùng vật thực cứng" như gạo, bánh mì. Uống có nghĩa 
là "uống chất lỏng". Nhai có nghĩa là "nhai bánh hay nhai kẹo", và 
"Saayana" (mút) như trường hợp bạn dùng mật ong. Khi thiền sinh làm 
những điều này thì phải áp dụng tỉnh giác. Khi ăn, bạn phải dùng thực phẩm 
thích hợp. Không nên ăn thực phẩm độc hại hay không thích hợp với cơ thê 
bạn. Có những thực phẩm thích hợp với người này nhưng trở thành chất độc 
đối với người khác. Khi bạn áp dụng chánh niệm và tỉnh giác vào EHEEG gì 
bạn đang ăn thì loại tỉnh giác thứ tư tức là "không tà kiến tỉnh giác” hay 

"chánh kiến tỉnh giác" phát sinh. Bạn sẽ thấy rằng chỉ có tâm nảy muốn ăn 
và cơ thê này đang ăn, ngoài ra chăng có gì nữa cả. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện. 


Trong khi hành Thiền Minh Sát không được bỏ sót một tác động nào, thiền 
sinh phải ghi nhận tất cả mọi tác động. Nhờ thiền sinh luôn luôn ghi nhận 
mọi tác động của mình nên thiền sinh luôn luôn tỉnh giác trong mọi tác động 
dù đó là đại oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi hay tiểu oai nghi như các tác 
động nhỏ nhặt khác (co tay, duỗi tay, khom mình...). Khi vào nhà cầu bạn 


cũng phải tỉnh giác chánh niệm vào tât cả mọi tác động của mình. Bạn cũng 
phải vào nhà câu lúc thích nghi nữa. 


Thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi, đứng, năm, ngôi, nói, im lặng. 


Như vậy, khi thiền sinh đi, phải đi với sự tỉnh giác, đi với thiền. Thiền sinh 
đứng với thiền. Thiền sinh ngồi với thiền. Thiền sinh nằm ngủ với thiền. Khi 
nằm xuống, chưa rơi vào giấc ngủ, thiền sinh tiếp tục hành thiền cho đến khi 
ngủ. Khi bạn nằm xuống, bạn phải ghi nhận hơi thở, khi buồn ngủ tới bạn 
phải ghi nhận: "buồn ngủ, buồn ngủ, buôn ngủ" và để cơn ngủ đến với bạn. 
Khi thức dậy thì những giây phút đầu tiên của sự thức dậy rất khó ghi nhận, 
nhưng hãy cô gắng ghi nhận những giây phút đầu tiên này càng sớm càng 
tốt. Ngay khi thức dậy, bạn phải niệm: "thức dậy, thức dậy, thức dậy”. Khi ta 
đang nói thì phải ghi nhận rằng mình đang nói. Khi ngừng nói và giữ im 
lặng cũng phải ghi nhận một cách tỉnh giác. Khi bạn thực hành “giới vực 
tỉnh giác" thì "không tà kiến tỉnh giác" hay "chánh kiến tỉnh giác" sẽ tự động 
đến với bạn. Trong những tác động trên, chỉ có tâm và thân hay chỉ có ý 
muốn làm một điều gì và tác động thê hiện ý định đó. Ngoài hai điều này ra 
chẳng có chúng sanh hay một thực thê vĩnh cửu nào tham dự vảo. 


Những lời chỉ dân trong các khóa thiên đêu được đặt căn bản trên các lời dạy 
của Đức Phật, đặc biệt trong mục này và trong hai tiêu mục cuÔôi. 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Ty khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chỉ thuần chánh niệm "trên thân mà thôi" 


Và chánh niệm này cân được thiết lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ vật 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ vật gì trên thế gian do ngũ uấn hợp 
thành này 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


Quán sát theo cách này thì thiền sinh không còn bám víu vào bất kỳ vật gì. 
Qua "không tà kiến tỉnh giác" hay "chánh kiến tỉnh giác", bạn sẽ thấy bản 
chất thực sự của mọi vật và bạn không tìm thấy được vật gì đáng để dính 
mắc vào. Không còn chấp trước vào ngũ uẩn thủ nên không còn chấp trước 
vào bất cứ một vật gì trên đời. Như vậy là "tỳ khưu quán sát thân trên thân". 


Chú giải phân oai nghi hay tư thế ra làm ba loại tùy theo thời gian dài ngắn 
mà tư thế này thê hiện: Oai nghi dài (chậm), oai nghi trung bình, và oai nghi 
ngắn (nhanh). Trong phần trước chúng ta đã nói đến oai nghi dài như đi, 
đứng, năm, ngôi. Trong phần này các oai nghi như đi tới, đi lui, nhìn thắng, 
nhìn hai bên, cong, duỗi... được xem là oai nghĩ trung bình vì các oai nghỉ 
này không dài (chậm) cũng không ngắn (nhanh). Oai nghi ngắn (nhanh) gôm 
có đi, đứng, ngôi, năm ngủ, thức dậy, nói và giữ im lặng... Nên hiểu rằng đi, 
đứng, ngôi, năm trong khoảng thời gian dài thuộc về phần trước và đi, đứng, 
ngồi trong thời gian ngắn thuộc về phần này. Do đó, sự mau chậm của tư thế 
đã được nói đến trong hai phần này. 


Dầu bạn đang ở trong tư thế nào đi nữa, bạn cũng phải tỉnh giác. Bạn phải 
làm các tác động trong tỉnh giác và chánh niệm. Đôi lúc bạn gọi là "tỉnh 
giác", đôi lúc bạn gọi "biết", đôi lúc bạn gọi "theo dõi". Tất cả những danh 
từ này đều có nghĩa tương đương để chỉ sự chánh niệm của bạn trong khi 
làm các tác động. Khi bạn cô găng giữ tâm trên đối tượng, bạn cần phải có 
tinh tấn, chánh niệm, định tâm và hiểu biết. Bạn phải duy trì bốn đặc tính 
này càng nhiều càng tốt. Khi bạn thực hành theo lời chỉ dẫn trên là bạn đã áp 
dụng tỉnh giác. Như vậy, "tỉnh giác" hay "hiểu biết trọn vẹn" hay "biết một 
cách rõ ràng" hay "thấy một cách rõ ràng" đều có cùng một nghĩa. 

Trong khi hành thiền, nếu bạn tinh tắn chú tâm vào đề mục và không để tâm 
bị lang bạt đi nơi khác như vậy là được rồi. Đừng bận tâm về việc phải làm 
thế nào để thấu suốt được bản chất của sự vật; bởi vì khi bạn tinh tấn chánh 
niệm ghi nhận những gì đang xảy ra trong hiện tại thì trí tuệ sẽ tự động đến. 


Tóm lại, trong lúc hành thiền, bạn hãy chú tâm ghi nhận tất cả những gì 
đang xuât hiện trong hiện tại và đê trí tuệ tự phát sinh. 


Tới đây chấm dứt mục thứ ba về "Chánh niệm và tỉnh giác". 


——-O0O--- 


D.- Quán Sát Thân Ô Trược 


Kinh điển chia cơ thê ra làm ba mươi hai phần. Thiền sinh được hướng dẫn 
quán sát sự ô trược của ba mươi hai phân này. Sách Thanh Tịnh Đạo cũng 
có đê cập đên ba mươi hai thê trược. Trong Kinh Đại Niệm Xứ Đức Phật 
dạy: 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu phải quán sát trên cơ thể này từ gót 
chân trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh 
khác nhau. Trong cơ thể này có: 


- Tóc, lông, móng, răng, da (Š) 

- Thịt, gần, xương, tủy, thận (Š) 

- Tim, gan, ruột, lá lách, phối (S) 

- Phẻo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phân, óc (5) 

- Mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ (6) 

- Nước mắt, nước mỡ (huyết tương), nước miếng, nước mũi, nước khớp 
xương, nước tiêu (6) 


Thiền sinh quán sát thân thể mình, dùng tâm để quán xét, nhìn kỹ ba mươi 
hai phân của cơ thê và quán sát đên đặc tính ô trược của những phân này. 


Đối với người Tây phương thì hành thiền quán sát thân ô trược thật khó hiểu 
và khó chấp nhận. Để có thể thực hành loại thiền này, thiền sinh phải nhìn 
ba mươi hai thể trược với tâm phóng khoáng, cởi mở. Với tâm phóng 
khoáng, cởi mở và cương quyết thoát khỏi khổ đau, bạn sẽ hiểu tại sao Đức 
Phật ca tụng loại thiền này. 


Đức Phật dạy: 


Này các thầy tỳ khưu, khi một điều được phát triển, được thực hành nhiều 
lần thì sẽ dẫn đến tư tưởng khẩn cấp cao tột, lợi ích cao thượng, sự chấm dứt 
tận cùng mọi trói buộc, chánh niệm và chánh định tối hậu, đạt tri kiến, đưa 
đến một đời sống an vui hạnh phúc tại đây và ngay bây giờ, dẫn đến chứng 
ngộ quả của tri kiến và giải thoát. Điều đó là gì? Đó là quán thân ô trược. [8] 


Và Đức Phật dạy tiếp: 
Này các thầy tỳ khư, người nào phát triển pháp quán sát thân sẽ đạt được sự 


bất tử, người không phát triển pháp quán sát thân sẽ không đạt được sự bất 
tử [9] 


Tuy nhiên điều này không có nghĩa chỉ có niệm thân mới đưa đến giác ngộ 
chân lý. Niệm thân chỉ là một trong nhiều phương pháp hành thiền dẫn đến 
giác ngộ. Người muốn thực hành phương pháp thiên này, trước tiên phải đến 
gặp một vị thầy có đủ thâm quyền để học hỏi. 


-¬-Oo00--- 
L Bảy Thiện Xảo Trong Việc Học Tập: 


Muốn hành thiền về ba mươi hai thể trược, thiền sinh phải học bảy thiện xảo 
trong việc học tập, gôm: 


- tụng ra miệng 
- tụng thầm 

- học về màu sắc 
- hình dáng 

- phương hướng 
- VỊ trĩ 

- ĐIỚI VỰC. 


Trước tiên là phải tụng thuộc lòng. Điều này có nghĩa là phải biết rõ ba mươi 
hai thê trược bằng tâm và đọc thuộc lòng tên ba mươi hai thể trược nhiều 
lần. Bất kỳ làm việc gì, bất kỳ lúc nào, suốt từ sáng đến tối, đều phải luôn 
luôn tụng đọc. Trong kinh có ghi lại rằng dù thiền sinh có thuộc lòng tam 
tạng kinh điển đi nữa, muốn hành thiền đề mục này, cũng phải đọc thuộc 
lòng tên của ba mươi hai bộ phận trong cơ thể. Việc tụng đọc thuộc lòng ba 
mươi hai thể trược này phải được thực hành một cách tính tấn trong một 
trăm sáu mươi lăm ngày. Để cho dễ nhớ, người ta chia ba mươi hai bộ phận 
của cơ thê ra làm năm nhóm. Nhóm đầu gọi là "nhóm năm da", bởi vì nhóm 
này nói đến năm bộ phận và bộ phận kê đến sau cùng là "da". Nhóm thứ hai 
là "nhóm năm thận", bởi vì nhóm này nói đến năm bộ phận và bộ phận kê 
đến sau cùng là "thận". Cũng vậy, ta có "nhóm năm phối", "nhóm năm óc", 

"nhóm sáu mỡ", " nhóm sáu nước tiểu". Như vậy, có bốn nhóm "năm thành 
phần" và hai nhóm "sáu thành phần". 


Thiền sinh phải tụng nhóm thứ nhất (nhóm năm da) trong mười lăm ngày. 
Thiền sinh phải tụng năm bộ phận theo thứ tự xuôi trong năm ngày tồi lại 
tụng ngược trong năm ngày; sau đó, tụng xuôi và tụng ngược trong nắm 
ngày nữa. 


Thiền sinh phải tụng như sau: 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

tóc, lông, móng, răng, da; 

tóc, lông, móng, răng, da .... 

(tụng xuôi như thế trong năm ngày). 


Da, răng, móng, lông, tóc; 

da, răng, móng, lông, tóc; 

da, răng, móng, lông, tóc.... 

(tụng ngược như thê trong năm ngày). 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

da, răng, móng, lông, tóc; 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

da, răng,| móng, lông, tóc; 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

da, răng, móng, lông, tóc..... 

(tụng xuôi, ngược như thế trong năm ngày). 
Khi tụng "nhóm năm thận" phải cần ba mươi ngày. Bởi vì phải tụng như 
"nhóm năm da" trong mười lăm ngày, rồi tụng nhập chung với "nhóm năm 
đa" trong mười lăm ngày khác. Nhóm này phải tụng như sau: 


Thịt, gần, xương, tủy, thận; 

Thịt, gần, xương, tủy, thận; 

Thịt, gần, xương, tủy, thận... 

(tụng xuôi như thế trong năm ngày). 


Thận, tủy, xương, gân, thịt. 

Thận, tủy, xương, gân, thịt. 

Thận, tủy, xương, gân, thịt ... 

(tụng ngược như thế trong năm ngày). 


Thịt, gân, xương, tủy, thận; 

thận, tủy, xương, gân, thịt. 

Thịt, gần, xương, tủy, thận; 

thận, tủy, xương, gân, thịt. 

Thịt, gần, xương, tủy, thận; thận, tủy, xương, gân, thịt... 
(tụng xuôi, ngược như thế trong năm ngày). 


Tóc, lông, móng, răng, da; 
thịt, gần, xương, tủy, thận; 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gần, xương, tủy, thận; 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gần, xương, tủy, thận... 

(tụng xuôi như thế trong năm ngày). 


Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

da, răng, móng, lông, tóc; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

da, răng, móng, lông, tóc; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

da, răng, móng, lông, tóc... 

(tụng ngược như thê trong năm ngày). 


Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gần, xương, tủy, thận; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

da, răng, móng, lông, tóc. 

Tóc, lông, móng, răng, da; 

thịt, gần, xương, tủy, thận; 

Thận, tủy, xương, gân, thịt; 

da, răng, móng, lông, tóc... 

(tụng xuôi, ngược như thế trong năm ngày). 


Những nhóm còn lại cũng tụng đọc trong ba mươi ngày: Mười lăm ngày cho 
nhóm riêng đó, và mười lăm ngày tụng nhập chung với các nhóm trước. 


Như vậy, phải cân đên một trăm sáu mươi lăm ngày hay gân nửa năm đê 
hoàn thành việc tụng đọc. 


Sau khi đã qua giai đoạn tụng đọc trong một trăm sáu mươi lăm ngày, bây 
giờ đên giai đoạn tụng thâm, cũng cùng một cách trên, trong một trăm sáu 
mươi lăm ngày nữa. Đây là thiện xảo thứ hai trong việc học tập. 


Sau giai đoạn tụng đọc ra miệng và tụng thâm, bây giờ đến giai đoạn thiền 
sinh phải học vê màu sắc (ba), hình dáng (bôn), phương hướng (năm), vị trí 
(sáu) và giới hạn (bảy). 


"Phương hướng" ở đây có nghĩa là phần cơ thể mà ta chú ý đến nằm ở phần 
trên hay phần dưới của cơ thê. 


"VỊ trí" có nghĩa là bộ phận đó năm ở chô nào. 


Có hai loại "giới vực”: "giới vực giống nhau" và "giới vực khác nhau". "Giới 
Vực giống nhau" là biết được bộ phận đó được tiêp giáp trên, dưới và chung 
quanh bởi những gì. "Giới vực khác nhau" là biệt được bộ phận đó không 
phải là những bộ phận khác hay những bộ phận khác không phải là bộ phận 
đó. Như vậy bạn phải học bảy thiện xảo: tụng đọc ra miệng, tụng thâm, màu 
sắc, hình dáng, phương hướng, vị trí và giới vực. 

Đề dễ hiểu cách thực hành, chúng ta thử lấy Tóc làm đề mục thực hành. 

- Màu sắc: Tóc có màu đen (Tóc người Tây phương có màu vàng, nâu...) 

- Hình đáng: Tóc giống như một cái que dài, nhỏ. 


- Hướng: Tóc năm ở phân trên của cơ thê. 


- VỊ trí: Tóc có gốc Ở trong phần nội bì (phần da ướt bên trong) bao bọc sọ, 
phần trước ra đến trán, phần sau ra đến gáy, bao quanh tai. 


- Giới vực: Về "giới vực giống nhau": Bên dưới, gốc tóc được bao bọc và 
nằm bên trong phần da ướt bao phủ đầu, gốc tóc lớn cỡ đầu hạt lúa. Bên 
trên, tóc tiếp xúc với không gian và tiếp giáp với những sợi tóc khác; giữa 
hai sợi tóc có một khoảng cách. Về "giới vực khác nhau" thì tóc không phải 


là lông, và lông không phải là tóc. Thêm vào đó, tóc không thể trộn lẫn với 
ba mươi môt thê trược còn lại. Tóc là một phân riêng biệt của cơ thê. 


Tương tự như thế, thiền sinh quán sát ba mươi hai thê trược từng phần một. 
(Xin xem tiếp: Phần D, Chương 01) 
-—-o0O--- 
[01-D] - Quán sát Thân trong Thân 


(Niệm Thân) 
(tiêp theo) 


-—=O0O--- 


H. Mười Thiện Xảo Trong Sự Chú Tâm 


Sau khi học bảy thiện xảo trong việc học tập, thiền sinh học "mười thiện xảo 
trong sự chú tâm” 


1. Thiền sinh phải tụng đọc và quán sát "theo thứ tự”, nghĩa là thiền sinh 
phải tụng đọc và quán sát tuân tự trước sau không bỏ băng. 


2. Thiền sinh không được . tụng đọc và quán sát quá nhanh. Nếu tụng đọc và 
quán sát quá nhanh sẽ bị lẫn lộn, rối rắm. 


3. Thiền sinh không được tụng đọc và quán sát quá chậm. Nếu tụng đọc và 
quán sát quá chậm sẽ bị quên nhiêu phân. 


4. Thiền sinh phải học cách "thiện xảo, nhạy bén trong việc kiểm soát sự 
phóng tâm". Thiền sinh không nên để bị "cuốn hút" vào nội dung hay diễn 
biến của sự phóng tâm. Nếu bị "cuốn hút" vào nội dung hay diễn biến của sự 
phóng tâm thì việc hành thiền bị mất liên tục và tâm bị cuốn theo những đối 
tượng bên ngoài. Thiền sinh phải cố gắng giữ tâm trên các bộ phận của cơ 
thể; đừng để những đối tượng khác làm phóng tâm. 


5. Thiền sinh phải "vượt qua khái niệm chế định". Khi thiền sinh tụng đọc: 
"tóc, lông, móng... " là thiền sinh lập đi lập lại những danh từ chế định, 
những tên gọi của các bộ phận trong cơ thê. Phải vượt qua những danh từ 
chế định này. Không được chú tâm vào phần chế định của các bộ phận đang 
tụng đọc. Phải cô gắng chú tâm đến khía cạnh ô trược của những bộ phận 
bạn đang tụng đọc. Đây là điều cần thiết, bởi vì mục đích của việc hành 
thiền này là tạo nên hay thiết lập trong tâm bạn sự ô trược của những bộ 
phận trong cơ thê để bạn khỏi dính mắc vào. 


Sự ô trược phải được nhìn dưới năm cách hay năm khía cạnh: màu sắc, hình 
dáng, mùi, xuât xứ, và vị trí. 


Chăng hạn, "màu sắc" hay sự biểu hiện của tóc thì rất ô trược. Khi nhìn qua 
sự chế định thì tóc là một chuyện, nhưng khi loại bỏ khái niệm thì tóc là một 
chuyện khác. Khi bạn thấy tóc hay một cái gì giống tóc trong thức ăn, bạn sẽ 
cảm thấy ghê tởm. Đang ăn mà bạn cảm thấy dường như trong miệng mình 
đang có sợi tóc, bạn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm. "Hình dáng" của sợi tóc 
cũng thật ghê tởm. "Mùi" tự nhiên của tóc chắng thơm tho chút nào. Khi tóc 
không được gội chải, xức dầu hoặc gắn hoa thì sẽ có mùi khó ngửi. "Xuất 
xứ" là nguồn gốc của tóc. Tóc sinh ra ở đâu? Tóc mọc từ cơ thê của bạn và 
cơ thể chính nó là tập hợp của những thê trược khác: máu, mủ, đờm, nước 
tiểu vv... Tóc mọc lên từ những vật đáng ghê gớm ấy. Như vậy tóc có xuất 


xứ đáng ghê tởm. "VỊ trí”, có nghĩa là nằm ở chỗ nào. Đối với tóc thì tóc 
nằm ở đâu? Tóc năm trên cơ thê tập hợp bởi những chất dơ dáy. 


Đôi với các thê trược khác, thiên sinh cũng nhìn tính cách ô trược của chúng 
qua màu sắc, hình dáng, mùi, xuât xứ và vị trí. 


6. "Tuần tự loại bỏ". Khi thiền sinh tụng đọc các thể trược thì một số thÊ 
trược sẽ hiện rõ trong tâm thiền sinh, một số khác thì không. Khi điều này 
xảy ra thì thiền sinh hãy loại bỏ những thê trược hiện ra không rõ; chỉ tụng 
đọc những thê trược hiện ra rõ ràng mà thôi. Thiền sinh loại bỏ dần dần cho 
đến khi chỉ còn một thê trược hiện ra rõ nhất. Thiền sinh hãy lẫy đề mục này 
làm đề mục chính để hành thiền và phải quán sát đề mục này nhiều lần cho 
đến khi thiền sinh nhập định (jhaana). 


7. "Chú tâm vào việc nhập định". Thiền sinh phải hiểu rằng sự nhập định 
(uppanaa) có thê đên trong khi thiên sinh quán sát bât kỳ thê trược nào. 


8.,9.. 10. Ba thiện xảo còn lại được đề cập đến trong ba bài kinh sau đây: 


* Tăng Chi Bộ Kinh (A"nguttara) ¡. 256-§: dạy phải chú tâm vào ba yếu tố: 
định tâm, tinh tấn và xả thọ khi quán sát hay hành thiền. Nếu chỉ chú tâm 
vào định tâm sẽ sinh ra biếng nhác. Nếu chỉ chú tâm vào tinh tấn thì sẽ giao 
động. Nếu chỉ chú tâm vào xả thọ thì sẽ không có được sự định tâm thích 
hợp. Bởi vậy cả ba, định tâm, tính tấn và xả thọ phải được quân bình. 


* Tăng Chi Bộ Kinh (A"nguttara) iii. 435: dạy phải hoàn thành sáu điều sau 
đây đê đạt được sự an tịnh tôi thượng: 


- Thu thúc tâm khi cần thu thúc. 

- Tinh tấn khi cần tinh tấn. 

- Khích lệ tâm khi cần khích lệ. 

- Nhìn mọi vật với tâm xả. 

- Quyết tâm đạt đến trạng thái tối thượng. 
- Vụi thích Niết Bàn. 


* Tương Ưng Bộ Kinh (Sa"myutta) v.I13: dạy lúc nào cân phải phát triển 
các chi của Thất Giác Chi. Thất Giác Chi gồm bảy yếu tố và mỗi yếu tố cần 
được phát triển vào lúc thích hợp. (Thất Giác Chi sẽ được nói kỹ hơn ở 
chương Niệm Pháp.) 


——-O0O--- 


HI. Thực Hành Ở Mức Cao Hơn 


Sau khi thiền sinh đã học mười thiện xảo về sự chú tâm, thiền sinh đến nơi 
thích hợp tụng đọc các thể trược ra miệng, tụng đọc thầm trong tâm, rồi thực 
hành theo các bước kế tiếp. Thiền sinh quán sát ba mươi hai thê trược nhiều 
lần cho đến khi chỉ còn một thể trược rõ ràng nhất và chọn thê trược này làm 
đề mục chính. Thiền sinh tiếp tục quán sát thể trược này cho đến khi nhập 
định (jhaana). 


Đức Phật dạy cách hành thiền này để giúp cho thiền sinh bớt tham đắm, dính 
mắc vào cơ thê của mình và cơ thê người khác. Đề mục niệm thân ô trược 
này có thể dùng để hành Thiền Vắng Lặng dẫn đến tầng thiền thứ nhất hoặc 
có thê dùng đề thực hành Thiền Minh Sát. Thiền sinh hành Thiền Vắng Lặng 
đạt được tầng thiền thứ nhất có thê chuyển sang Thiền Minh Sát bằng cách 
chú tâm vào chính tầng Thiền Vắng Lặng này hay quán sát đối tượng của 
tầng Thiên Vắng Lặng này, ở đây, là một trong ba mươi hai thể trược. Bạn 
cô găng quán sát sự sinh diệt của chính tầng thiền hay sự sinh diệt của đề 
mục (đối tượng) Thiền Vắng Lặng cho đến khi đạt đến những tiến bộ cao 
hơn trong Thiền Minh Sát. Hoặc không phát triển các tầng Thiền Vắng Lặng 
mà quán sát thể trược để phát triển Thiền Minh Sát trên các thể trược này. 
Bằng cách nào, cuối cùng bạn cũng trực nhận Niết Bàn. Hãy đọc lại đoạn 
kinh sau đây để thấy rõ mục đích của đoạn kinh này là nhắn mạnh đến Thiền 
Minh Sát chớ không phải là Thiền Vắng Lặng: 


Như thế, tỳ khưu quán sát thân trên nội thân hay tỳ khưu quán sát thân trên 
ngoại thân hay tỳ khưu quán sát cả hai thân trên nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (đặc tính sinh khởi) trong thân hay Tỳ 
khưu quán sát yếu tố diệt tận (đặc tính diệt tận) trong thân hay tỳ khưu quán 
sát cả hai yếu tố sinh khởi (đặc tính sinh khởi) và yếu tô diệt tận (đặc tính 
diệt tận) trong thân. 


Hoặc tỳ khưu chánh niệm rằng 'chỉ có thân mà thôi'. Và sự chánh niệm này 
được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ vật 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ vật gì trên thế gian do ngũ uấn hợp 
thành này. 


Này các thầy tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu quán sát thân trên thân. 


Chỉ có Thiền Minh Sát mới giúp thiền sinh thấy được sự sinh diệt. Khi quán 
sát sự sinh khởi và sự diệt tận bạn sẽ thấy rõ ý nghĩa và mục đích của Thiền 
Minh Sát. Thiền Vắng Lặng không giúp thấy được sự sinh diệt. Nhưng 
Thiền Vắng Lặng hỗ trợ cho Thiền Minh Sát. 


Khi thiền sinh quán sát "thể trược" và thật sự thấy được sự ô trược của các 
bộ phận này thì thiền sinh sẽ không còn có tham ái hay tà kiến để bám víu 
vào một bộ phận nào của cơ thể. Bởi thế thiền sinh không còn dính mắc vào 
bất kỳ vật gì thuộc về ngũ uẫn. 


Hành thiền quán sát thân ô trược đem lại nhiều lợi ích. Thiền sinh hành thiền 
quán sát thân ô trược sẽ thích thú những nơi cô tịch. Thông thường người ta 
không thích ở một nơi vắng vẻ, nhưng người hành thiền quán sát thân ô 
trược có thể "chinh phục được sự chán ghét nơi cô tịch” nhờ việc hành thiền 
của mình. Họ cũng có thể "chinh phục được tâm thích thú dục lạc”. Con 
người thường ham thích dục lạc ngũ trần nhưng khi hành thiền quán sát thân 
ô trược họ sẽ có thể chế ngự được sự ham thích này. Họ sẽ không còn thấy 
các bộ phận của cơ thể đáng yêu và hấp dẫn nữa mà có một cái nhìn thản 
nhiên về chúng. 


Một lợi ích khác là chinh phục được "nỗi lo ngại sợ hãi". Thiền sinh hành 
loại thiền này sẽ không có ý niệm chế định về sự hấp dẫn về các bộ phận 
trong cơ thể. Khi có điều nguy hiểm xảy ra, thiền sinh sẽ không cảm thấy lo 
ngại hay sợ hãi. Thiền sinh sẽ đễ dàng chịu đựng lạnh nóng, đói khát, vv... 
Thời tiết có xấu đến đâu cũng không làm thiền sinh khó chịu, thực phẩm có 
đở đến đâu cũng không làm thiền sinh bực mình, gặp hoàn cảnh nào thiền 
sinh cũng có thể kiên nhẫn chịu đựng. 


Thiền sinh có thê đạt được tầng thiền thứ tư nếu chú tâm vào khía cạnh màu 
sắc của tóc hoặc màu sắc của cơ phận khác. Nhưng nếu chỉ quán sát sự ô 
trược thì thiền sinh chỉ đạt được tầng thiền thứ nhất, không thê đạt tầng thiền 
thứ hai, thứ ba và thứ tư bởi vì khi hành thiền quán sát thân ô trược đòi hỏi 
phải có thiền chỉ "Tầm" (vitakka) để giúp cho tâm nằm trên đối tượng thô 
tháo, đối tượng tầng thiền này là sự ô trược của cơ thể. Chỉ có tầng thiền thứ 
nhất mới có thiền chi "Tầm" (vitakka) này. 


Cần nhắc lại ở đây là: 


- Tầng thiền thứ nhất có năm thiền chỉ: tầm (hướng tâm đến đề mục), tứ (chà 
xát trên đê mục), hỉ, lạc, nhât tâm. 


- Tầng thiền thứ hai có ba thiền chỉ: hi, lạc, nhất tâm. 
- Tầng thiền thứ ba có hai thiền chỉ: lạc, nhất tâm. 
- Tầng thiền thứ tư chỉ còn có nhất tâm và xả. 


Khi chú tâm quán sát vào màu sắc của các bộ phận khác nhau của cơ thê thì 
màu sắc trở thành đề mục hành thiền của bạn (có các kasina màu sắc: xanh, 
vàng, trắng và đỏ). Khi nó biến thành đề mục màu sắc để hành thiền thì bạn 
có thê phát triển các tầng thiền trên đề mục này và bạn có thê đạt được các 
tầng thiền hai, ba, bốn. Tóm lại bạn có thê đạt được tất cả bốn tầng thiền nếu 
bạn dùng màu sắc của tóc hay của các cơ phận khác làm đề mục hành thiên. 


Sau khi đạt được tầng thiền thứ tư, thiền sinh có thể phát triển xa hơn để có 
thê đạt được các khả năng phi thường khác như thây xa ngàn dặm, nghe xa 
ngàn dặm, hiệu tâm người khác v v... còn gọi là đặc "lục thông". 


Khi hành thiền quán sát thân ô trược, thiền sinh không cần quan tâm đến sự 
chính xác của ba mươi hai thể trược theo y học phân tích, bởi vì có nhiều thể 
trược chăng phải là những bộ phận của cơ thê như: thực phẩm chưa tiêu, 
phân, nước tiêu. Chúng được nói đến chỉ với mục đích làm đề mục cho việc 
hành thiền. Dĩ nhiên có hơn ba mươi hai bộ phận nhưng chỉ cần ba mươi hai 
là đủ. Như bạn thấy, chỉ cần hành thiền băng cách quán sát bộ phận đầu tiên 
là tóc cũng có thê đạt đến các tầng thiền, rồi sau đó chuyên sang Thiền Minh 
Sát và giác ngộ chân lý. 


Vài bộ phận trong cơ thể được dịch khác nhau như người dịch là "nước mỡ", 
người dịch là "huyết tương". Tuy nhiên, không cần quan tâm đến các vấn đề 
này. Bạn không thể thấy từng bộ phận mặc dầu bạn có vào bệnh viện hay 
đến chỗ khám nghiệm tử thi. Có những cuốn sách trong đó có hình ảnh của 
các bộ phận trong cơ thể, bạn có thể xem những hình ảnh này và chọn ra một 
bộ phận làm đề mục hành thiền của bạn. Nếu bạn có cơ hội thấy một hay 
nhiều bộ phận này trong thực tế thì bạn sẽ đạt được nhiều lợi ích trong việc 
hành thiền. Bạn có thể lấy bộ phận mà bạn đã thấy tận mắt làm đề mục hành 
thiên. 


Cân ghi nhận ở đây là trong nhiều bản kinh khi nói đến các bộ phận của cơ 
thê không đê cập đên "óc" hay "não" nhưng chú giải cho răng óc hay não 


được nói đến trong Patisa"mbhidamagga. Như vậy kinh nào không đề cập 
đến não thì ta nên hiểu là não đã được bao gồm trong "tủy". 


Đến đây chấm dứt mục hành thiền quán sát ba mươi hai thể trược. 
——-O0O--- 
E.- Quán Sát Tứ Đại 


"Lại nữa, nầy các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát chính thân thê này về phần 
tứ đại: Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 


Như một người đồ tế thiện nghệ hay học trò của người này giết một con bò 
và ngồi xẻ ra nhiều phần ở ngã tư đường. Cũng vậy, nầy các thầy tỳ khưu, tỳ 
khưu quán sát chính thân thể này về phân tứ đại: Trong thân này có địa đại, 
thủy đại, hỏa đại và phong đại." 


Mục này của kinh Tứ Niệm Xứ nói đên tứ đại và cách thiên sinh quán sát tứ 
đại trong lúc đi, đứng, năm, ngôi. Thiên sinh phải quán sát cơ thê mình dưới 
khía cạnh tứ đại. 


Theo truyền thống, có bốn đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Hành 
thiền bằng cách quán sát tứ đại chỉ được đề cập văn tắt trong kinh Đại Niệm 
Xứ này và được trình bày ngắn gọn vì phần này chỉ dành cho thiền sinh có 
sự hiểu biết mau lẹ có trí tuệ nhạy bén. Trong các kinh 
Maahaaha.t.thipadopama Sutta, Raahulovaada Sutta và Dhaatuvibhanga 
Sutta trình bày cách hành thiền quán sát tứ đại với đầy đủ chi tiết. Những 
kinh này dành cho những người có trí tuệ ít nhạy bén hơn. Mỗi khi Đức Phật 
thuyết pháp Ngài thường xét xem người nghe có thích hay không, và tâm họ 
thuần thục chưa. Sau khi đã xem xét như vậy, Đức Phật thuyết pháp theo 
trình độ của người nghe. Bởi vậy có những bài kinh Ngài đề cập đến nhiều 
chỉ tiết và giảng giải rộng, có những bài kinh ngài chỉ nói ngắn gọn. 


Trong kinh Đại Niệm Xứ này, Ngài chỉ trình bày vắn tắt đề mục quán sát tứ 
đại. Mục đích của thiền quán sát tứ đại là để loại bỏ khái niệm về một chúng 
sanh, cho rằng ta và người là chúng sanh. Tứ đại được tìm thấy trong tất cả 
sinh vật, cây cối và vật vô tri vô giác. Muốn loại bỏ khái niệm có một chúng 
sanh, thiền sinh cần phải hành thiền quán sát tứ đại bằng cách chia chẻ thân 
thể này ra làm bốn thành phẩần và quán sát riêng biệt từng thành phần một. 
Mỗi thành phần như vậy gọi là "một đạt". 


1. Địa đại: Địa đại không có nghĩa là đất như ta thường biết mà là những gì 
có bên trong đất cũng như trong các vật khác. "Tính chất cứng mềm" đó là 
đặc tính của địa đại. Đun tay vào nước bạn cảm thấy mềm, sự mềm này là 
địa đại. Sờ tay vào tường bạn cảm thấy cứng, sự cứng này là địa đại. Bạn tìm 
thấy địa đại khắp mọi nơi. Công năng của địa đại là làm nền tảng để những 
vật khác có thể đặt lên đấy. Đối với thiền sinh hành Thiền Minh Sát về đề 
mục địa đại thì sự biểu hiện của địa đại là sự thâu nhận hay chấp nhận. Bởi 
vậy các bạn phải hiểu địa đại theo đặc tính, công năng hay sự thể hiện của 
nó. Tóm lại, đặc tính của địa đại là cứng mềm, công năng của địa đại là làm 
nên tảng và sự biểu hiện của địa đại là sự thâu nhận hay chấp nhận vật gì. 


2. Thủy đại: Thủy đại ở đây không có nghĩa là nước như ta thường biết. 
Thủy đại có đặc tính "chảy giọt xuống" , "đính hút, kết hợp" hay "lỏng". 
Thủy đại có mặt trong mọi vật. Có sự kết hợp hay dính hút trong đất, trong 
gỗ hay trong gạch đá v v... Sự kết hợp hay sự dính hút làm cho vật liên kết 
lại với nhau là đặc tính của thủy đại. Công năng của thủy đại là "làm cho 
mạnh lên”. Thủy đại làm cho mạnh lên những gì tiếp xúc với nó. Sự biểu 
hiện thủy đãi trong thiên nhiên là "kết hợp vật chất lại với nhau". Khi chế 
nước vào bột, chăng hạn, thì ta sẽ có một cục bột dẻo. Nước đã kết dính bột 
lại với nhau. Sự kết dính lại với nhau là sự biểu hiện của thủy đại. Khi hành 
thiền thỉnh thoảng sự biểu hiện này sẽ đến với bạn. Bạn sẽ thấy hay hiểu 
thủy đại đôi khi qua đặc tính, đôi khi qua công năng và đôi khi qua sự biểu 
hiện. 


3. Hỏa đại: Đây không phải là lửa hiểu theo nghĩa thông thường, nhưng là 
trạng thái của lửa, tính chất của lửa như sức nóng chẳng hạn. Sức nóng hay 
lửa làm cho vật "chín mùi, trưởng thành hay già nua". Nói nóng ta cũng bao 
gồm cả lạnh. Nóng, lạnh hay "nhiệt độ” là đặc tính của hỏa đại. Khi bạn cảm 
thấy nóng hay lạnh là bạn cảm giác được hỏa đại. Và khi cơ thể trưởng thành 
hay già đó là tác dụng của hỏa đại. Công năng của hỏa đại là làm cho vật 
"trưởng thành", làm cho. vật "nóng” hay "lạnh". Sự biểu hiện của hỏa đại là 
"tiếp tục cung cấp sự mềm dẻo". Chắng hạn khi bạn nấu vật gì thì vật được 
nâu sẽ mêm. Cũng vậy sức nóng trong cơ thể làm cho cơ thể bạn mềm do đó 
cơ thể bạn già dần. 


Có bôn loại lửa: 


- Nhiệt của cơ thể làm cho cơ thê nóng, hay khi bạn đau thì thân nhiệt gia 
tăng. 


- Lửa làm cho cơ thể bạn trưởng thành và già. 


- Lửa làm cho người hay vật nóng lên, đó là sức nóng quá độ. Khi bị cảm 
cúm, cơ thê bạn rât nóng, đó là sức nóng quá độ. 


- Lửa tiêu hóa thức ăn, nhờ lửa này mà bốn loại thực phẩm: ăn, uống, nhai, 
mút được tiêu hóa. Khi bạn có lửa tiêu hóa tốt hay lửa dạ dày tốt (như người 
Miến Điện thường nói) thì cơ thể bạn có thể tiêu hóa tất cả những gì bạn ăn. 
Khi bạn không có lửa tiêu hóa tốt, thì bao tử bạn sẽ gặp rắc tối. 


4. Phong đại: Đặc tính của phong đại là "bành trướng, dẫn nở hay làm phông 
lên". Khi thôi hơi vào một quả bóng, quả bóng phông lên. Phong đại cũng 
làm cho bạn đứng hay ngồi thắng không bị cong xuống. Đó là sự "nâng đỡ 
của gió đến từ mọi phía". Công năng của gió là "tạo ra sự di động". Khi bạn 
di chuyền thì sự di chuyên của bạn là do phong đại gây ra. Biểu hiện của 
phong đại là "sự vận chuyển". 


Có sáu loại gió: 


- Gió hướng lên làm bạn nắc cụt hay nôn mửa. 

- Gió hướng xuống, tống phân hay nước tiểu ra ngoài. 
- GIó trong bụng, ngoài ruột. 

- GIó trong ruột. 

- Gió chạy trong khắp tứ chi. 

- Hơi thở ra vào. 


Khi bạn đi hoặc co duõi thì phong đại làm việc. Phong đại được gây ra bởi 
tâm hay ý muôn của bạn. 


Thiền sinh quán sát tứ đại trong khi đi, đứng, nằm ngồi. 


Bây giờ hãy tìm hiểu cách quán sát tứ đại trong khi đi. Khi đi, trước tiên bạn 
đở chân lên. Lúc đở chân lên bạn thấy nhẹ. Sự nhẹ này được gây ra bởi hỏa 
đại. Khi dở chân lên có sự chuyên động. Sự chuyên động do phong đại gây 
ra. Khi đưa chân bước về phía trước, sự chuyển động cũng do phong đại gây 
ra. Khi hạ chân xuống, bạn thấy chân nặng, sự nặng này do sự có mặt của 
thủy đại. Khi chân chạm đất hay chạm nền nhà bạn cảm thấy sự cứng hay 
mềm của cả nền nhà lẫn chân bạn. Sự cứng mềm này là đặc tính của địa đại. 
Chỉ trong một bước đi bạn có thể phân biệt biết được bốn đại. Khi đở chân 
lên thì hỏa đại và phong đại trội hơn cả. Khi đưa chân bước về phía trước 
bạn nhận ra phong đại, khi đặt chân xuống bạn thấy được thủy đại, khi chân 


đạp lên đất bạn cảm thấy được địa đại. Như vậy là thiền sinh đã quán sát 
được cả bôn đại trong một bước đi, mặc dâu thoạt đâu thiên sinh không ghi 
nhận được sự hiện diện của tât cả bôn đại. 


Khi thiền sinh thấy các đại một cách rõ ràng thì ý niệm về một chúng sanh 
biến mắt. Lúc này thiền sinh thấy rằng chỉ có bốn đại mà thôi. Bốn đại đang 
đi, bốn đại đang đứng v v... Khi chỉ thấy tứ đại đi, đứng, nằm, ngồi thì bạn 
sẽ không thấy có một con người đang làm tác động này; như vậy ý niệm về 
một chúng sanh biến mắt. 


Sự quán sát tứ đại được giảng giải trong kinh này bằng một ví dụ và chú giải 
đã giải thích như sau: Khi người đồ tế nuôi một con bò, đem nó đến chỗ giết 
thịt, cột bò vào một cột cây rồi giết bò thì người đồ tế vẫn còn ý niệm về một 
con bò, một chúng sanh. Nếu có ai hỏi ông ta đang làm gì, người đồ tế sẽ 

1: "Iôi cho bò ăn” hay "tôi đang giết bò". Ngay cả sau khi giết con bò, 
bướt khi xẻ thịt và cắt ra từng miếng, ông ta vần còn duy trì ÿ niệm rằng đó 
là một con bò. Nhưng sau khi đã xẻ bò ra, cắt thành từng miêng nhỏ và đặt 
lên bàn để bán ở ngã tư đường thì người đồ tế mất hắn ý niệm về một con 
bò. Nếu có ai hỏi ông ta bán gì ông không thê nào trả lời răng "Tôi bán bò". 
Ông ta sẽ trả lời là: "Tôi bán thịt bò". Như vậy sau khi cắt bò ra từng miếng, 
nĐười đồ tế đã mắt ý niệm về một con bò. 


Tương tự như vậy, khi thiền sinh tự cắt mình ra thành bốn đại - tất cả những 
gì trên cơ thê thiền sinh cũng chỉ là bốn đại - như vậy là thiền sinh sẽ mất ý 
niệm về một thiền sinh, một con người. Đức Phật dạy cách hành thiền này để 
loại bỏ ý niệm "có một chúng sinh". Ví dụ trên đây không thể đưa đến kết 
luận rằng thiền sinh phải ý niệm hóa tứ đại. Tứ đại được Đức Phật dạy 
không phải là ý niệm chế định mà là một phần của chân lý tuyệt đối hay 

"chân đế" gồm tâm, tâm sở, sắc pháp và Niết Bàn. Đây là "chân đế", khác 
với "tục đế". Thiền sinh phải "thấy" tứ đại qua việc hành thiền của mình. 


Thiền sinh sẽ gặt hái được nhiều lợi ích qua cách hành thiền này. Trong sách 
Thanh Tịnh Đạo, ngài Buddhaghosa nói: 


“Nhà sư tích cực chú tâm quán sát tứ đại, tự đắm mình vào trong chỗ trồng 
không và loại bỏ mọi ý niệm về một chúng sanh. Bởi vì thầy không chấp giữ 
ý niệm sai lầm về đã thú, ma quỷ, chẳng tinh; bởi đã loại bỏ mọi ý niệm vê 
một chúng sanh, nên thầy chế ngự được nỗi lo lắng, sự sợ hãi và chính phục 
được tham ái và sân hận. Thầy không phấn khích hay nản lòng trước vật vừa 


ý hay không vừa ý, và là một người có sự hiểu biết sâu xa nên thầy sẽ đi vào 
chôn bât tử hay đên nơi hạnh phúc an vui." [10] 


Hành Thiền Minh Sát không dẫn đến sự chứng đắc các tầng thiền trong 
Thiền Vắng Lặng mà chỉ đưa đến cận định. Người hành Thiền Minh Sát 
đúng phương cách, cố gắng quán sát tứ đại trong mọi lúc và mọi nơi sẽ thấy 
rõ tứ đại cũng như tâm mình sinh rồi diệt. Khi thiền sinh thấy được sự sinh 
diệt của sự vật thì thiền sinh đã đạt được một sự hiểu biết căn bản của Thiền 
Minh Sát. Từ đấy, thiền sinh đạt đến những tầng mức cao hơn cho đến khi 
đạt đến chỗ cuối của Thiền Minh Sát và giác ngộ Niết Bàn. 


Như thế, tỳ khưu quán sát thân trên nội thân hay tỳ khưu quán sát thân trên 
ngoại thân hay tỳ khưu quán sát cả hai thân trên nội thân và ngoại thân. 


Khi bạn quán sát tứ đại trên thân thể của chính bạn thì bạn đã quán sát thân 
trên nội thân; khi bạn bỗng nhiên suy nghĩ đến tứ đại trên thân thể nØười 
khác thì bạn đã quán sát thân trên ngoại thân. Khi bạn quán sát tứ đại trên 
chính thân bạn rồi quán sát tứ đại trên thân người khác thì bạn đã quán sát cả 
hai thân trên nội thần và thân trên ngoại thân. 


Khi bạn thấy rằng chỉ có tứ đại mà chẳng có người hay chúng sanh gì cả thì 
bạn không dính mặc, luyên ái vào bât cứ thứ gì, như vậy là bạn đã: 


Không chấp trước vào bất cứ một vật gì trên đời do ngũ uẫn tạo thành này 


Khi không có luyến ái, dính mắc thì không còn tạo ra nghiệp. Khi không có 
nghiệp thì sẽ không có bám víu vào đời sông sau (hữu) và không có tái sanh. 
Lúc ây bạn sẽ đạt đên chô châm dứt vòng tái sanh. 


-—-o0O--- 
F.- Chín Đê Mục Quán Sát Tử Thi 


Đức Phật dạy mười bốn cách quán sát thân. Chúng ta đã xét đến năm cách 
là: quán sát hơi thở, quán sát tư thê, chánh niệm và tỉnh giác, quán sát thân ô 
trược, quán sát tứ đại. Nay chúng ta tìm hiêu đên chín đê mục quán sắt tử 
thi. 


Các đê mục quán sát tử thi nhăm mục đích giúp chúng ta phát triên ý niệm 
vê sự ô trược của cơ thê đê chúng ta có tâm xả bỏ, không châp trước vào cơ 
thê chúng ta cũng như cơ thê người khác. Bao lâu còn châp trước, dính mặc 


là còn đau khô. Muôn hêt đau khô bạn phải loại trừ sự luyên ái dính mắc vào 
cơ thê mình và cơ thê người khác. Các đê mục quán sát tử thi sẽ giúp bạn 
loại trừ các luyên ái, dính mắc này. 


Chín đề mục quán sát tử thi căn cứ vào các giai đoạn hủy hoại của tử thi. 
Trước tiên là quán sát "tử thi rã mục”. Đức Phật dạy: 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi, chết một ngày, 
hai ngày hay ba ngày, trương phình, màu xanh, rã mục, vất trong nghĩa địa; 
thầy tỳ khưu áp dụng những tưởng (tri giác) này vào chính cơ thể mình: 
"Thật vậy, cơ thê này (của ta) cũng có cùng bản chất như thế, nó sẽ trở nên 
như vậy, không thê nảo thoát khỏi đặc tính này". 


Đó là đề mục đầu tiên để hành thiền: "Khi thầy tỳ khưu thấy tử thi". Thiền 
sinh hành Thiền Minh Sát không nhất thiết phải luôn luôn vào nghĩa trang đê 
hành thiền. Thiền sinh có thể giữ được hình ảnh tử thi trong tâm trong suốt 
thời gian hành Thiền Minh Sát. Đó cũng có thể kết quả của sự suy nghĩ 
nhiều đến xác chết, hay tri giác về xác chết luôn luôn hiện diện trong họ. 
Dầu những hình ảnh hay "tướng" của tử thi tự động đến với thiền sinh không 
có nguyên cớ rõ ràng hay do kết quả của sự chuyên tâm hành thiền về tử thi 
thì thiền sinh cũng phải quán sát những tướng này và ghi nhận: "ô trược, ô 
trược, ô trược”, hay "thấy, thấy, thấy", cho đến khi chúng biến mất. Khi 
hành Thiền Minh Sát thì điều quan trọng là thiền sinh phải ý thức những gì 
đang đi vào sự chú tâm của mình, tức là vào tâm hay ngũ quan mình. Khi 
thiền sinh thấy hình ảnh hay "tướng" thì chỉ cần ý thức chúng, chánh niệm 
chúng và niệm thầm: "thấy, thấy, thấy" cho đến khi hình ảnh hay "tướng" 
mắt đi. Những đề mục thiền tử thi Tả trong kinh này nhằm mục đích giúp 
thiền sinh phát triển ý thức về sự ô trược, đáng nhờm gớm hay đáng ghê tởm 
của cơ thể. 


Kinh Tứ Niệm Xứ trực tiếp nói đến Thiền Minh Sát, nghĩa là quán sát sự 
sinh diệt của các hiện tượng. Nhưng bạn có thể dùng kinh này để hành Thiền 
Vắng Lặng (samatha) để đạt đến các tầng thiền. Thiền sinh muốn hành thiền 
quán sát tử thi trước tiên phải đến gặp thiền sư để được hướng dẫn. Thiền sư 
phải dạy cho thiền sinh biết làm thế nào để đạt được ý niệm hay tri giác về 
sự "ô trược" và học cách đề quán sát những sự vật chung quanh, có nghĩa là 
làm thế nào để ghi nhận những sự vật chung quanh xác chết. 


Tiêp theo đó, thiên sư phải dạy cho thiên sinh làm thê nào đê am tường về sự 
ô trược qua sáu cách. Nêu đã học sáu cách đó mà thiên sinh vân chưa hiêu rõ 


cách hành thiền thì thiền sư phải dạy thêm năm cách bổ túc khác. Thêm vào 
đó, thiền sư phải đạy cho thiền sinh cách quán sát ghi nhận đường đi từ chùa 
cho đến nơi có xác chết. Chỉ sau khi đã học hỏi đầy đủ các kỹ thuật liên 
quan đến việc hành thiền này thì thiền sinh mới đi vào nơi có xác chết vất bỏ 
để hành thiền. 


Sau khi đã học tât cả những điêu cân thiệt từ thiên sư, thiên sinh cũng không 
nên "vội vã đi ngay” đên nơi có xác chêt lúc vừa nghe được rắng có xác chêt 
ở một nơi nào đó, bởi vì có thê có thú dữ hay phi nhân đang ở gân xác chết. 


Một cách tông quát thì đàn ông không được quán sát xác chết đàn bà và đàn 
bà cũng không được quán sát xác chết đàn ông: bởi vì quán sát xác chết của 
người khác phái thì cảm giác kích thích có thể sẽ nổi lên. Tuy thế, ngay cả 
khi quán sát xác chết của người cùng phái mà tham ái khởi dậy thì thiền sinh 
cũng không nên quán sát. Tóm lại, thiền sinh không được quán sát những 
xác chết nào mà khiến tham ái của mình nỗi dậy. 


Con đường dẫn đến nơi có xác chết có thể xuyên qua làng, có thể chạy đọc 
theo bờ sông hay có thể vượt qua cánh đồng: ở những nơi này thiền sinh có 
thể gặp những người khiến tham ái nơi thiên sinh nổi dậy. Thiền sinh phải 
thận trọng coi chừng tất cả những điều này. 


Trước khi đến nơi có xác chết để tham thiền thầy tỳ khưu phải nói cho vị sư 
lớn tuổi hay vị sư mà nhiều người biết đến trong chùa mình đang trú ngụ 
biết rằng mình đi vào nghĩa địa để hành thiền. Nếu thiền sinh là cư sĩ thì 
phải báo cho thiền sư biết. Điều này rất cần thiết bởi vì nếu thiền sinh gặp 
rắc rồi ở nghĩa địa thì vị tỳ khưu khác hay thiền sinh khác có thê giúp đỡ họ, 
coi sóc các vật dụng của họ hay đến nghĩa địa để giúp họ. Nghĩa địa là nơi 
văng vẻ và hay có trộm cướp trú ngụ vì chúng cảm thấy đó là nơi an toàn 
cho chúng. Trộm có thể chạy vào nơi thiền sinh đang hành thiền khi bị chủ 
nhân đuổi theo để lây lại đồ vật mất cắp. Trộm có thê đánh rơi hay vất bỏ 
của cắp gần nơi thiền sinh đang hành thiền. Khi chủ nhân tìm được vật mất 
cắp gân nơi thiền sinh có thể nghĩ rằng thiền sinh là tên trộm. Nếu trước khi 
đi thiền sinh đã báo cáo cho người khác biết thì vị tỳ khưu lớn tuổi hay 
những vị tỳ khưu khác hoặc các thiền sinh khác có thể giúp đỡ hay làm 
chứng cho thiền sinh. Đó là lợi ích của việc thông báo trước khi vào nghĩa 
địa để hành thiền. 


Thiền sinh phải đi một mình vào nghĩa địa, không được đi cùng người khác. 
Thiên sinh phải đi trong chánh niệm. Thiên sinh phải đi với ngũ quan hướng 


vào bên trong mà không hướng ra bên ngoài. Thiên sinh phải chăm chú đi, 
không được nhìn qua nhìn lại. Thiên sinh phải đi đên nơi có xác chêt với tâm 
tinh tân chánh niệm như vậy. 


Trong khi đi, thiền sinh phải "ôn lại những đặc điểm của con đường". Điều 
này có nghĩa là khi đi trên đường thiền sinh phải ghi nhận, ghi nhớ kỹ những 
øì đặc biệt trên đường đi. Chẳng hạn như: “Ta đi vê hướng này, qua cái công 
này. Con đường này hướng vê hướng Đông (hướng tây, hướng nam, hướng 
bắc hay trung ương)". Thiền sinh cũng phải ghi nhận những gì ở hai bên con 
đường dẫn đến nghĩa địa. Thiền sinh phải ghi nhận ở đó có tổ kiến, có cội 
cây hay dây leo không. Tóm lại, thiền sinh phải ghi nhận tất cả những điểm 
chỉ tiết đọc trên đường đến nghĩa địa. 


Sau khi đã làm những điều này, thiền sinh sẽ "đến gần nơi xác chết nằm". 
Khi đi đến gần xác chết, thiền sinh nên đi trên hướng gió, bởi vì mùi hôi xác 
chết có thể làm cho thiền sinh nhức đầu hay khiến thiền sinh có ý muốn 
quay trở về. Thiền sinh không được ngồi quá gần hay quá xa xác chết mà 
phải ngồi một bên xác chết, nơi thích hợp cho việc quán sát xác chết. Nếu 
ngôi quá gần xác chết thiền sinh có thể kinh sợ. Nếu ở quá xa xác chết thì 
thiền sinh sẽ không nhận thấy rõ sự ô trược của xác chết. Thiên sinh không 
được ngồi ngay trên đầu hay ngay dưới chân xác chết, vì ngồi như thế sẽ 
không thấy rõ sự ô trược của xác chết. 


Thiền sinh cũng phải ghi nhận những gì chung quanh xác chết như: quanh 
đấy có tảng đá, tổ kiến, cội cây, dây leo hay có những dấu hiệu gì đặc biệt 
liên quan đến xác chết không? Chẳng hạn như có một tảng đá gần xác chết 
và tảng đá này cao hay thấp, lớn hay nhỏ, màu đen trắng hay nâu, dài hay 
tròn. Thiền sinh phải ghi nhận tất cả những chỉ tiết này. Về phần liên quan 
đến xác chết, thiền sinh phải ghi nhận: "ở chỗ này có một tảng đá và tảng đá 
này là dẫu hiệu của sự ô trược". Dấu hiệu của sự ô trược có nghĩa là xác 
chết. Thiền sinh phải suy tưởng như sau: "Đây là dấu hiệu của sự ô trược, 
đây là tảng đá". Cần phải suy tưởng như vậy đề khỏi có sự lầm lẫn hay hỗn 
loạn trong tâm. 


Đôi khi, trong lúc đang quán sát xác chết, thiền sinh thấy xác chết dường 
như đang di động, dường như đang đứng dậy và tấn công hay đe dọa thiền 
sinh. Nếu không có sự ghi nhận trước những dấu hiệu quanh xác chết, tâm 
thiền sinh sẽ bị hỗn loạn. Nhờ đã quán sát ghi nhận kỹ trước đây nên khi 
thấy xác chết di động thiền sinh liền nghĩ đến những điều mình đã ghi nhận 
trước: "Đây là cục đá gần xác chết, và cục đá không thể di chuyển đến gần 


ta, nó không thê tiến đến gần ta được. Khi cục đá không thể di chuyển đến 
gần ta thì xác chết cũng không thẻ tiến đến gần ta. Xác chết không còn sự 
sông và không thể di chuyên. Đây chỉ là ảo tưởng hay tri giác lầm lẫn của 
ta". Sau khi đã chọn lựa đề mục để hành thiền, bây giờ thiền sinh có thê 
hành thiền. Khi thiền sinh đã nỗ lực hành thiền và sự vật xuất hiện hay 
"tướng" khởi sinh thì tâm thiền sinh sẽ không bị hỗn loạn. Bởi vậy thiền sinh 
phải ghi nhận tất cả mọi vật øì mà thiền sinh có thể thấy được quanh xác 
chết. 


Sau khi đứng hay ngôi gân xác chêt thiên sinh phải nhìn xác chêt và cô găng 
nhận biêt sự ô trược trong sáu cách: 


1. Thiên sinh biệt được sự ô trược băng các phân biệt "màu sắc” của xác 
chêt: "Xác chêt này có da màu đen hay vàng” 


2. Thiền sinh cũng phải phân biệt xác chết qua "dấu hiệu" của xác chết. Phân 
biệt qua dấu hiệu là phân biệt theo tuổi tác chứ không phải là phân biệt xem 
đó là đàn ông hay đàn bà. Tuôi tác ở đây có nghĩa là xác chết ở giai đoạn 
đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối của cuộc đời. Một cách tổng quát đời 
sông của một người được chia ra làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 
khoảng ba mươi năm. Những sự quán sát này giúp thiền sinh hiểu được sự ô 
trược của xác chết. 


3. Thiền sinh cũng nhìn vào "hình dáng của xác chết" để ghi nhận: "Đây là 
hình dáng của cái đầu. Đây là hình dáng của cái cổ. Đây là hình dáng của 
tay, ngực, hông, đùi, bắp về, bàn chân, của toàn cơ thể xác chết". Thiền sinh 
phải! nhìn toàn thể xác chết đề hiểu rõ hay có ý niệm về sự ô trược. 


4. Thiền sinh cũng phải nhìn "bốn hướng". Hướng ở đây có nghĩa là phần 
trên, phần dưới của cơ thể. Từ rốn trở lên là phần trên, từ rốn trở xuống là 
phần dưới. Như vậy thiền sinh biết: "Đây là phần trên của xác chết, và đây là 
phần dưới của xác chết". Thiền sinh cũng phải quán sát: "Ta đang đứng ở 
hướng này, hình ảnh của sự ô trược (xác chết) ở hướng kia. Ta đang ở đây, 
hướng Nam, và xác chết đang nằm ở kia, hướng Bắc..." 


5. Thiền sinh cũng phải ghi nhận "vị trí" hay chỗ của xác chết. Vị trí ở đây 
có nghĩa là: ”I[ay ở chõ này, chân ở chỗ kia, phân giữa của cơ thê ở chỗ này 
v.v..." hay "La đang ở chỗ này, hình ảnh ô trược đang ở chô kia". 


6. Thiền sinh cũng phải ghi nhận "giới vực". Xác chết này có giới vực bên 
dưới là gót chân, có giới vực phía trên là đỉnh tóc và giới vực chung quanh 


là da. Không gian cũng được qui định giới vực. Chẳng hạn như khoảng 
không gian đã được chứa đầy bởi ba mươi hai thể trược. Bằng cách này, 
thiền sinh nhận ra giới vực của xác chết: "Đây là giới vực của tay, của chân, 
của đầu, của mình hay phần cơ thể này phình trướng v.v..." Phải là xác chết 
mà khi thiền sinh quán sát tâm tham ái không phát sinh. Bởi vì đầu nhìn một 
xác chết đi nữa thì tư tưởng tham ái cũng có thê phát sinh nơi thiền sinh. Chỉ 
khi nào chắc chắn rằng xác chết này không làm phát sinh tham ái thì thiền 
sinh mới có thê đến gần mà quán sát. 


Thiên sinh phải nô lực phát triên tri giác hay ý niệm vê sự ô trược theo sáu 
cách trên. 


Khi thiền sinh nhắm mắt mà có thể thấy được hình ảnh của xác chết thì thiền 
sinh đã "học được" cách quán sát. Thiên sinh phát triên cho đên khi đạt được 
"sơ tướng”. 


Nếu thiền sinh không thể đạt được tướng bằng sáu cách quán sát trên thì 
thiên sinh phải tiêp tục nhận biệt sự ô trược băng năm cách bô túc: 


1. Sự ô trược có thể nhận biết qua "chỗ tiếp giáp" của xác chết. Tiếp giáp ở 
đây là mười bốn chỗ tiếp giáp chính: ba chỗ tiếp giáp ở tay phải, ba chỗ tiếp 
giáp ở tay trái, ba chỗ tiếp giáp ở chân phải, ba chỗ tiếp giáp ở chân trái, một 
chỗ tiếp giáp ở đầu, một chỗ tiếp giáp ở lưng. 


2. Tiếp theo, thiền sinh hãy quán sát "chỗ mở". Chỗ mở ở đây là những cái 
lỗ ở giữa những cánh tay và một bên mình, lỗ ở giữa những chân, lỗ của bao 
tử, lỗ của lỗ tai hay tình trạng đóng mở của mắt và miệng. 


3. Thiền sinh cũng phải quán sát xác chết qua "chỗ lõm" như là: hốc mắt, ở 
phần trong của miệng hay ổ nách. Thiền sinh cũng phải quán sát: "Ta đang 
đứng trong một chỗ lõm và xác chết đang nằm trong chỗ lõm". 
4. Kế tiếp thiền sinh phải quán sát "chỗ lồi". Có nghĩa là bất kỳ chỗ lồi nào 
như đầu gối, ngực, hay trán. Thiền sinh cũng phải quán sát như sau: "Ta 
đang đứng trong chỗ lồi, xác chết đang nằm trong chỗ lồi" [11] 


5. Cuối cùng thiền sinh phải quán sát "những vật chung quanh", như toàn thê 
xác chêt và khu vực quanh xác chết. 


Sau khi đã chú tâm đến những điều trên, thiền sinh niệm thầm trong tâm: 
"phìinh trương, phình trương, phình trương” giông như đó là một cơ thê 
phình trương vậy. 


Nêu chăm chú quán sát cơ thê băng sáu cách chính và năm cách bô túc, thiên 
sinh chặc chăn sẽ đạt được hình ảnh hay “tướng” của sự ô trược. 


Thiền sinh quán sát và nghĩ đến sự Ô trược nhiều lần, mười lần, trăm lần, 
ngàn lần hay mười ngàn lần cho đến khi thiền sinh đạt được hình ảnh hay 
"Tướng". Thiền sinh đạt được tướng có nghĩa là thiền sinh có thể thấy được 
xác chết phình trương khi nhắm mắt lại. 


Nếu tỳ khưu đạt được "tướng" nhưng không đạt được đích cuối cùng của 
việc hành thiền ở nghĩa địa thì thầy tỳ khưu phải trở về chùa vì thầy không 
thể ở mãi trong nghĩa địa. Khi thầy trở về chùa, thầy phải ghi nhớ tất cả 
những gì trên đường trở về chùa. Thầy ghi nhớ hướng, hướng Đông hay 
hướng Tây, hướng Nam hay hướng Bắc. Thầy cũng ghi nhận những gì thầy 
thấy như: tảng đá, cội cây, bụi cây v.v... Ghi nhận những gì trên đường đi và 
về có nghĩa là thiền sinh luôn luôn giữ tâm chánh niệm hành thiên. Khi trở 
về chùa, nếu có ai đặt câu hỏi nhất là những câu hỏi liên quan đến giáo pháp 
thầy phải trả lời. Thầy không được tránh trả lời. Khi về đến chùa, có thê thầy 
có vài bổn phận phải làm đối với các thầy tỳ khưu khác. Khi trả lời câu hỏi 
hay khi làm bổn phận với các thầy tỳ khưu khác thì "tướng " mà thầy đã đạt 
được có thê bị mất và không thể nhắc lại được bởi vì thầy đã bị phóng tâm. 
Khi thiền sinh cư sĩ trở về từ nghĩa địa, họ cũng phải trả lời các câu hỏi và 
làm các bổn phận tương tự. 


Khi thiền sinh đã bị mất "tướng" và không thê trở lại nghĩa địa để hành thiền 
thì thiền sinh phải dùng "tâm" đi ra nghĩa địa, nơi xác chết đang vất bỏ rồi đi 
ngay trở về. Bằng cách này thiền sinh có thê tạo lại tướng. Phương pháp ghi 
nhận sự vật dọc theo đường đi và về nơi quán sát xác chết là một sự hỗ trợ 
tốt đẹp cho việc hành thiền. Thiền sinh sẽ nhớ lại tảng đá nhỏ, tảng đá lớn, 
vật chỗ này, vật chỗ kia cho đến khi thiền sinh ôn lại hết mọi vật trên đường. 
Thiền sinh nhớ trong tâm tất cả các chi tiết trên đường đi và những tướng ô 
trược. 


Khi thiền sinh đạt được tướng gọi là "học tướng" trở lại thì tướng này sẽ 
hiện ra đối với thiền sinh thật là đáng sợ và ghê tởm. Thiền sinh an trú vào 
đó nhiều lần và ghi nhận: "ô trược, ô trược, ô trược” hay "phình trương, 
phình trương, phình trương" cho đến khi hình ảnh trong tâm thật rõ ràng. 


Tướng hay hình ảnh trong tâm có thể xuất hiện nhưng không có vẻ gớm 
ghiêc và thân hình rât mập mạp và đã ăn no. 


Tướng đó gọi là "sơ tướng”. Sau đó, những chướng ngại sẽ không còn trong 
tâm thiền sinh và thiền sinh sẽ "nhập định" (jhaana) . Đó là cách mà tỳ khưu 
hay cư sĩ muốn hành thiền đề mục quán sát tử thi phải thực hành. 


Thanh Tịnh Đạo kê ra "mười đề mục quán sát tử thi" nhưng Kinh Đại Niệm 
Xứ này chỉ kể ra chín giai đoạn tan rã của tử thí. Sau khi quán sát thấu đáo 
các đề mục tử thị, thiền sinh sẽ đắc "thiền" (jhaana). Sau khi đắc "thiền", 
thiền sinh có thể lấy tầng thiền này làm đề mục cho Thiền Minh Sát. Thiên 
sinh có thê ôn lại những yếu tố của tầng thiền mà mình đã đắc, theo dõi yếu 
tố của các tầng thiền đến và đi, sinh và diệt. Thiền sinh nhìn thấy các yếu tố 
của các tầng thiền sinh khởi rồi diệt tận. Từ giai đoạn này thiền sinh có thể 
đạt đến các tuệ minh sát tiếp theo cho đến khi đạt đến tuệ minh sát cuối cùng 
và giác ngộ Niết Bàn. Bởi vậy, có thể dùng đề mục tử thi để hành Thiền 
Vắng Lặng trước rồi chuyên sang Thiền Minh Sát. Có thể thực hành phương 
pháp được mô tả trong kinh này để tạo nên ý niệm hay tri kiến về sự ô trược 
và ý thức được sự nguy hiểm và sự bất toàn của cơ thể con người. Khi ý 
niệm hay tri kiến về sự nguy hiểm và bất ôn khởi sinh trong tâm thiền sinh, 
thiền sinh thấy tri kiến này sinh lên rồi diệt mất. Thiền sinh cũng nhận thấy 
là tâm nhận biết được sự sinh diệt này cũng sinh rồi diệt. Thiền sinh thấy sự 
sinh diệt của tâm và sự sinh diệt của đối tượng của tâm [đó là xác chết]. 
Thiền sinh tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi đạt thánh quả. 


Khi thiền sinh lây đề mục tử thi để hành Thiền Minh Sát thì thiền sinh không 
cần phải đến nghĩa địa bởi vì điều quan trọng trong Thiền Minh Sát là áp 
dụng sự ô trược của tử thi vào chính cơ thể mình: "Xác chết thật là ô trược 
và ghê tởm, cơ thể này cũng vậy. Cơ thê của ta cũng không thê ra ngoài đặc 
tính này." 


Ở các xứ Tây phương, việc hành thiền quán sát tử thi thật khó khăn bởi vì 
bạn không thê thấy tử thi ở nghĩa địa được. Ở Hoa Kỳ, xác chết được trang 
điểm như một người đang nằm ngủ, mặt mày thật đẹp, khi nhìn xác chết bạn 
không thể nào khởi được ý niệm ô trược. Bạn có thể tìm một vài tắm hình về 
xác chết, nhưng hình ảnh về xác chết cũng không đầy đủ chỉ tiết bởi vì bạn 
không thể nào tìm thấy xác chết phình trương, bị tan rã hay bị cắt thành 
nhiều mảnh v.v... Ngày nay, ngay tại các quôc gia Đông phương, bạn cũng 
khó tìm thấy một xác chết đang ở trong tiến trình hủy hoại. 


Từ tiến trình thứ hai đến tiễn trình thứ tám của xác chết bị hủy hoại được ghi 
trong kinh Đại Niệm Xứ là: 


- bị quạ, diều hâu, kên kên... chó, báo, cọp, chồn ăn và bị đục khoét bởi dòi, 
- chỉ còn lại xương nối nhau bởi gân với chút ít thịt dính vào đó, 

- chỉ còn lại xương nói liền bởi gân, bê bết máu, không thịt, 

- chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, không thịt, không máu, 

- chỉ còn lại xương rời rã, rải rác khắp nơi: đây là xương tay, đây là xương 
chân, xương cằm, xương về, xương đùi, xương sông và sọ, 

- chỉ còn lại xương trơ bạc màu như vỏ sò ôc, 

- chỉ còn những xương cũ trên một năm, nằm thành đống. 


Tiến trình hủy hoại thứ chín như sau: 


- Khi thầy tỳ khưu thấy cơ thể vất bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn lại những 
xương vụn nát như bụi, thầy tỳ khưu bèn áp dụng tri giác này vào chính cơ 
thể mình: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó 
cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính này được." 


Như vậy, chúng ta đã nói đên chín tiên trình của xác chêt, từ xác phình 
trương cho đên xương rã mục và vụn nát. 


Còn có một loại thiền khác về sự ô trược gọi là "thiền về xương”. Nhiều 
người lấy xương làm đề mục hành thiền. Khi thiền sinh thực tập loại thiền 
này lâu ngày, thiền sinh sẽ thấy chỉ có xương mà thôi. Dầu một vài người 
đang còn sống nhưng dưới mắt thiền sinh thì đó chỉ là những bộ xương. 


Sau đây là câu chuyện về Trưởng lão Mahaa Tissa. Trên đường vào làng 
khất thực, trưởng lão Tissa gặp một cô gái. Cô gái này đã gây gỗ với chồng 
và đang trên đường trở về nhà cha mẹ mình. Khi cô gái gặp Trưởng lão 
Mahaa Tissa thì cô gái cười. Trưởng lão Mahaa Tissa chỉ thấy hàm răng của 
cô gái và thấy toàn thân cô chỉ là một bộ xương. Trưởng lão đã hành thiền về 
đề mục xương và đã đạt được tr1 giác về sự ô trược của cơ thê nên thấy mọi 
cơ thể chỉ là những bộ xương. Khi thấy bộ xương đi qua Trưởng lão phát 
triển Thiền Minh Sát và đắc quả Alahán. Người chồng đuổi theo vợ, gặp 
trưởng lão Mahaa Tissa bèn hỏi xem Trưởng lão có thấy người đàn bà nào đi 
trên đường này không. Trưởng lão Mahaa Tissa trả lời: "Tôi chẳng thấy 
người đàn ông hay người đàn bà nào đi trên đường này cả. Tôi chỉ thấy một 
bộ xương đi trên đường này thôi". Đó là kết quả của việc hành thiền trên đề 
mục tử th. 


Đến đây chúng ta chấm dứt phần quán sát thân. Có mười bốn đề mục hành 
thiên hay quán sát thân đó là: quán sát hơi thở, quán sát tư thê, chánh niệm 
và tỉnh giác, quán sát thân ô trược, quán sát tứ đại và quán sát chín loại tử 
thi. 


_—-o00O--- 
[02] - Quán Sát Thọ Trong Thọ 


Chúng ta có nhiều loại cảm thọ: Lạc thọ, khô thọ và vô ký thọ. Cảm thọ ở 
đây phải được hiểu là cảm thọ về tâm. Khi đau bạn cảm thấy đau, và tâm 
cảm thọ này tiếng Paa.li gọi là "vedanaa". Mỗi khi nói đến vedanaa bạn phải 
hiểu đó là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Thiền sinh quán sát hay ghi nhận sự 
khổ, sự lạc hay sự vô ký của cảm giác là hành thiền quán sát cảm thọ. 


Đức Phật dạy: 
Và này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu quán sát thọ trong thọ như thế nào? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi có lạc thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có lạc 
thọ". Khi có khổ thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có khổ thọ". Khi có vô ký thọ 
(cảm thọ không khổ không lạc), thầy tỳ khưu biết: "Tôi có vô ký thọ". Khi 
có thế tục lạc thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục lạc thọ". Khi có phi thế 
tục lạc thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi thế tục lạc thọ". Khi có thế tục khổ 
thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục khổ thọ". Khi có phi thế tục khổ thọ, 
thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi thế tục khổ thọ". Khi có thể tục vô ký thọ, thầy 
tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục vô ký thọ". Khi có phi thế tục vô ký thọ, thầy tỳ 
khưu biết: "Tôi có phi thế tục vô ký thọ". 


Cảm thọ nào khởi sinh thiền sinh cũng đều phải ghi nhận và quán sát. Đó là 
lời giới thiệu của Đức Phật về việc hành Thiền Minh Sát. Khi bạn có cảm 
giác đau nhức hay tê cứng trên cơ thể thì bạn phải chú tâm vào nơi có sự đau 
và ghi nhận sự đau nhức hay tê cứng này bằng cách niệm thầm: "đau, đau, 
đau", hay "tê, tê, tê”. Khi bạn có cảm giác tốt, cảm giác vui bạn niệm: "vuI, 
VUI, vũi" hay "tốt, tốt, tốt". Thiền sinh khó biết được cảm thọ vô ký. Cảm thọ 
vô ký mà thiền sinh biết được khác với cảm thọ vô ký mà người không hành 
thiền biết. Mặc dầu khi có cảm thọ tốt thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ 
tốt, và khi có cảm thọ xấu thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ xấu. Nhưng 
như thế không hăn là hành Thiền Minh Sát. Thiền sinh hành Thiền Minh Sát 
thấy hay quán sát cảm giác chỉ là cảm giác thôi, không phải cảm giác của 
một người, không phải cảm giác trường cửu bắt biến. Giống như trong khi 


hành thiền quán sát sự đi, phải ghi nhận: "đi, đi, đi" ; ở đây thiền sinh phải 
ghi nhận "cảm giác, cảm giác, cảm giác". Sự hiểu biết của thiền sinh hoàn 
toàn khác biệt sự hiểu biết của người không hành thiền. Tâm của người 
không hành thiền không thể tách rời khỏi khái niệm về một chúng sanh hay 
ý niệm về tự ngã; bởi vậy sự hiểu biết của họ không phải là Thiền Minh Sát. 
Trong khi đó tâm của thiền sinh có thể thấy rằng chỉ có cảm giác mà thôi. 
Chỉ có cảm giác vui hay cảm giác không vui mà không có aI cảm giác cả. 
Không thê nói rằng cảm giác này của ai hay của chúng sanh nào. Thiền sinh 
cũng biết rằng cảm giác này không tôn tại lâu dài. 


Khi bạn có cảm giác đau và bạn ghi nhận "đau, đau, đau" thì bạn cần phải 
ghi nhận từ mười đến mười lăm phút. Có thế thì bạn mới thấy rằng cái đau 
này không có gì hằng cửu. Không phải chỉ có một khối đau. Một cái đau này 
đến rồi đi; lại một cái đau khác đến rồi đi. Bạn thấy sự đau không phải là cái 
gì liên tục mà sự đau biến đổi không ngừng. Khi bạn đã nhìn xuyên thủng sự 
liên tục, nghĩa là bạn không thấy gì có sự liên tục cả tức là bạn đã thấy đặc 
tính vô thường của sự vật. Sở dĩ bạn không thấy được sự vô thường vì ảo 
tưởng về sự liên tục đã che dấu đặc tánh vô thường. Khi bị ảo tưởng vỀ sự 
liên tục chi phối thì bạn sẽ dính mắc vào quan niệm trường cửu và vững bền 
của sự vật, cho rằng sự vật trường cửu và vững bèn. Khi ý niệm về sự liên 
tục bị loại bỏ thì bạn sẽ thấy rằng sự vật hiện ra rồi biến mất, sinh diệt không 
ngừng. 


Bạn có lạc thọ dính liền với sự vật mà bạn gần gũi hay tiếp cận trong cuộc 
sông: hình sắc, âm thanh, mùi, vị, tư tưởng và những gì mà bạn nghĩ rằng 
chúng là sở hữu của bạn như: vợ chồng, con cái... Lạc thọ tùy thuộc vào các 
sự vật thế tục nên được gọi là "thế tục lạc thọ”. Khi có loại lạc thọ này, bạn 
phải ý thức và ghi nhận: "vui, vui, vui" hay "tốt, tốt, tốt". 


Đôi khi bạn có khổ thọ như bạn cảm thấy buôn, xuống tinh thần; khi bị mất 
mác, xa lìa những vật sở hữu hay đồ đạc có giá trị, bạn cảm thấy tiếc nuối, 
buồn bực hay nóng giận. Đó là những khổ thọ thuộc về thế tục. Điều này 
cũng có thê xảy ra cho thiền sinh khi thiền sinh nghĩ đến những gì không tốt 
đẹp đang xảy ra cho mình. Khi có những cảm thọ như thế lu ra, thiền sinh 
phải chánh niệm và ghi nhận: "tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối"; "buồn, buồn, 
buồn" hay "giận, giận, giận". 


Võ ký thọ là cảm giác không vui, không khổ. Đôi khi đang hành thiền, thiền 
sinh tiếp xúc các đối tượng giác quan với tâm không vui, không khổ và cũng 
không thể vất bỏ đối tượng đó. Đó là cảm thọ vô ký đi kèm với tham ái khởi 


sinh trong thiền sinh. Cảm thọ như thế gọi là "thế tục vô ký thọ" cũng còn 
gọi là tâm xả tùy thuộc vào sự vật thế tục, hay tâm xả đi kèm với si mê. 
Tiếng Paa.li gọi cảm thọ này là a~naanupekkhaa, có nghĩa là "bất tri xả" (xả 
do không biết). 


Bạn cũng có thể có "lạc thọ, khô thọ và phi thế tục vô ký thọ”. Đó là những 
cảm thọ khởi sinh trong lúc bạn đang hành thiên. 


Thế nào là "phi thế tục lạc thọ"? Khi hành thiền, bạn có thể có tâm định tốt 
hay thấy được sự sinh diệt của sự vật bạn bẻn có cảm giác vui vẻ thích thú. 
Bạn cảm thấy thật hạnh phúc đến nỗi bạn muốn đứng dậy nói cho mọi người 
biết rằng mình đang có cảm giác thích thú như vậy. Bạn khó có thể chế ngự 
những cảm giác này. Cảm giác như vậy có thê đến với thiền sinh, đặc biệt là 
lúc thiền sinh đạt đến tầng mức có thể thấy rõ sự sinh diệt của các hiện 
tượng. Thiền sinh không nên có các cảm thọ đi kèm với tham ái. Thiền sinh 
phải ý thức và chánh niệm trước các cảm thọ này. Nếu dính mắc vào cảm 
thọ này thì thiền sinh sẽ đứng mãi ở đây mà không tiến bộ thêm được nữa. 


Thế nào là "phi thế tục khổ thọ"? Đôi khi thiền sinh không thê hành thiền tốt 
đẹp theo ý muốn. Mặc dầu đã cố gắng, nhưng tâm thiền sinh không thể nằm 
trên đề mục được. Lúc bấy giờ thiền sinh cảm thấy chán nản hay thất vọng. 
Đó là khổ thọ phi thế tục. Đôi khi thiền sinh đạt được một tầng thiền nào đó 
rồi lại bị rơi xuống nên có cảm giác buồn bã hay tiếc nuối. Khi có các cảm 
giác này, thiền sinh phải ghi nhận: "buồn, buồn, buồn" hay "tiếc nuối, tiếc 
nuối, tiếc nuối" và chế ngự nó. 


Câu chuyện về vị trưởng lão sau đây cho thấy "phi thế tục khổ thọ" là một 
trở ngại trong lúc hành thiên: 


Một vị trưởng lão rất thông thái kinh điển. Thầy dạy mười tám nhóm học 
trò. Có đến ba mươi ngàn tỳ khưu thực hành theo lời dạy của trưởng lão mà 
đắc quả Alahán. Một trong những người học trò của thầy, một hôm, ôn lại 
những đặc tính quí báu của mình rồi nghĩ đến thầy và tìm hiểu xem thầy 
mình đã giác ngộ chưa. Thấy thầy vẫn còn là người thế tục nên người học 
trò đến gặp thầy để giúp đỡ. Thấy người học trò đến, vị thầy hỏi: 


- Sư đến đây có việc gì? 
Người học trò đáp: 


- Con muốn nghe thầy thuyết pháp. 


- Thầy không có thì giờ. Thầy rất bận. 
- Con chỉ hỏi pháp khi thầy vào làng khất thực. 


- Không, sẽ có nhiêu người cùng đên hỏi thây vào lúc ây nên thây không trả 
lời được. 


Người học trò tiếp tục xin thầy cho mình gặp vào những giờ khác, nhưng 
những lời đề nghị của trò đều bị thầy từ chối vì lý do bận việc. Cuối cùng 
người học trò nói với thầy: 


- Bạch thầy. Bộ thầy không có được một chút thì giờ ngay chỉ vài phút thôi 
sao? Nếu thầy không có chút thì giờ nảo thì có lẽ thầy cũng sẽ không có đủ 
thì giờ để chết nữa. Thầy luôn luôn bận rộn. Thầy chăng khác nào chỗ tựa 
lưng của chiếc ghế. Thầy chỉ để cho người khác dựa lưng vào thầy mà thầy 
không dựa được chính mình. 


Nói xong người học trò bỏ đi. Vị thầy cảm thấy tâm rung động và quyết định 
hành thiền. Thầy nghĩ rằng mình có thê trở thành một vị Alahán trong vài ba 
ngày. Nghĩ vậy, nhưng thầy không hề nói cho ai biết. Thế nhưng mây ngày 
trôi qua thầy vẫn chưa đạt đạo quả Alahán. Thầy đề hết kỳ hạ để hành thiền, 
nhưng cho đến cuối hạ thầy vẫn chưa đạt được gì cả. Thầy cảm thấy buồn 
khổ nên thầy khóc mãi. Thây tiếp tục hành thiền trong hai mươi chín năm 
nữa, nhưng đến cuối hạ thứ ba mươi thầy vẫn chưa thấy được chân lý. Thầy 
rất buồn khổ và khóc lớn. Lúc bấy giờ một vị địa tiên đến gần thầy rồi cũng 
khóc lớn. Thấy vị địa tiên khóc, thầy bèn hỏi: 


- Ông là ai? 
- Tôi là một địa tiên. 
- Tại sao ông khóc? 


- Thấy thầy khóc nên tôi nghĩ răng chỉ cần khóc thôi thì tôi cũng có thể đạt 
một hay hai quả thánh. 


Thầy tỳ khưu giáo sư nghe thế buồn khổ hết sức và tự nhủ: "Bây giờ, ngay 
cả vị địa tiên cũng chế diễu ta. Vậy thì ta không nên buồn khổ hay thất vọng 
quá". Thế là vị trưởng lão vất bỏ mọi thất vọng buôn rầu. Vị trưởng lão tích 
cực tỉnh tấn hành thiền với tâm thanh thản, thoải mái nên chăng bao lâu sau 
đắc quả Alahán. 


Mặc dầu vị trưởng lão này thuộc lòng Tam Tạng kinh điển, nhưng thầy phải 
bỏ ra đến ba mươi năm mới giác ngộ đạo quả Alahán. Sự thất vọng buồn 
khổ của thầy là "phi thế tục khổ thọ". Phi thế tục khổ thọ này phát sinh trong 
lúc vị trưởng lão đang hành thiền nên là một trở ngại trong sự giác ngộ đạo 
quả của thầy. 


Thế nào là "phi thế tục vô ký thọ"? Đó là vô ký thọ trong khi hành thiền, còn 
được gọi là "phi thế tục xả thọ" hay "chánh niệm phi thế tục xả thọ", xuất 
hiện khi thiền sinh đạt được các tuệ giác cao hơn trong Thiền Minh Sát và có 
được cảm giác xả thọ. Lúc bấy giờ thiền sinh không cân phải nỗ lực tinh tấn 
mà vẫn quán sát đề mục một cách tốt đẹp. Tinh tân đến với thiền sinh một 
cách tự nhiên nên thiền sinh có cảm giác không vui không khổ. Cảm thọ này 
được gọi là "phi thế tục vô ký thọ" hay "phi thế tục xả thọ". Khi "phi thế tục 
xả thọ” khởi sinh thì bạn phải chánh niệm và ghi nhận: "xả thọ, xả thọ, xả 
thọ". Bằng cách này, thiền sinh sẽ ý thức được sự sinh diệt của mọi cảm thọ 
phát sinh. Tiếp theo đó thiền sinh sẽ đạt được các tuệ giác cao hơn cho đến 
khi hoàn toàn giác ngộ. 


Thiền sinh phải cỗ gắng ghi nhận mọi cảm thọ. Khi thiền sinh ghi nhận các 
cảm thọ phát sinh, thiền sinh sẽ thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ này. 
Thiền sinh cũng đồng thời thấy được rằng bởi vì có sự đau nên mới có cảm 
giác đau. Bởi vì có sự thích thú thoải mái nên mới có cảm giác thích thú, 
thỏa mái v.v... như thế là thiền sinh đã nhận thức được "sự sinh khởi của 
cảm giác", "sự diệt tận của cảm giác" hay nhận thức được cả hai "sự sinh 
khởi và sự diệt tận của n giác". Thiền sinh có thể "quán sát bên trong", 
trên cảm thọ của mình và "quán sát bên ngoài”, trên cảm thọ của người khác 
hay "quán sát bên trong cảm thọ của chính mình và quán sát bên ngoài cảm 
thọ của người khác". Đó là phương pháp chánh niệm các cảm thọ trong lúc 
đang hành thiền bằng cách ý thức và chánh niệm các cảm thọ. 


Một khi đã thấy được sự sinh diệt của các cảm thọ thiền sinh sẽ không còn 
tham luyên dính mặc vào các cảm thọ nữa. Khi không còn tham luyên, dính 
mắc, thiên sinh sẽ giác ngộ chân lý. 


_—-o00--- 
[03] - Quán Sát Tâm Trong Tâm 
Tâm mà chúng ta muốn nói đến đây là Tâm Vương, một phần của tâm. Theo 


lời dạy của Đức Phật thì tâm có hai phần là tâm vương và tâm sở. "Tâm 
vương” nhận thức đôi tượng, nó chỉ là một sự nhận thức đơn thuân. "Tâm 


sở” đã nhuộm màu tâm vương. Các tâm sở khởi sinh cùng lúc với tâm vương 
và làm biến đổi tâm vương. Tham là một tâm sở. Sân là một tâm sở. S1 là 
một tâm sở. Tín là một tâm sở. Huệ là một tâm sở. Khi những tâm sở khởi 
sinh thì chúng đồng khởi sinh với một vài loại tâm vương nào đó. Mặc dầu 
tâm vương được nhân mạnh trong chương này, nhưng ta không thể tách rời 
tâm vương và tâm sở được. Khi bạn quán sát tâm vương thì bạn cũng đồng 
thời quán sát tâm sở. Khi tâm bạn có sự nóng giận, bạn ghi nhận: "giận, giận 
giận" thì bạn đã quán sát tâm vương này. "Giận” có nghĩa là tâm bạn giận 
hay tôi có tâm vương đi kèm với giận. Bởi vậy khi bạn ghi nhận: "giận, giận 
giận" thì bạn đã thực hành quán sát tâm vương. 


Những tâm vương khác cũng cân được ghi nhận nữa. Trong Kinh Đại Niệm 
Xứ có nói đên nhiêu loại tâm vương đi kèm với tham, không đi kèm với 
tham, đi kèm với sân, không đi kèm với sân, đi kèm với s1, không đi kèm với 
S1. 


- "Tâm co rút" là một loại tâm xuất hiện khi bạn bị đã đượi buồn ngủ chế 
ngự. Trong lúc hành thiên mà bạn bị buôn ngủ là lúc ây tâm bạn bị co rút. 


-- "Tâm tán loạn” liên quan đến một loại tâm khi bị bất an chỉ phối. "Tâm trở 
nên lớn” hay "tâm đại hành" có nghĩa là "tâm thiên”. "Tâm không trở nên 
lớn” hay "tâm bât đại" là những tâm liên quan đên dục giới. 


- "âm bị vượt trội" là tâm vương thuộc dục giới và sắc giới. "âm không 
bị vượt trội” là tâm thuộc vô sắc giới. 


- "[âm định” là tâm cận định hay nhập định. "Tâm không định” là tâm tán 
loạn và không tập trung. 


- "Tâm giải thoát" là tâm thoát khỏi phiền não trong sát na hay trong 
khoảng thời gian ngăn; đó là tâm minh sát hay tâm thiên. "lâm không giải 
thoát” là tâm không thoát khỏi phiên não. 


Muốn hiểu tất cả các loại tâm vương, bạn cần phải biết Vi Diệu Pháp 
(Abhidhamma, A tỳ đàm). Tuy nhiên, không cần phải biết tất cả các loại tâm 
vương theo đúng tên của chúng, mỗi khi có tâm nảo hiện khởi bạn chỉ cần 
ghi nhận là đủ, chăng hạn lúc bạn buồn ngủ bạn phải ý thức rằng bạn đang 
buồn ngủ và ghi nhận rằng: "buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ". Khi phóng 
tâm, bạn ghi nhận: "phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm". 


Cần phải ghi nhận kịp thời những loại tâm này mỗi khi chúng khởi sinh 
trong tâm bạn. Trong khi quán sát tâm thì tâm này là đề mục của tâm kia. 
Hai tâm không thể khởi sinh cùng một lúc. "Tâm làm đối tượng thiền" khởi 
sinh sớm hơn "tâm ghi nhận" một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng bạn có 
thể gọi nó đang ở trong hiện tại bởi vì chỉ có một khoảng thời gian rất ngăn 
khi bạn quán sát tâm. Khi có nhiều loại tâm khác nhau khởi sinh và biến 
mắt, bạn phải ghi nhận ngay những tâm riêng biệt này mỗi khi chúng hiện 
điện trong bạn. 


Khi quát sát tâm theo cách này thì bạn sẽ thây rằng chỉ có tâm mà thôi, 
chăng có người hay chúng sanh nào điều khiển hay làm tác nhân cả. Bạn 
cũng sẽ nhận ra răng bởi vì chúng sinh và diệt trong từng sát na nên chúng là 
vô thường. Một khi bạn đã thấy chúng là vô thường thì bạn không còn dính 
mắc hay chấp giữ chúng do tham ái hay tà kiến của bạn. Nghĩa là bạn không 
còn tham ái và tà kiến để bám víu vào chúng. Khi không còn tham ái thì 
nghiệp (kamma) không thể hình thành và bạn có thê giải thoát mọi đau khổ. 


Đến đây chấm dứt phần quán sát tâm. 
-¬-Oo00--- 
[04-A] - Quán Sát Pháp Trong Pháp 


Đến đây chúng ta đã nghiên cứu ba trong bốn niệm xứ đó là: Quán sát thân 
(hay niệm thân), quán sát thọ (hay niệm thọ), quán sát tâm (hay niệm tâm). 
Bây giờ chúng ta bắt đầu nói đến phần quán sát cuối cùng đó là quán sát 
pháp (hay niệm pháp). 


Quán sát thân hay niệm thân là quán sát cơ thê vật lý hay phần vật chất của 
cơ thể. Quán sát thọ là quán sát những gì mà tâm kinh nghiệm được: "khô, 
lạc, vô ký" của cảm giác vật chất. Quán sát tâm cũng còn được gọi là quán 
sát những sự việc thuộc về tâm, tâm sở. Quán sát pháp là quán sát cả hai, vật 
chất cũng như tinh thần. Nếu xét theo ngũ uẫn thì quán thân là quán sát sắc 
uân, quán thọ là quán sát thọ uẫn, quán tâm là quán sát thức uân và quán 
pháp là quán sát cả năm uẫn. 


Chữ dhamma được phiên âm là "pháp” chứ không dịch bởi vì thật khó tìm ra 
một chữ bao trùm trọn vẹn nghĩa của chữ dhamma. Chữ dhamma thường 
được dịch là những "đối tượng của tâm". Điều này không chính xác cũng 
không rõ ràng bởi vì đối tượng của thiền được nói đến trong Chương này 
thuộc về hai nhóm thân cũng như tâm. Khi "đối tượng của tâm" có ý nghĩa là 


đối tượng hay đề mục của tâm, thì cơ thê cũng là đối tượng của tâm, cảm thọ 
và tâm cũng là đối tượng của tâm. Khi "đối tượng của tâm" mang ý nghĩa là 
đối tượng thuộc về phần tâm, thì vấn đề là vật chất cũng là một trong những 
đối tượng quán niệm. Vậy tốt nhất là để nguyên chữ dhamma, đừng dịch; 
hãy có găng hiểu nghĩa chữ dhamma nói đến trong kinh Đại Niệm Xứ này. 


Trong Chương nh, Pháp” này, chúng ta sẽ nói đến: "năm chướng ngại”, 
"ngũ uân thủ", "sáu căn, sáu trần", "Thất giác chỉ”, "Tứ Diệu Đế". "Năm 
chướng ngại" thuộc về tâm. "Ngũ uấn thủ" thuộc về vật chất và tâm. "Sáu 
căn, sáu trần" thuộc về vật chất và tâm. "Thất giác chi" thuộc về tâm, và "Tứ 
Diệu Đế" bao gồm cả vật chất và tâm. 


-—-o0QO--- 
A. Năm Chướng Ngại 


Bắt kỳ bạn làm việc gì, bạn đều cảm thấy có một vài loại chướng ngại hay 
cản trở cần phải vượt qua. Chướng ngại là những yếu tô gây bất lợi cho việc 
hành thiền. Nó che lấp hay cản trở khiến thiền sinh không thê tập trung tâm 
ý được. 


Đức Phật đã nói đến chướng ngại như sau : 


Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm chướng 
ngại: 


Thế nảo là thầy tỳ khưu quán pháp trong pháp qua năm chướng ngại? Thế 
nào là năm chướng ngại? 


1. Tham ái 


Ở đây, này các tỳ khưu, khi tham ái có mặt thầy tỳ khưu biết rằng: "Có tham 
ái trong tôi", hay khi tham ái vắng mặt, thầy tỳ khưu biết: "Không có tham ái 
trong tôi", thầy tỳ khưu cũng biết lý do tham ái chưa sanh được sanh khởi, 
thầy tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã sanh bị diệt trừ, thầy tỳ khưu cũng 
biết lý do tham ái đã được diệt trừ không còn khởi sanh trong tương lai. 


Phần dạy trên đây của Đức Phật đã chỉ dẫn cho chúng ta cách thức đương 
đầu với "tham ái". Tham ái là chướng ngại đầu tiên trong mục này. "Tham 
ái" có nghĩa là tham luyến, dính mắc vào những đối tượng giác quan. Có thê 
dùng nhiều danh từ để chỉ trạng thái này như tham ái, dục ái, tham lam, dính 


mắc, ái dục... Tất cả những chữ trên đều chỉ sự tham luyến vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp (pháp ở đây nói đến cả sắc pháp lẫn danh pháp). Khi 
tham ái hiện khởi trong tâm thiền sinh, thiền sinh biết: "có tham ái trong 
ôi". Trong lúc hành thiền nếu có những tư tưởng tham lam, tham dục, luyến 
ái hay dục vọng khởi lên thì bạn phải ý thức sự có mặt của những tham ái 
này. Bạn phải ý thức rằng đang có tham ái hiện diện trong bạn và ghi nhận 
hay niệm thầm: "tham lam, tham lam, tham lam" hay "dính mắc, dính mắc, 
dính mắc" hoặc: "muốn, muốn, muốn". 


Chữ "có mặt" ở đây có nghĩa là một vật gì đó đang hiện hữu vì nó đã xảy ra 
nhiều lần. Ý nghĩ tốt hay ý nghĩ xấu (thiện tư duy hay tà tư duy) không thể 
xuất hiện cùng lúc. Những tư tưởng này không thật sự có mặt vào lúc thiền 
sinh ghi nhận hay biết được chúng bởi vì tư tưởng không thể có mặt cùng 
lúc với sự nhận biết tư tưởng. Nhưng những tư tưởng này được gọi là hiện 
hữu vào lúc thiền sinh quán sát chúng bởi vì chúng khởi sinh lập đi lập lại 
nhiều lần. Thực ra vào lúc thiền sinh quán sát các chướng ngại này thì chúng 
đã ra đi rồi. Chúng tổn tại chỉ trong một thời gian rất ngăn, có thể chỉ một 
phần giây. "Có mặt" có nghĩa là cái gì xảy ra ngay trong chính sát na đó. 
Bạn cần phải nhận ra cái gì có mặt, hiện hữu hay lập đi lập lại nhiều lần. Khi 
tham ái có mặt, thiền sinh biết: "có một loại tham ái như vậy trong tôi". Và 
khi tham ái vắng mặt, thiền sinh cũng biết: "không có tham ái trong tôi". 


"Vắng mặt" ở đây có hai nghĩa: Trước hết, có nghĩa là không hiện hữu vì 
không xảy ra hoặc đã bị loại bỏ. Thứ hai, có nghĩa đơn giản là không khởi 
sinh. Hoặc là thoạt đầu nó khởi sinh ở thiền sinh, khi thiền sinh quán sát nó, 
nó liền biến mất. Khi nó đã biến mất thì có nghĩa là nó vắng mặt. Đôi khi 
thiền sinh cảm thấy tham ái vắng mặt, đó chỉ có nghĩa là tham ái không khởi 
dậy trong tâm thiền sinh. Đôi lúc thiền sinh cảm thấy có tham ái, thiền sinh 
bèn ghi nhận tham ái này. Khi ghi nhận như thế tham ái biến mắt. Thiền sinh 
bèn ghi nhận sự biến mất của tham ái. Bởi vậy, ở vào trường hợp nào đi nữa 
bạn cũng phải chánh niệm ghi nhận sự vắng mặt của tham ái khi tham ái 
vắng mặt. 


Tỳ khưu cũng biết lý do tham ái chưa khởi sinh nay được sinh . 


Có những nguyên nhân làm khởi sinh tư tưởng thiện và tư tưởng bất thiện. 
Chúng ta gọi chúng là "thái độ" hay "quan điểm". Một cách tổng quát có hai 
loại mà chúng ta gọi là "tư duy " hay "suy nghĩ". Chúng là "chánh tư duy” và 
"tà tư duy". "Chánh tư duy" dẫn đến tư tưởng thiện và "tà tư duy" dẫn đến tư 
tưởng bất thiện. "Tà tư duy" là suy tư không thích đáng, suy tư tà vạy. Đó là 


loại suy tư cho vô thường là thường còn, cho sự bắt toại nguyện là toại 
nguyện, cho sự vô ngã là hữu ngã, và cho xấu xa là tốt đẹp. Bởi vậy, khi bạn 
cho răng một vật nào đó là trường cửu, toại nguyện, có bản chất đẹp đẽ, 
đáng yêu, đáng quyến luyến thì bạn có sự "tà tư duy". Những sự suy nghĩ 
trên được gọi là tà vì nó là nguyên nhân khiến cho những tư tưởng bắt thiện 
khởi sinh. Như vậy, tà tư duy là nguyên nhân chính làm khởi sinh tư tưởng 
bắt thiện. 


Chánh tư duy là tư duy một cách chánh đáng, thích nghĩ, đúng theo chánh 
đạo. Đây là loại suy nghĩ cho vô thường là vô thường, bất toại nguyện là bất 
toại nguyện, vô ngã là vô ngã, xấu là xấu, không đáng yêu là không đáng 
yêu. Đó là đường lỗi đúng đắn để nhìn sự vật. Đức Phật dạy rằng mọi vật 
đều vô thường, bất toại nguyện và không có bản chất. Bạn không nên dính 
mắc, tham luyến vào bất cứ vật gì. Khi bạn nhìn sự vật theo cách này thì bạn 
có chánh tư duy, suy niệm có trí tuệ hay có sự suy nghĩ chơn chánh, sáng 
suốt. Đó là suy nghĩ một cách đúng đắn, chính xác hay có một quan niệm 
đúng đắn về sự vật. 


Tham aI khởi sinh trong bạn bởi vì bạn có ” tà tư duy” hay có sự suy tư 
không sáng suốt. Có những đối tượng làm điều kiện hay tạo duyên cho tham 
ái phát sanh. Khi bạn nhìn một vật mà bạn cho là đẹp, khả ái, rồi bạn tham 
luyến, dính mắc vào vật này thế là tham ái phát sinh. Tham ái này phát sinh 
vì bạn có thái độ sai lầm về sự vật. Bạn đã suy tư không đúng đắn về vật 
này. Bởi vậy, mỗi khi tham ái phát sinh trong tâm thiền sinh, thiền sinh phải 
ghi nhận rằng đang có tham ái khởi sinh trong ta bởi vì ta suy tư không 
chính đáng. Vì có quan điểm sai lầm về các đối tượng của giác quan nên 
thiền sinh nghĩ rằng chúng trường cửu, toại nguyện, có bản chất và đẹp đẽ. 
Khi hành thiền, thiền sinh phải ghi nhận điều này và ý thức về chúng: "Bởi 
vì ta suy nghĩ không sáng suốt nên tham ái này mới khởi sinh trong tâm ta". 


Thầy tỳ khưu cũng biết lý do tại sao tham ái đã sanh bị diệt trừ. 


Tham ái có thể bị loại trừ bằng hai cách: Bằng cách quán sát tham ái và bằng 
cách tạo ra một sự suy tư sáng suốt về đối tượng, cho răng đối tượng có bản 
chất ô trược. Nghĩa là quán sát hay suy tư sáng suốt răng đối tượng có bản 
chất ô trược. Thiền sinh có thể đạt được các tầng thiền nhờ quán sát sự ô 
trược. 


Đức Phật dạy rằng cơ thể này chẳng đáng yêu, không tốt đẹp. Suy tư một 
cách sáng suốt trên cơ thể này giúp ta loại bỏ tham ái. Khi thiền sinh đạt 


được các tầng thiền lấy ý niệm ô trược làm đề mục cũng có thể loại bỏ được 
tham ái. Trong Thiền Minh Sát, bạn chỉ cần chuyên tâm chánh niệm thì tham 
ái cũng bị loại trừ. Khi ý thức được sự văng mặt của tham ái, bạn biết được 
nguyên nhân của sự biến mất tham ái này: "Nhờ ta có sự suy tư sáng suốt, có 
thái độ đúng đắn hay có quan niệm đúng đắn về đối tượng này nên tham ái 
sẽ biến mắt". 


Đôi khi thiền sinh ghi nhận nguyên nhân của sự biến mất tham ái rồi thì 
thiền sinh cũng biết được lý do tại sao tham ái đã được loại trừ này không 
xuất hiện nữa trong tương lai. Điều này có nghĩa là khi thiền sinh trở thành 
một vị Alahán thì tham ái đã được loại trừ sẽ không bao giờ trở lại nữa. 


Thầy tỳ khưu cũng biết lý do tham ái đã được diệt trừ không còn khởi sanh 
trong tương lai. 


Thiền sinh biết răng nhờ đạt được đạo tâm, do nguyên nhân đạo tâm, những 
phiền não đã bị loại trừ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhờ đạt đạo tâm, tham 
ái hoàn toàn bị tận diệt. Điều này xảy ra khi thiền sinh đã đắc quả Alahán. 
Thế nên, khi thiền sinh có tham ái, thiền sinh sẽ biết tại sao tham ái phát 
sinh. Thiền sinh biết được lý do tại sao tham ái biến mắt và thiền sinh cũng 
biết được lý do tại sao tham ái đã bị loại trừ trong sát na hay loại trừ tạm 
thời. 


Bạn phải làm gì khi tham ái phát sinh? Bạn hãy lấy tham ái này làm đề mục 
hành thiền. Bạn trú trên tham ái . Bạn ghi nhận tham ái này. Chỉ bằng cách 
ghi nhận thôi, tham ái sẽ biến mất. Chú giải đã ghi ra sáu cách giúp cho thiền 
sinh loại trừ tham ái. Thiền sinh có thể áp dụng sáu cách này khi thiền sinh 
không hành Thiền Minh Sát: 


1. Thiền sinh có thê dùng đề mục "cơ thể ô trược", quán sát xác chết hay 
niệm ba mươi hai thê trược. Thiên sinh học hỏi rôi thực hành tôt đẹp loại 
thiên này thì có thê loại bỏ tham ái. 


2. Thiền sinh có thể "thực hành đề mục ô trược cho đến khi thiền sinh đạt 
được các tâng thiên”. Khi thiên sinh đạt được các tâng thiên, thiên sinh có 


thê loại trừ được tham ái . 


3.Thiền sinh có thê "chế ngự lục căn". Nghĩa là thiền sinh chế ngự mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, tâm đê không có một tư tưởng bât thiện nào có thê khởi sinh 
qua sáu cửa này. 


4.Thiền sinh "Tiết độ trong vật thực". Tiết độ trong vật thực sẽ giúp thiền 
sinh diệt trừ được tham ái. Khi bạn ăn quá nhiều bạn sẽ có nhiều tham ái 
dục. Bạn cũng sẽ có nhiều tham muốn về thực phẩm nữa. Bởi vậy, thiền sinh 
được khuyên nên ăn vừa đủ. Còn khoảng bốn năm bụm nữa sẽ no, thiền sinh 
hãy ngừng lại đừng ăn. Nhiều xứ Á Châu tỳ khưu thường ăn băng tay. Một 
nhúm tay thức ăn được gọi là một bụm, thay vì ăn thêm bốn năm bụm nữa, 
thiền sinh sẽ uống nước để thế vào. Điều này có nghĩa là khi ăn tỳ khưu 
đừng dồn đầy bụng mà đề chỗ cho nước. Ăn chừng đó đã có đủ sự thoải mái 
để tỳ khưu tu hành đạt đến Niết Bản. 


5.Thiền sinh cần có một "người bạn tốt". Người bạn tốt đúng nghĩa là người 
đi với ta trên đường giác ngộ. Người Tây Phương gọi đó là "bạn tính thần". 
Có bạn tốt là điều rất cần thiết, vì người bạn tốt có thể khuyên bảo khuyến 
khích ta, ta có thê học hỏi từ bạn và lấy bạn làm mô mẫu cho mình noi theo. 
Bởi thế, một người bạn tốt, không có tham ái, sẽ giúp thiền sinh loại trừ 
tham ái. 


6. Thiên sinh phải "có lời nói thích hợp”. Muôn loại bỏ tham ái, thiên sinh 
nên nói đên sự ô trược của cơ thê, nên nói đên những hậu quả xâu xa của 
lòng tham ái!... 


2. Sân Hận 


Sân hận ở đây có nghĩa là nóng nảy, giận dữ, cũng còn có nghĩa là sự sợ hãi 
băn khoăn, phản kháng và không kiên nhân. 


Khi sân hận có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có sự sân hận trong tôi". Khi sân hận 
văng mặt, thây tỳ khưu biết "sân hận văng mặt trong tôi". 


Có hai loại tư duy. Khi tư duy không sáng suốt, bạn sẽ có sân hận. Khi tư 
duy sáng suốt bạn sẽ không có sân hận. Trong lúc hành thiền, sân hận 
thường phát sinh nơi thiền sinh. Thiền sinh có thể sân hận với chính mình 
hoặc sân hận với người khác. Chẳng hạn có ai làm ồn khiến thiền sinh không 
thể tập trung tâm ý được thì chăng bao lâu thiền sinh sẽ bị bất an hay sân 
hận. Đôi khi sân hận hay ác tâm nối lên bởi vì bạn nghĩ đến một người nào 
đó mà bạn đã gây gỐ, trước đây, và bạn cảm thấy tức giận người đó. Bởi vậy, 
mỗi khi có những mối cảm xúc khởi sinh, thiền sinh phải ý thức sự hiện diện 
của tâm sân hận này và ghi nhận: Ta đang có sự sân hận hay chỉ ghi nhận 
"sân hận, sân hận, sân hận”. Khi ác tâm khởi sinh thì bạn ghi nhận: "ác tâm, 
ác tâm, ác tâm". Bạn có thê ghi nhận sự ghét hay đôi khi sự sợ hãi bằng cách 
ghi nhận: "sợ, sợ, sợ”. Bởi vì bạn đang ghi nhận sự sân hận và đang niệm ba, 


bôn lân nên sân hận biên mật. Khi sân hận đã biên mật, bạn phải ý thức sự 
biên mật này và ghi nhận: không còn có sân hận nữa... 


Tỳ khưu cũng biết được lý do sân hận chưa sinh khởi nay được sinh . 


Hãy suy tư một cách sáng suốt: "Mọi vật đều vô thường. Đối tượng của sự 
sân hận này cũng vô thường". Khi thiền sinh hiểu biết và suy tư một cách 
sáng suốt trên sự vô thường của các đối tượng sân hận này thì thiền sinh sẽ 
không còn sân hận chúng nữa. Nhưng khi thiền sinh suy tư không sáng suốt, 
thì thiền sinh sẽ bị những đối tượng này chỉ phối. Bởi vậy, trong lúc hành 
thiền, bạn phải ghi nhận: “Ta có sân hận bởi vì ta đã suy tư không sáng suốt, 
có thái độ sai lầm đối với sự vật, có quan điểm sai lầm về sự vật". Khi bạn ý 
thức được điều này tức là bạn ý thức được nguyên nhân phát sinh sân hận. 


Ty khưu cũng biết được lý do những sân hận đã sinh được loại trừ. 


Khi bạn có sự sân hận và ghi nhận sự sân hận này thì đồng thời bạn cũng 
quán sát sự biến mất của nó. Khi sân hận biến mất bạn ý thức được sự biến 
mất của sân hận. Bạn biết được rằng sân hận biến mất nhờ bạn ghi nhận nó. 
Cũng vậy, khi bạn suy tư một cách sáng suốt, đặc biệt là hành thiền từ ái 
(mettaa), thì sân hận cũng biến mất. Như vậy, suy tư sáng suốt là nguyên 
nhân diệt trừ sân hận. 


Ngoài Thiền Minh Sát, còn có sáu cách thực hành để loại trừ sân hận: 


1. Tập "hành thiền từ ái" hay niệm tâm từ, tức là rãi tâm từ ái, thân thiện đến 
tât cả chúng sanh. 


2. "Thực hành thiền từ ái cho đến khi đạt được các tầng thiền", khi thiền sinh 
đạt được các tầng thiền, thiền sinh có thể loại bỏ được sân hận. 


3. Suy nghĩ đến: "Nghiệp là gia tài của chúng ta". Suy nghĩ đến nghiệp là gia 
tài của chúng ta là một sự suy tư rất quan trọng với nhiều lý do. Khi bạn sân 
hận, bạn có thể tự nhủ: "Ta đang giận dữ ai đây?". Bạn sinh ra trên thế gian 
này là do kết quả của nghiệp trong quá khứ. Bạn cũng sẽ tái sinh sau này tùy 
theo nghiệp mà bạn đã tích lũy trong hiện tại. Bởi thế chúng sanh được sanh 
ra và chết đi tùy theo nghiệp của họ. Bởi vì tùy theo nghiệp của mình mà 
chúng sanh sinh ra hay chết đi nên bạn không có lý do gì để giận dữ người 
nào. Người giận dữ chẳng khác nào kẻ đang cằm hòn sắt nóng đỏ để ném 
người khác; chính người giận dữ sẽ bị đau khổ trước khi làm cho người khác 
đau khổ. Thế nên, thiền sinh hãy suy tư đến nghiệp của chính mình để nhận 


lấy trách nhiệm. Đời sống của chúng ta được sắp xếp tùy theo nghiệp lực của 
chúng ta đã tạo. 


4. Hãy "suy tư đến sự tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái (mettaa) và sự xấu xa 
nguy hại của tâm sân hận”. Nghĩa là cố găng nhìn thấy những lợi ích mà 
lòng từ ái đã đem lại và những bất lợi do sự nóng giận gây ra. Suy tư đến sự 
tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái và sự xấu xa nguy hại của tâm sân hận sẽ giúp 
thiền sinh loại bỏ được sân hận, nóng giận, ác tâm. 


5. "Có bạn lành” (kalyaa.na mitta). Người bạn lành luôn giúp ta loại bỏ 
những tư tưởng bất thiện, ở đây là loại bỏ những tư tưởng sân hận. Một 
người có đầy lòng từ ái có thể ảnh hưởng đến người khác khiến họ cũng có 
lòng từ ái như mình. Bởi thế, khi thân cận với một người bạn hay với một 
người đầy lòng từ ái thì ta có thể loại trừ được tính nóng giận của mình. Ta 
có thê lấy người bạn tốt làm mô mẫu cho mình noi theo. 


6. "Nói lời thích hợp". Là nói đến lòng từ ái, nói đến những lợi ích do lòng 
từ ái đem lại và những tai hại do sự sân hận gây ra. Lời nói thích hợp sẽ giúp 
loại bỏ sân hận. 


Tỳ khưu cũng biết lý do những sân hận đã sinh được loại trừ, tỳ khưu cũng 
biệt được lý do những sân hận đã được loại trừ không còn khởi sinh nữa 
trong tương lai. 


Đoạn trên liên quan đến lúc thiền sinh đạt Đạo Tâm. Khi thiền sinh đạt được 
tâng Thánh thứ ba thì sân hận sẽ được loại trừ hoàn toàn. 


3. Dã dượi buồn ngủ 


"Dã dượi buồn ngủ", hay gọi một cách đơn giản là buồn ngủ có thê đến với 
thiên sinh bât kỳ lúc nào. Mọi người chúng ta đêu trải qua dã dượi buôn ngủ 
trong lúc hành thiên. 


Khi dã dượi buồn ngủ có mặt tỳ khưu biết "có dã dượi buồn ngủ trong ta”, 
hay dã đượi buồn ngủ vắng mặt tỳ khưu biết "đã dượi buồn ngủ vắng mặt 
trong ta”. 


Khi thiền sinh cảm thấy buôn ngủ thì thiền sinh phải cảnh giác và ghi nhận 
sự buồn ngủ này. Thông thường chỉ cần ghi nhận thì buồn ngủ sẽ biến mắt. 
Khi buồn ngủ biến mất, thiền sinh cũng phải ý thức sự biến mất này: "không 
có đã dượi và buôn ngủ trong ta, đã đượi và buồn ngủ đã biến mắt" 


Tỳ khưu cũng biết nguyên nhân khởi sinh của dã dượi buồn ngủ chưa sinh 
khởi. 


Ở đây một lần nữa sự suy tư không sáng suốt về tình trạng chán nản, lười 
biếng, uể oải và trì trệ của tâm là nguyên nhân gây ra dã dượi buồn ngủ. 
"Suy tư không sáng suốt" có nghĩa là nghĩ rằng chán nản, trì độn, làm biếng, 
lề mè... không đem lại tai hại gì cả. Thiền sinh có sự suy tư sáng suốt và có 
thái độ đúng đắn đối với sự tỉnh tấn có thể loại bỏ được dã dượi buồn ngủ. 
Bởi vậy, khi bạn buồn ngủ bạn phải làm hai việc, trước tiên là ghi nhận sự 
buồn ngủ của bạn: "buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ". Tiếp đến là đây mạnh 
tinh tấn hay chú tâm vào đề mục hành thiền. Nhờ tinh tấn, dã dượi buồn ngủ 
có thê bị loại trừ. Khi dã dượi buôn ngủ đã được loại trừ hay vắng mặt, thiền 
sinh biết rằng đã đượi buồn ngủ đã bị loại trừ hay vắng mặt. 


Tỳ khưu cũng biết lý do của dã dượi buồn ngủ chưa sanh khởi nay khởi sinh. 
Tỳ khưu cũng biết được lý do loại trừ đã đượi buồn ngủ đã sinh, và Tỳ khưu 
cũng biết được lý do đã dượi buồn ngủ đã được diệt trừ sẽ không khởi sinh 
trong tương lai. 


Dã dượi buồn ngủ được loại trừ hoàn toàn khi đạt quả Alahán. Chỉ khi nào 
đắc quả Alahán, thiền sinh mới hoàn toàn loại trừ dã đượi buồn ngủ. Thiền 
sinh ý thức rằng dã dượi buồn ngủ đã được loại trừ bởi vì thiền sinh đã thực 
sự đạt được tầng Thánh cuối cùng này. 


Dã dượi buồn ngủ là hai dây trói buộc, hai tâm sở khác nhau nhưng chỉ kể là 
một chướng ngại vì chúng có cùng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự 
đối kháng. Dã dượi và buồn ngủ có cùng công năng là "lười biếng", có cùng 
nguyên nhân là "sự trì độn, biếng nhác”, có cùng sự đối kháng là "tinh tấn". 


Có sáu cách đê tạm thời loại trừ dã dượi buôn ngủ: 


1. "Nhìn thấy nguyên nhân của đã dượi buồn ngủ là do ăn quá no". Nghĩa là 
bạn phải biết rằng khi ăn quá no bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi bao tử đầy 
thức ăn thì nó sẽ cần nhiều máu hơn nên lượng máu đưa lên não phải chạy 
vào bao tử vì thế mà bạn cảm thấy choáng váng và buồn ngủ. Biết được điều 
này bạn sẽ có tiết độ trong sự ăn uống, và nhờ thế bạn có thê loại trừ đã đượi 
buôn ngủ. 


2. "Thay đổi tư thế". Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ trong khi đang ngôi bạn có 
thê thay đổi tư thế. Bạn có thê đứng dậy và hành thiền trong tư thế đứng hay 


bạn có thể đi tới đi lui. Như vậy, do thay đổi tư thế bạn có thể loại trừ dã 
dượi buôn ngủ . 


3."Suy nghĩ đến ánh sáng". Bạn có thê cố gắng để thấy ánh sáng trong tâm 
bạn, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của các ngôi sao hay 
ánh sáng của đèn điện... Suy nghĩ đến ánh sáng sẽ giúp bạn loại bỏ sự buồn 
ngủ. Bạn chỉ cần nhằm mắt lại và cố găng nghĩ đến ánh sáng hay cô gắng 
nghĩ đến những vật gì sáng sủa. Bằng cách này bạn có thể loại trừ đã dượi 
buồn ngủ. 


4."Ở nơi khoáng đãng". Bạn có thể cảm thây buồn ngủ khi bạn ở trong nhà, 
nhưng khi bạn đi ra ngoài ngôi dưới gôc cây hay ngôi ở một nơi khoảng 
khoát trồng trải thì đã đượi buôn ngủ sẽ biến mắt. 


5."Có bạn tốt". Một người bạn không thích ngủ nhiều hay người bạn không 
buôn ngủ. Khi bạn thân cận với một người tĩnh tân, không bị dã dượi buôn 
ngủ chi phôi, bạn có thê loại bỏ được dã dượi buôn ngủ . 


6.”NóiI lời thích hợp”. Bạn nhận ra được sự thiệt hại của buồn ngủ và những 
lợi ích do sự tỉnh táo đem lại. 


Trong kinh bạn có thể tìm thấy nhiều lời khuyên liên quan đến sự buồn ngủ. 
Đại Đức Mục Kiên Liên, một trong hai vị trưởng đệ tử của đức Phật, trước 
khi đắc quả Alahán, trong khi hành thiên thường bị buôn ngủ. Đại Đức Mục 
Kiên Liên cứ gục lên gục xuông mãi, không thê giữ tâm trên đề mục thiên. 
Đức Phật biệt được điêu này bèn dạy Đại Đức Mục Kiên Liên cách chính 
phục dã dượi buôn ngủ. Những lời dạy của Đức Phật được ghi trong Tăng 
Chi Bộ Kinh (A"ngutara NIkaaya): 

Đức Phật hỏi: 

-"Mục Kiên Liên, thầy đang gục phải không?" 

Mục Kiền Liên trả lời: 

-"Vâng con đang buôn ngủ". 

Đức Phật bèn nói: 


-"Được, này Mục Kiền Liên, khi những tư tưởng buồn ngủ. đến với thầy, 
thầy không nên để tâm đến chúng. Như vậy thì buồn ngủ sẽ biến mất". 


Bởi vậy khi bạn nghĩ đến điều gì khiến gây ra sự buôn ngủ thì bạn hãy tránh 
tư tưởng đó. Đây là lời khuyên thứ nhât. 


Lời khuyên thứ hai là: 


-"Nếu đã làm như vậy mà buồn ngủ vẫn không biến mất thì phải suy nghĩ 
đến những lời dạy mà thầy đã từng nghe và từng học. Thầy phải chú tâm 
trên những lời dạy này suy xét chúng một cách cặn kẽ. Có nghĩa là thầy phải 
nghĩ đến giáo pháp thầy đã học và giáo pháp thầy đã nghe, phát. triển đức 
tánh tìm tòi, học hỏi và suy tư sâu xa về giáo pháp. Làm như thế thì buồn 
ngủ có thể tan biến. Khi đã chăm chú suy tư giáo pháp, xem xét giáo pháp 
một cách kỹ càng trong tâm, thì thầy sẽ tỉnh táo trở lại và có thể loại trừ 
được dã dượi buôn ngủ.[ 12] 


Sau đó Đức Phật dạy tiếp năm cách nữa, có thể tóm lược như sau: 


- Nếu đã làm như vậy mà vẫn chưa hết buồn ngủ thì phải dùng đến cách thứ 
ba là "lập lại từng chi tiết những lời dạy mà thầy đã nghe và đã học". Có 
nghĩa là bạn phải tụng đọc những lời dạy của Đức Phật. Khi bạn đã học 
thuộc lòng một điều øì, bạn phải tụng đọc lại điều đó. Nhờ tụng đọc những 
gì bạn đã học, bạn có thể loại trừ được dã dượi buồn ngủ. 


- Nếu đã làm như vậy mà vẫn không hết buồn ngủ thì bạn phải dùng đến 
cách thứ tư là "kéo tai" và "chà sát tay chân” đê tỉnh táo trở lại. Làm như thê 
sẽ loại trừ được sự buôn hơi 


- Nêu đã làm như vậy mà sự buôn ngủ vẫn không biến mất thì phải dùng đến 
cách thứ năm là "đứng dậy đi rửa mắt". Bạn nên nhìn khắp các hướng sau 
khi đã rửa mặt. Làm như thê thì sự buôn ngủ có thê biên mât. 


- Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất thì phải dùng 
cách thứ sáu là "chú tâm vào ánh sáng”, tạo trong tâm một ý niệm về ánh 
sáng ban ngày. Dầu bạn đang hành thiền ban ngày hay ban đêm bạn cũng 
phải tưởng tượng là mình đang hành thiền ban ngày và suy nghĩ đến ánh 
sáng. Làm như thế bạn có thể đuổi được dã dượi buôn ngủ. 


- Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất thì phải dùng 
cách thứ bảy là "đi tới đi lui". Với tâm hướng vào bên trong không hướng ra 
ngoài, bạn đi tới đi lui. Vậy mỗi khi buồn ngủ, hãy đứng dậy đi kinh hành. 
Trong khi đi tới đi lui hãy chánh niệm ghi nhận bước đi và những giai đoạn 


của bước đi. Bằng cách đi tới đi lui và ý thức sự đi tới đi lui này bạn có thê 
đuôi được dã dượi buôn ngủ. 


- Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất thì bạn có thể 
nằm xuống như cách nằm của con sư tử, nghĩa là nằm nghiêng bên phải, 
chân này đặt lên chân kia, biết rõ ràng những gì mình đang làm và nghĩ đến 
lúc thức dậy sau này: "Ta sẽ thức dậy vào giờ này giờ kia vào buổi sáng". 
Bởi vậy khi bạn muốn thức dậy vào buổi sáng mà không cần đồng hồ báo 
thức thì bạn có thể làm một quyết định trước khi đi ngủ: "Ta sẽ thức dậy vào 
sáng sớm". Khi bạn có việc gì quan trọng phải làm vào buổi sáng thì bạn sẽ 
thức dậy đúng giờ. Bạn thức dậy đúng giờ vì tâm bạn đã quyết định rằng bạn 
sẽ dậy vào giờ đó. "Giữ trong tâm tư tưởng thức dậy" có nghĩa là quyết định 
thức dậy vào một giờ nào đó. Khi thức dậy, bạn phải ngồi dậy ngay. Vào lúc 
nghe chuông báo thức bạn hãy thức dậy và tự nhủ: "Ta không được năm 
ráng thêm hay để tư tưởng mê ngủ lôi cuốn ta". Làm như thế bạn sẽ tránh 
được dã dượi buồn ngủ. 


Đó là bảy phương pháp chống lại đã dượi buồn ngủ. Có thể một trong bảy 
cách trên thích hợp với bạn, giúp bạn tỉnh táo trở lại. 


4. Bất An và Hồi Hận 


Bắt an là tâm không đủ khả năng nằm trên đối tượng. Bắt an tiếng Paa.li là 
Uddhacca, có nghĩa là "lay động ở bên trên”, tâm không nằm trên đối tượng 
mà năm lơ lững bên trên đối tượng. Hồi lên có nghĩa là cảm thấy tội lỗi về 
những việc xấu hay sai lầm mình đã làm, và những việc tốt mà mình không 
làm. Nguyên nhân phát sinh hối hận là "suy tư không sáng suốt về sự giao 
động của tâm", như nghĩ rằng: "Tâm giao động này chẳng làm hại gì cho ta 
CHàw S2 


Muốn loại trừ hỗi hận phải suy tư một cách sáng suốt về sự thanh tịnh của 
tâm. Khi bạn có sự suy tư sáng suốt về sự an tịnh tĩnh lặng của tâm thì bạn 
có thể loại bỏ được bất an và hối hận. Bởi vậy, khi bạn có bất an và hối hận 
thì bạn phải biết rằng bất an và hối hận đang có mặt. Khi bất an và hối hận 
biến mất thì bạn biết rằng bất an và hối hận đã vắng bóng. Điều này có nghĩa 
là bạn hãy lấy bất an này làm đề mục hành thiền và ghi nhận "bất an, bất an, 
bất an". Hay khi bạn có hối hận hãy ghi nhận "hối hận, hối hận, hối hận". 
Nếu bạn tinh tấn, chánh niệm ghi nhận vài lần thì bất an và hối hận sẽ biến 
mất. Khi chúng đã biến mất thì hãy ý thức sự biến mất của chúng và ghi 
nhận: "biến mất, biến mắt, biến mất". Hồi hận sẽ được hoàn toàn loại trừ khi 


bạn đắc quả thánh thứ ba, và bất an sẽ được hoàn toàn loại trừ khi bạn đắc 
quả thánh thứ tư. Khi đắc quả thánh thứ ba thiền sinh sẽ ý thức sự biến mất 
hoàn toàn của hối hận. Khi đắc quả thánh thứ tư thiền sinh sẽ ý thức sự biến 
mất hoàn toàn của bất an. 


Bắt an và hối hận là hai dây trói buộc, hai tâm sở khác nhau, nhưng chỉ kế là 
một chướng ngại vì chúng có củng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự 
đối kháng. Bất an và hối hận có cùng công năng là "sự không an tịnh”, có 
cùng nguyên nhân là suy nghĩ điều này điều nọ và suy nghĩ đến thân quyền, 
có cùng sự đối kháng là sự an tịnh. Khi tâm bất an và hồi hận thì bạn bị giao 
động và không còn an tịnh nữa. Khi bạn suy nghĩ, liên tưởng, hồi tưởng đến 
thân quyến hoặc suy nghĩ điều này điều nọ thì tâm bạn giao động, bất an. 
Khi nghĩ đến những việc sai lầm mà bạn đã làm trong quá khứ hay những 
việc tốt đẹp mà bạn chưa làm bạn sẽ cảm thấy hồi hận. 


Chú giải có ghi sáu cách loại trừ bât an và hôi hận: 


1."Đạt đến khả năng hiểu biết thâm sâu giáo lý của Đức Phật". Thiền sinh 
phải cô găng học hỏi đê có một kiên thức thâm sâu vê Phật Pháp. 


2."Tìm hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm". Khi làm việc gì sai 
trái bạn sẽ cảm thấy hối hận hay ân hận. Muốn tránh làm điều sai lầm bạn 
phải hiểu điều gì cần làm và được phép làm, điều gì không nên làm và 
không được phép làm. Là một vị tỳ khưu thì phải biết điều gì nên làm và 
điều gì nên tránh. Biết được điều gì nên làm và điều gì nên tránh sẽ giúp 
thiền sinh không làm điều sai lầm. Khi không làm điều sai lầm sẽ không bị 
hối hận dày vò. 

3. "Hiểu rõ giới luật". Hiểu rõ giới luật là bổn phận của thầy tỳ khưu. Hiểu 
rõ ràng và trọn vẹn giới luật của nhà sư thì thầy tỳ khưu sẽ không làm điều 


gì sai lầm. Bởi thế, thầy sẽ không bị bất an hay hối hận chi phối. 


4."Thân cận với người nhiêu kinh nghiệm và người lớn tuôi" đê học hỏi đạo 
đức, như giới luật chăng hạn. 


5. "Có bạn lành". Người bạn lành có thể giúp ta loại bỏ bất an và hồi hận. 


6. "Nói lời thích hợp". Nói đến những bắt lợi của bất an, hối hận và lợi ích 
của sự thanh tịnh trang nghiêm. 


5. Hoài nghĩ 


Khi hoài nghi có mặt, thầy tỳ khưu biết hoài nghi có mặt trong ta, khi hoài 
nghi văng mặt, thây tỳ khưu biệt hoài ngh1i văng mặt trong ta. 


Hoài nghi, có thể là hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng, về việc hành thiền và đề 
mục thiền. Tất cả những điều đó là đối tượng của sự hoài nghi. Nguyên nhân 
phát sinh hoài nghi là suy tư sai lầm về sự vật. Nguyên nhân loại trừ hoài 
nghi là có sự suy tư rõ ràng đúng đắn về sự vật. Suy tư đúng đắn đem lại sự 
tốt đẹp và an vui. Suy tư sai lầm khiến phát sinh hoài nghi về Phật, Pháp, 
Tăng. Khi có suy tư đúng đắn bạn sẽ không có những hoài nghi này. Khi có 
hoài nghi khởi sinh trong tâm, hãy ý thức và ghi nhận: "hoài nghị, hoài nghĩ, 
hoài nghi". Ghi nhận chừng ba bốn lần, hoài nghi sẽ biến mất. Khi hoài nghi 
biến mất, phải ghi nhận sự biến mất của chúng bằng cách ghi nhận: "biến 
mắt, biến mất, biến mất". Khi đạt từng thánh thứ nhất, thiền sinh sẽ loại trừ 
tất cả hoài nghi và thiền sinh biết rằng mình đã loại trừ được tất cả hoài nghĩ. 
Theo chú giải có sáu cách loại trừ hoài nghi ngoài việc hành Thiền Minh 
Sát. 


1. "Hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật". Hãy có găng trở thành người hiểu biết 
thông suốt giáo pháp của Đức Phật. Khi hiểu rõ giáo pháp thì ta sẽ không 
còn thắc mắc, nghi ngờ. 


2. "Tìm hiểu Ân Đức Phật, Pháp, Tăng". Hãy đặt câu hỏi về Tam Bảo khi có 
hoài nghĩ phát sinh. Người Tây phương thường đặt rất nhiều câu hỏi. Hỏi 
nhiều câu hỏi là việc làm tốt đẹp giúp trí tuệ phát sinh và hoài nghỉ tan biến. 


3. "Hiều rõ giới luật". Điều này dành cho tỳ khưu. Khi hiểu rõ giới luật thầy 
tỳ khưu biết điêu gì cân làm và điêu gì không nên làm, do đó sẽ không bị 
hoài nghi chi phôi. 

4. "Xác tín chân lý Tam Bảo". Có nghĩa là phát triển đức tin bằng cách hiểu 
rõ Phật, Pháp, Tăng. 


5. "Có bạn lành”. Người bạn lành có đức tin trong sạch vào Tam Bảo sẽ giúp 
bạn châm dứt hoài nghi. 


6. "Lời nói thích hợp". Là nói đến những bất lợi của hoài nghi và những ích 
lợi của sự loại bỏ hoài nghi. 
Khi bạn hành thiền mà hoài nghi đến quấy nhiễu thì hãy lấy hoài nghi làm 


đê mục hành thiền, ghi nhận: "hoài nghỉ, hoài nghỉ, hoài nghỉ"; đặc biệt là 
khi bạn nghi ngờ hiệu quả của việc hành thiên này thì cần phải tính tân ghi 


nhận mỗi khi hoài nghi phát sinh. Vậy khi hoài nghĩ đến hãy lấy hoài nghi 
làm đê mục hành thiên và niệm: "hoài nghĩ, hoài nghi, hoài nghĩ” cho đên 
khi hoài nghi biên mật. 


Chúng ta có bao nhiêu chướng ngại? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tất cả 
đều không phải. Một cách tông quát, thì chúng ta nói đến năm hay bảy 
chướng ngại. Thật ra, có rất nhiều chướng ngại nhưng không được kinh điển 
gọi là chướng ngại. Một số là sự suy nghĩ, như phóng tâm chăng hạn. Khi bị 
phóng tâm hay vọng tâm thì bạn không tập trung tâm ý được. Phóng tâm 
không được xếp loại vào chướng ngại, nhưng phóng tâm cũng là chướng 
ngại vì nó cãn trở sự tập trung tâm ý. Phóng tâm hay vọng tâm mặc dầu 
không mang tên là chướng ngại nhưng khi chúng hiện diện thì phải chánh 
niệm bằng cách ghi nhận: "phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm". 


Sau khi đã loại trừ năm chướng ngại này, dầu cho tạm thời, tâm bạn sẽ định 
hơn. Và với sự định tâm bạn có thể hiểu rõ và thông suốt được bản chất của 
thân và tâm. Khi thiền sinh quán sát những chướng ngại này của mình thì 
được gọi là "quán sát bên trong", và khi thiền sinh bỗng nhiên nghĩ đến 
những chướng ngại của người khác: "Những chướng ngại trong ta là vô 
thường thì những chướng ngại của người khác cũng như vậy”, thì được gọi 
là "quán sát bên ngoài". Đôi khi thiền sinh quán sát chướng ngại của mình 
rồi lại liên tưởng đến chướng ngại của người khác, lui tới như vậy thì gọi là 
"quán sát bên trong và quán sát bên ngoài". Khi thiền sinh ý thức những 
chướng ngại và thấy rõ bản chất của chúng thì thiền sinh sẽ nhận ra rằng 
chẳng có gì để năm giữ hay bám víu vào. 


Không dính mắc vào bắt cứ vật gì trên thế gian do ngũ uẫn hợp thành. 
Đó là cách thiền sinh quán sát pháp trong pháp qua năm chướng ngại. 
(Xem Phần kế tiếp) 
---o0O--- 
[04-B] - Quán Sát Pháp Trong Pháp 


(tiếp theo) 


B. Ngũ uẫn Thủ 


Khi Đức Phật mô tả thế giới, sinh vật và vật vô tri (chúng hữu tình và chúng 
vô tình), đôi lúc Ngài dùng từ "ngũ uẫn", đôi lúc Ngài dùng từ "mười hai căn 
trần", đôi lúc Ngài dùng từ "hai mươi hai xứ" và đôi lúc Ngài dùng từ "Tứ 
Diệu Đế", Tùy theo sự cần thiết và trình độ của người nghe mà Đức Phật 
dạy cho họ những pháp thích hợp: Một số cần phải nghe về "ngũ uẫn", một 
số khác cần biết về “mười hai căn trần". Khi dùng từ ngũ uẫn để mô tả thế 
gian Ngài nói đến "ngũ uẫn thủ". Do vậy, chúng ta cần phải hiểu thế nào là 
"ngũ uẫn" (khanda) và thế nào là "thủ" (upadana). 


"Thủ" ở đây có nghĩa là tham ái hay tham muốn mạnh mẽ. Có hai loại tham 
ái. Một loại tham ái nhẹ nhàng gọi là "dính mắc hay tham ái". Một loại tham 
ái mạnh mẽ hơn gọi là "thủ hay chấp giữ" (upaadaana). Thủ hay chấp giữ có 
nghĩa là "nắm giữ thật chặt". ở đây danh từ này được dùng theo nghĩa bóng 
để hình dung đến tâm chấp giữ chứ không phải hành động chấp giữ băng cơ 
thể. Do ái, sự chấp giữ hay dính mắc có nghĩa là sự bám níu chặt chẽ các đối 
tượng về phương diện tinh thần. 


Có hai loại thủ hay chấp giữ đó là: "thủ do tham ái" và "thủ do chấp giữ tà 
kiến". 


1) Thủ do tham ái: Khi thấy một vật nào đó mà bạn cho là đẹp đẽ, đáng yêu 
thì bạn thích, rôi băt đầu dính mắc và muôn làm chủ vật này. Bạn có tâm 
dính mặc như vậy bởi vì bạn luyên ái hay tham muôn vật đó. 


2) Thủ do chấp giữ tà kiến: Đôi khi bạn có tà kiến hay tư tưởng sai lầm về sự 
vật. Chắng hạn như Đức Phật nói "tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này 
đều là vô thường, đều là đối tượng của sự khổ". Nhưng đôi khi bạn thấy sự 
vật là trường tồn, đôi khi bạn nghĩ rằng "sự vật là tốt đẹp, ta cần phải làm 
chủ nó". 


Khi Đức Phật nói về "ngũ uẫn" thì uẫn ở đây có nghĩa là một nhóm hay một 
tập hợp. Có năm uân: Sắc uẫn (ruupa ) hay cơ thê vật lý, thọ uân (vedanaa), 
tưởng uân (sa~n~naa), hành uân (sa "nkhaara) và thức uân (vi~n~naana). 
Toàn thể thế gian là tập hợp của năm uẫn này. Ngũ uâẫn bao gồm tất cả các 
hiện tượng tâm và vật lý. Các vật dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, bên trong, 
bên ngoài, thô hay tế cũng đều nằm trong ngũ uân. Như vậy có thê nói: Khi 
một vật được nhận biết trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, bên trong, bên 
ngoài, thô hay tế thì vật đó được xem là thuộc về "ngũ uấn". 


Uấn đầu tiên là Sắc uân, uẫn thuộc về vật chất hay thuộc về thân thể. Thân 
thể chúng ta cũng như toàn thê thế giới bên ngoài như núi đổi cây cối, sông 
hồ, đường xá, nhà cửa... tất cả đều thuộc về sắc uân. 


Uân thứ hai là Thọ uân. Bạn có những cảm giác khác nhau trên cơ thể, cũng 
như những cảm giác khác nhau trên các đối tượng. Mỗi lần thấy một vật gì 
bạn đều có cảm giác, hay cảm thọ. Cảm thọ có thể tốt, xấu hoặc vô ký. Khi 
bạn đau thì bạn sẽ có cảm giác đau, khi bạn nhận ra vật gì tốt đẹp bạn sẽ có 
cảm giác vui. Cảm giác vô ký, không tốt không xấu, là cảm giác thuộc về 
tâm, không phải là cảm giác vê thân. Đau nhức thuộc về thân và cảm giác về 
sự đau nhức này về thuộc về tâm. Một cảm xúc nào đó thuộc về vật chất và 
cảm nhận về các cảm xúc này như là đau thì thuộc về tâm. VỀ các lạc thọ 
cũng như vậy. Cảm xúc vui thú có thể thuộc về thân, nhưng cảm nhận về các 
cảm xúc này thuộc về tâm. Thọ là một "tâm sở" hay "tâm sở nhận biết được 
đối tượng". Thọ có thể khổ, vui hay không vui không khổ. Khi bạn cảm thấy 
lo âu về một điều gì hay khi bạn cảm thấy hạnh phúc về một điều gì thì bạn 
kinh nghiệm được một tâm sở và tâm sở này làm đối tượng cho một tâm sở 
khác. Đó là thọ uẫn. 


Uấn thứ ba là Tưởng uấn. Tưởng uấn có đặc tính nhận biết sự vật, có công 
năng tạo ra một dấu hiệu hay một hình ảnh trong tâm, làm điều kiện cho một 
sự thấy lại hay nhận ra lại trong tương lai. "Cái này cũng như vậy, cái này 
chính là cái đó”. Như vậy, sự ghi nhận trong tâm một dấu hiệu hay một hình 
ảnh để nhớ hay để nhận ra khi bạn gặp một vật gì đó trong tương lai được 
gọi là Tưởng hay sa~n~na. Tưởng được so sánh với một người thợ mộc vạch 
một dấu hiệu trên khúc ĐỖ. Người thợ mộc vạch một dấu hiệu trên khúc gỗ 
để ông ta nhớ phần nào cần phải dùng, phần nào được cắt bỏ đi, và phần nào 
phải được đem đi chỗ nào. Tưởng hay tri giác có thể sai, có thể đúng và 
chính xác. 


Ví dụ có một người mù gặp một con voI và muốn biết voi như thế nào. Nếu 
người mù sờ vào chân voi thì voi đối với ông ta chỉ là một cái trụ. Nếu sờ 
vào thân voi thì voi đối với ông ta chỉ là một bức tường. Nếu sờ vào đuôi voi 
thì voi đối với ông ta chỉ là một cái chối. Nếu sờ vào tai voi thì voi đối với 
ông ta chỉ là một cái quạt... Tùy theo người mủ đó sờ tay vào phần nào của 
con voi mà có tri giác về phần đó. 


Tưởng hay tri giác này biểu hiện đối với thiền sinh qua hành động diễn đạt 
hay giải thích dựa trên phương tiện là những dấu hiệu đã biết được. Có thê 
so sánh điều này với tưởng của một con nai khi nhìn thấy hình người bù 


nhìn. Muốn đuôi nai, không cho nai phá hại mùa màng, nông gia làm những 
con bù nhìn bằng rơm có hình dạng người. Khi nhìn thấy bù nhìn, nai tưởng 
người thật nên không dám đến gần. Nhìn thấy bù nhìn, nai có phản ứng như 
nhìn thấy người thật. Bù nhìn là nguyên nhân gần khiến nai tưởng rằng đó là 
người thật. Như vậy, tưởng biểu hiện đối với thiền sinh là một hành động 
diễn đạt hay giải thích, băng phương tiện là những dấu hiệu đã biết được 
trước đây. Nguyên nhân gân của tưởng là lãnh vực của đối tượng, dầu cho 
đối tượng xuất hiện cách nào đi nữa. Trong thực tế, đối tượng được hiểu là 
một cái gì đúng và chính xác. Do đó, tưởng hay tri giác đã vẽ ra một dấu 
hiệu hay một hình ảnh khiến chúng ta có thê nhớ lại hay nhận ra đối tượng 
sau này. 


Trong mỗi thời điểm chỉ có một tâm sở tưởng hiện diện mà thôi. Được gọi là 
uân (nhóm), bởi vì tưởng chỉ có thể hoặc thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về 
hiện tại, hoặc thuộc về tương lai; chỉ có thể hoặc ở trong hoặc ở ngoài; chỉ 
có thê hoặc thô thiên hoặc vi tế... Một đối tượng không thê cùng lúc thuộc về 
quá khứ, hiện tại, và tương lai, cũng không thể cùng lúc vừa ở bên trong vừa 
ở bên ngoài hay vừa thô thiển vừa vi tế. Do đó, tưởng được gọi là một tập 
hợp hay uân. 


Uẫn thứ tư là Hành uân. Hành uân (sa"nkhaara) bao gồm nhiều tâm sở. Đó 
là những trạng thái hay yếu tố của tâm. Có năm mươi loại hành, nghĩa là 
trong hành uấn có năm mươi tâm sở. Tham là một hành, sân là một hành, si 
là một hành, tín là một hành, niệm là một hành, huệ cũng là một hành. Bởi vì 
chúng thuộc về tâm nên gọi là tâm hành. Tất cả chúng hợp thành tập hợp gọi 
là hành uấn. 


Uẫn cuối cùng là Thức uẫn. Trong giáo pháp của Đức Phật thì tâm (naama) 
được chia làm hai phần: "tâm vương" (còn gọi là thức) và "tâm sở". Thức 
chỉ là sự nhận biết đơn thuần về đối tượng. Nó không giống như sự nhận biết 
dùng để diễn tả sự chánh niệm. Thức chỉ là một sự nhận biết đơn thuần về 
một đối tượng chứ không biết rằng cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì xanh, cái gì 
đỏ... Thức chỉ là một sự hiểu biết đơn thuần về một đối tượng, có nghĩa là 
thiền sinh chỉ nhận biết rằng đó là một đối tượng. Thức và tâm sở luôn luôn 
khởi sinh cùng nhau. 


Có tám mươi chín hay một trăm hai mươi mốt Thức (còn được gọi là tâm 
vương được mô tả trong Tạng VI Diệu Pháp). Khi thiên sinh biệt hay nhận 
biệt được thức thì ta gọi là đã kinh nghiệm được thức uân. Có nhiêu loại 


thức. Bạn đã nghiên cứu các thức trong chương niệm tâm hay quán sát tâm. 
Chăng hạn như tâm khởi sinh với tham, tâm khởi sinh không có tham... 


Trong ngũ uấn, uân đầu tiên thuộc về sắc, bốn uầấn còn lại: thọ, tưởng, hành, 
thức thuộc về danh. Bạn thấy được hai yếu tô trong một con người đó là Sắc 
và Danh, hay Thân và Tâm. Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) thì tâm được 
chia ra làm hai phần, tâm vương hay thức và tâm sở. Trong ngũ uân thì thọ 
uân, tưởng uân, hành uân là tâm sở, thức uẫn là tâm vương. 


Thế nào là "ngũ uân thủ"? Chúng là những uẫn làm đối tượng cho sự chấp 
thủ. Một số uẫn này thuộc về thể tục và một số uân khác thuộc về siêu thế. 
Có tám mươi chín loại thức, trong số đó có tám mươi mốt thức thuộc về thế 
tục và tám thức thuộc về siêu thế. Có những thọ, tưởng, hành phối hợp với 
các thức siêu thế, có những thọ, tưởng, hành phối hợp với các thức thế tục. 


Chỉ có tám mươi mốt thức thuộc về thế tục mới có thê là đối tượng của chấp 
thủ. Bạn không thể chấp thủ vào các loại thức siêu thế qua tham ái và tà 
kiến. "Ngũ uân thủ" có nghĩa là các uẫn làm đối tượng cho chấp thủ và 
chúng là những uấn thuộc thuộc về thể tục. 


Tóm lại, mọi vật trên thê gian này đêu là ngũ uân thủ. Khi thực hành Thiên 
Minh Sát, thiên sinh sẽ ý thức và nhận ra sự hiện diện của các uân này. 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu biết: "đây là sắc, đây là sự sanh 
khởi hay nguyên nhân khởi sinh của sắc, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân 
diệt tận của sắc”. 


Đó là phương pháp thiền sinh áp dụng để nhận ra sắc uấn. Chẳng hạn, khi 
thiền sinh quán sát hơi thở của mình và ghi nhận hơi thở vào ra. Sự thở 
thuộc về sắc uần, thiền sinh biết rằng sự thở thuộc về sắc uẫn. Khi bạn nhìn 
một vật, bạn biết rằng đó là một vật, đó là vật chất, đó là một vật đề thấy, đó 
là sắC. Khi nghe tiếng động bạn biết rằng đó là tiếng động, đó là vật chất, đó 
là sắc. Bằng cách này thiền sinh biết cái gì là sắc, cái gì là sắc uẫn. 


Câu "Đây là sắc" trong kinh này có nghĩa là "đây chỉ là sắc mà không phải là 
gì khác". Câu "Đây là sự sanh khởi của sắc" có nghĩa là thiền sinh quán sát 
và nhận ra sự khởi sinh của sắc, như sự khởi sinh của hơi thở chăng hạn. Hơi 
thở vào và hơi thở ra đến và đi. Bởi vậy, khi đang ở trong giai đoạn thở vào 
thì không thê là đang trong giai đoạn thở ra, khi đang trong giai đoạn thở ra 
thì không thể là đang ở trong giai đoạn thở vào. Hơi thở vào theo sau hơi thở 


ra, và hơi thở ra theo sau hơi thở vào. Như vậy thiên sinh nhận ra sự khởi 
sinh của sắc, đó là hơi thở. 


Khi thiền sinh có sự hiểu biết về giáo pháp, thiền sinh có thể biết được 
nguyên nhân của sắc. "Sắc hay hơi thở này thuộc về cơ thể, và ta có cơ thê 
bây giờ bởi vì ta có sĩ mê và tham ái trong quá khứ. Nhờ ta tích lũy được 
một sô nghiệp tốt trong quá khứ nên nay ta mới có cơ thể này hay sắc này”. 
Như vậy thiền sinh biết hay thấy nguyên nhân của sắc. Khi thiền sinh quán 
sát một cách kỹ càng hơi thở của mình, thiền sinh sẽ nhận ra sự diệt mất của 
hơi thở. Hơi thở vào diệt và hơi thở ra xuất hiện. Như vậy thiền sinh nhận ra 
được sự diệt tận của sắc cũng như thấy được nguyên nhân diệt tận của sắc. 
Nếu bạn không có si mê và ái dục trong quá khứ thì bạn không tích lũy ác 
nghiệp (kamma) trong quá khứ, và do đó, bạn sẽ không có sắc này trong 
hiện tại. 


Biết được nguyên nhân sinh diệt của sắc được gọi là "minh sát suy diễn". Có 
hai loại minh sát: Minh sát trực tiếp và Minh sát suy diễn. Khi thiền sinh 
nhận ra nguyên nhân sinh và diệt của sắc, đó là "minh sát suy diễn". Sự 
nhận biết các uân khác cũng xuyên qua suy diễn minh sát như vậy. 


Đây là cảm thọ, đây là sự sanh khởi hay nguyên nhân sanh khởi của cảm 
thọ, và đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của cảm thọ 


Đối với cảm thọ, thiền sinh biết chỉ có cảm thọ mà thôi, chăng có gì nữa cả. 
Khi bạn biết: "đây là lạc thọ hay đây là khổ thọ" tức là bạn đã quán sát cảm 
thọ. Nhưng khi bạn biết "đây chỉ là cảm thọ mà không có gì khác" thì đó là 
bạn đã quán sát pháp. 


Khi bị đau, thiền sinh biết rằng có sự đau hay thiền sinh có cảm giác đau. 
Thiền sinh cũng biết rằng: bởi có sự đau nên mới có cảm giác đau. Đối với 
các cảm thọ khác, thiền sinh cũng có sự nhận biết tương tự. Như vậy, khi 
thiền sinh quán sát một cách tỉ mi, thiền sinh nhận ra được sự khởi sinh của 
cảm thọ cũng như nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ. 


Cảm thọ sẽ hiện ra một cách rõ ràng trong suốt thời gian hành thiền. Sau khi 
ngồi chừng vài phút thì cảm giác sẽ khởi sinh, chăng hạn thiền sinh có cảm 
giác tê, cứng hay đau. Khi những cảm giác này khởi sinh thiền sinh biết rằng 
đây là cảm giác và Rộ là cảm giác mà thôi, thiền sinh ghi nhận: "cảm giác, 
cảm giác, cảm giác ". Thiền sinh cũng nhận ra được sự khởi sinh của cảm thọ 
và sự biến mất của cảm thọ này, cũng như nhận ra được nguyên nhân khởi 
sinh của cảm thọ và nguyên nhân biến mất của cảm thọ này. 


Đây là tưởng (tri giác), đây là sự sanh khởi hay nguyên nhân sanh khởi của 
tưởng, đây là sự diệt tận của tưởng hay nguyên nhân diệt tận của tưởng. 


Thiền sinh cũng phải ý thức những tri giác hay tưởng của mình. Tri giác hay 
tưởng thường không rõ ràng như sắc hay cảm thọ. Những thiền sinh có sự 
hiểu biết về Vi Diệu Pháp và Ngũ Uẫn đôi lúc ghi nhận được những tri giác 
hay tưởng này: "Bây giờ đang có tưởng (tri giác) trong tôi" và thiền sinh ghi 
nhận đó là tưởng. 


Tưởng là hiểu biết, nhận diện và đồng hóa. Đó là tiễn trình tâm nhằm tạo tác 
ý nghĩa cho những cảm giác sanh khởi qua các căn. Tưởng khởi sinh bởi vì 
có đối tượng. Tưởng khởi sinh trong suốt cuộc đời của bạn. Bởi vì có si mê 
và tham ái trong quá khứ nên bạn tích lũy nghiệp và do đó có tưởng. 


Thiền sinh biết được sự diệt tận của tưởng (tri giác) và nguyên nhân diệt tận 
của tưởng (tri giác). 


Tưởng này có thể khởi sinh trong thiền sinh chỉ trong sát na rồi diệt mất. Khi 
sát na này trôi qua, tưởng cũng biến mất. Thiền sinh cũng sẽ thấy nguyên 
nhân diệt mất của tưởng. Khi không có đối tượng của tưởng thì tưởng sẽ 
biến mắt hoàn toàn. Khi không còn vô minh, không còn ái dục, không còn 
nghiệp thì tưởng không còn có thê khởi sinh nữa. 


Đây là hành, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của hành. Đây 
là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của hành 


Khi thiền sinh kinh nghiệm được hành uấn, thiền sinh ghi nhận hành này. 
Trong khi hành thiền đôi khi bạn có thê bị nóng giận, dã dượi buôn ngủ hay 
buồn chán; đôi khi bạn có những tư tưởng tốt. Khi những tư tưởng này xuất 
hiện trong tâm bạn và bạn nhận ra chúng là hành uân và ghi nhận: "Đây là 
sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh hành uân". Bởi vì có đối tượng nên 
mới có hành. Vì có vô minh và tham ái trong quá khứ nên bạn đã tích lũy 
nhiều nghiệp (kamma) do đó bây giờ bạn có những hành này. 


về sự diệt tận của hành, trong khi hành thiền nếu có sự sân hận nổi lên 
chăng hạn, bạn niệm: "sân hận, sân hận, sân hận". Sân hận biến mất sau đó. 
Đó là bạn đã thấy được sự diệt mất của sân hận. Đối với những hành khác 
cũng tương tự như vậy. Nếu không có vô minh trong quá khứ, nếu không có 
chấp thủ trong quá khứ thì bạn sẽ không tích lũy bất cứ nghiệp nào trong quá 
khứ; do đó sẽ không có bất cứ hành nảo trong cuộc sống này. Khi thiền sinh 
quán sát trên hành uân, thiền sinh sẽ nhận ra được tiến trình của nó. 


Đây là thức, đây là sự sanh khởi hay nguyên nhân của thức, đây là sự diệt 
tận hay nguyên nhân diệt tận của thức. 


Đối với thức, thiền sinh nhận ra rằng thức chỉ là thức mà thôi, không phải 
thức đi kèm với tham ái, không phải thức đi kèm với không tham ái...Nếễu 
bạn thấy thức đi kèm với tham ái hay không tham ái thì bạn đã quán sát trên 
thức (niệm tâm). Nhưng nếu bạn thấy thức chỉ là thức thôi thì bạn đã quán 
sát trên pháp (niệm pháp) hay quán sát ngũ uẫn. Có nhiều loại thức. Khi bạn 
thấy vật gì thì bạn có thức thấy (nhãn thức). Khi bạn nghe điều gì thì thức 
thấy biến mắt và thức nghe hiện khởi. Như vậy, thiền sinh biết được các loại 
thức đến và các loại thức đi như thế nào. Khi bạn thấy sự đến đi hay sự sinh 
diệt của thức, đó là bạn đã quán sát trên pháp hay niệm pháp. 


Đức Phật không bắt buộc thiền sinh phải cố ý trú trên ngũ uẫn. Thiền sinh 
không được tìm kiếm ngũ uẫn. Khi có uẫn nào xuất hiện thì thiền sinh ghi 
nhận và ý thức uân đó mà thôi. Bạn ghi nhận tất cả những gì khởi sinh trong 
bạn. Đối tượng của sự nhận biết của bạn có thể là vật chất hay sắc, có thê là 
cảm thọ, có thê là tưởng, có thê là hành, có thê là thức. Như vậy, thiền sinh 
biết được năm uân. Khi thiền sinh theo dõi, quán sát năm uẫn đó nơi mình là 
thiền sinh "quán sát pháp trong nội pháp”. Nhưng khi thiền sinh quán sát 
pháp của người khác, chăng hạn như: "Uấn này có trong tôi thì cũng có 
trong người khác". Quán sát như thế là quán sát bên ngoài, hay nói cách 
khác đó là "quán pháp trong ngoại pháp". Khi thiền sinh quán sát ngũ uẫn 
của chính mình rồi lại quán sát ngũ uân của người khác, tới lui như vậy, thì 
gọi là quán cả hai, "quán pháp trong nội pháp lẫn trong ngoại pháp". 


Như vậy, khi thực hành sự quản sát pháp dựa theo ngũ uân, bạn sẽ nhận ra 
được sự sinh diệt của năm uân và sẽ không: thấy gì để bị dính mắc. Bạn an 
trú vào chánh niệm về ngũ uân mà không nắm giữ hay dính mắc vào bất cứ 
vật gì. 


--o00--- 
C. Sáu Căn và Sáu Trân 


Đôi khi Đức Phật mô tả thế giới này qua ngũ. uân, đôi khi qua mười hai căn 
trần (ayataana). Được gọi là mười hai căn trần bởi vì chúng là nơi cư ngụ 
hay có mặt của tất cả mọi sự vật khác. Đây là những nơi mà tâm vương và 
một số tâm sở có mặt. Có sáu nội căn (sáu căn) và sáu ngoại căn (sáu trần). 


Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Chúng được gọi là nội căn hay 
nội xứ bởi vì chúng là thành phân ích lợi nhất của chúng sinh. Chúng là nội 
căn của cơ thê. Sáu trần (còn gọi là sáu ngoại căn hay sáu ngoại xứ) là: sắc, 
thính, hương, vị, xúc, pháp (hình sắc, âm thanh, mùi, vị, đối tượng hữu hình 
và pháp). Pháp ở đây gồm có tâm sở, sắc vi tế, và Niết bàn. 


Sáu căn tương hợp với sáu trân hay sáu trân tương hợp với sáu căn. 


Trước tiên là mắt và vật thấy. Mắt được gọi là căn, bởi vì tùy thuộc vào mắt 
mà nhãn thức phát sinh. Nếu bạn không có mắt thì sẽ không có nhãn thức. 
Mắt là căn của nhãn thức hay là chỗ ở của nhãn thức. Vật thấy là điều kiện 
để nhãn thức phát sinh. Nếu không có vật thấy thì cũng không có nhãn thức. 
Một người mù không thấy được gì vì không có nhãn căn. Nếu không có vật 
gì để thấy thì nhãn thức cũng chẳng thê phát sinh. 


Đối với âm thanh và các vật khác cũng tương tự như vậy. Bạn có tai hay nhĩ 
căn. Chữ tai ở đây không có nghĩa là phần ngoài của tai mà là phần trong 
của tai, "chỗ nhạy cảm của ta1". Do có nhĩ căn nên bạn có nhĩ thức, do có âm 
thanh hay tiếng động nên bạn có nhĩ thức. Nhĩ thức tùy thuộc vào nhĩ căn và 
âm thanh. 


Đôi với mùi, vị, vật xúc chạm và pháp cũng vậy. 


Thức tùy thuộc vào căn và trần: tùy thuộc vào mắt và vật thấy, tùy thuộc vào 
tai và âm thanh, tùy thuộc vào mũi và mùi, tùy thuộc vào lưỡi và vị, tùy 
thuộc vào thân và vật xúc chạm, tùy thuộc vào tâm và pháp. Do đó ta gọi 
chúng là "căn, trần" hay nội căn và ngoại căn. Tất cả có mười hai căn trần. 
Làm thế nào thiền sinh biết được các căn trần này? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy, biết yêu tố khởi 
sinh tùy thuộc vào hai điêu đó. 


Khi bạn biết căn trần một cách trọn vẹn, bạn không những biết căn trần mà 
bạn còn biết được những yếu tổ khởi sinh tùy thuộc vào căn trần đó. Điều 
này có nghĩa là khi mắt thấy một vật thì liền khi đó nhãn thức khởi lên. Nếu 
đó là một vật đáng yêu, đẹp mắt thì bạn đính mắc vào chúng, muốn năm giữ 
chúng. Nếu đó là vật không đáng yêu, bạn sẽ cảm thấy ghét, giận hay bực 
mình. Như vậy tùy thuộc vào mắt và vật thấy mà tham ái, sân hận phát 
sinh... Thiền sinh biết rằng tham ái và sân hận khởi sinh tùy thuộc vào mắt 
và vật thấy ... 


Những tham ái hay sân hận này được gọi là những thăng thúc (dây trói 
buộc). Chúng chẳng khác nào những sợi dây cột chúng ta vào vòng tái sinh, 
vào vòng luân hồi. Có tất cả mười loại thằng thúc được mô tả trong vi điệu 
pháp: [15] 


1. Tham dục - Khi bạn thấy, (nghe, nêm ...) một vật gì đáng yêu, tốt đẹp bạn 
sẽ kinh nghiệm được tham ái. 


2. Sân hận - Sân hận sẽ khởi sinh khi bạn thây vật gì mà bạn không muốn 
thầy hay khi bạn nghe điêu gì mà bạn chăng muôn nghe. 


3. Kiêu mạn - Khi thiền sinh nghĩ rằng: "Chỉ có người như ta mới thấy được 
những điêu này” thì thiên sinh kinh nghiệm sự kiêu mạn. 


4.Tà kiến (hay có kiến thức sai lầm) - Thiền sinh có tà kiến về những gì mà 
họ thấy hay nghe, họ có thể nghĩ rằng một vài vật nào đó là trường tồn hay 
những vật đó là thật đáng yêu, tốt đẹp cần phải có. Khi bạn nắm giữ những 
tà kiến này thì chúng sẽ trở thành những thằng thúc, những sợi dây cột chặt 
bạn vào vòng tái sinh. 


5. Hoài nghỉ - Hoài nghỉ có thể khởi sinh khi thiền sinh thây hay nghe. Khi 
bạn có những hoài nghi này thì những hoài nghi này trở thành thăng thúc 
hay dây trói buộc. 


6. Giới cắm thủ. - Tiếng Paa.li để chỉ giới cắm thủ là "Silabbata paraamaasa” 
có nghĩa là có ý tưởng sai lầm cho rằng có những nghi thức, lễ lạc nào đó 
nếu được đem ra thực hành thì sẽ lọai trừ được phiền não và giác ngộ chân 
lý. Trong thời Đức Phật có nhiều lối thực hành kỳ lạ mà người thực hành tin 
răng sẽ dẫn đến giải thoát. Họ chấp nhận sự thật rằng có an vui hay đau khổ 
trong cuộc sông này là do nghiệp mà họ đã tích tụ. Nhưng họ tin răng muốn 
thoát khỏi các hiệu quả của nghiệp họ phải làm cái gì đó trên thân thê họ để 
cho những hiệu quả của nghiệp này tiêu tán đi. Họ làm như chó, sống như 
chó, ăn như chó để loại trừ phiền não. Một số người khác sống như bò, ăn 
như bò, ngủ như bò đê loại bỏ phiền não. Tin tưởng vào những lỗi thực hành 
sai lầm đó là giới cắm thủ. Hiện nay vẫn còn nhiều người tin và thực hành 
những đường lối sai lầm mà họ tin là sẽ dẫn đến giải thoát giác ngộ. Loại tin 
tưởng sai lầm này có thê khởi sinh nơi bạn mỗi khi bạn tiếp xúc với các đối 
tượng qua sáu căn. 


7. Ham muôn hiện hữu (còn gọi là hữu) - Có hai loại tham ái: tham ái vào 
các dục lạc ngũ trân và tham ái vào sự hiện hữu. Tham ái vào hiện hữu là 


tham muốn có được sự hiện hữu một cách tốt đẹp hay khả quan hơn. Có 
nghĩa là tín rằng sẽ tái sinh trong tương lai và muốn kiếp tái sinh tốt đẹp hơn 
kiếp sống này. 


§. Ganh ty - Ganh ty về sự giàu có hay của cải của người khác. Chức năng 
của thằng thúc này là không bằng lòng với những gì mà người khác có. 
Cũng còn có nghĩa là không muốn cho người khác làm chủ một vài vật gì 
đó, không thích có ý nghĩ rằng người khác có một vật gì đó. Sự biểu hiện 
của gAnH ty là: "Cảm thấy khó chịu về sự giàu có hay của cải của người 
khác". Đối tượng của ganh ty hay nguyên nhân gần của ganh ty là của cải 
của kẻ khác. Khi thấy vật gì tốt, cái gì đáng yêu thuộc về người khác bạn 
cảm thấy ganh ty thì bạn sẽ có thằng thúc này. Bạn cũng cảm thấy ganh ty 
trước những của cải vô hình của người khác như hạnh phúc, hay sức khoẻ 
của họ. Trong những trường hợp như vậy bạn cần phải vun bồi tâm hỷ, 
nghĩa là phải phát triển tâm hoan hỷ với sự thành công và hạnh phúc của 
người khác. 


9. Bủn xin (macchariya) - Đây là một chữ rất khó dịch. Bủn xin có đặc tính 
là dấu kín của cải hay sự giàu có của mình. Khi bạn có tâm bủn xin thì bạn 
không muốn san sẻ của cải cho người khác, bạn không muốn ai dùng đồ đạc 
của bạn. Chẳng hạn tôi có máy thu băng này, nếu tôi không muốn người 
khác dùng nó như vậy là tôi đã bủn xin. Có nghĩa là tôi không thích thú hay 
hài lòng nhìn thấy đồ vật của tôi bị người khác dùng. Biểu hiện của bủn xỉn 
là sự "co lại" hay "bần tiện". Nguyên nhân gần của bủn xin là của cải của 
mình. Ganh ty và bủn xỉn có đối tượng khác nhau. Bạn có ganh ty về của cải 
người khác và bạn có bủn xin về của cải của chính mình. Bủn xỉn có những 
điểm giống như hà tiện, nhưng thực ra bủn xỉn và hà tiện không giống nhau. 
Hà tiện đến từ tham trong khi đó ganh ty và bủn xin đi với sân. Khi có ai 
dùng đồ vật øì của bạn, bạn giận dữ, sự giận dữ này có nguyên nhân là bủn 
xin. Nhưng khi có ai xin thứ gì bạn không cho, thì chưa chắc đó là bủn xin. 
Ngay cả vị Alahán cũng gặp trường hợp này. Vào thời Đức Phật có một vị tỳ 
khưu đến hỏi xin y nội nơi một tỳ khưu ni. Ông ta hỏi xin như vậy vì muốn 
thấy tỳ khưu ni thay y, nhưng tỳ khưu ni từ chối và nói rằng: "Tôi không thê 
dâng sư y này bởi vì đây là chiếc y nội độc nhất của tôi". Thầy tỳ khưu năn 
nỉ mãi nên cuối cùng tỳ khưu ni này phải dâng y nội cho thầy. Tỳ khưu ni 
này là một vị nỗi tiếng trong số những tỳ khưu ni có thần thông nên cô dùng 
thần thông trao y cho vị tỳ khưu mà không để lộ một phần nào của cơ thê 
mình. Thoạt đầu, cô không cho y nội không có nghĩa là cô bủn xỉn. Cô đã là 
một vị Alahán nên cô không còn tâm bủn xin hay bất kỳ phiền não nào. Như 
vậy khi có ai xin gì mà không cho đó không phải là bủn xỉn. Trường hợp tỳ 


khưu ni trên không cho y nội cũng không phải là hà tiện hay keo kiệt bởi vì 
đó là tâm y nội độc nhât mà cô có. 


10. Vô minh - Vô minh thường xuât hiện cùng với các thăng thúc khác. Khi 
có tham ái thì sẽ luôn luôn có vô minh. Vô minh luôn luôn đi kèm với các 
bât thiện tâm sở. 


Trên đây là mười thằng thúc. Mười thăng thúc này có thể bị loại trừ bởi bốn 
sự giác ngộ. Đó là giác ngộ các quả thánh từ thứ nhất đến thứ tư. Khi đạt quả 
Tu Đà Huờn, thiền sinh loại bỏ được tà kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, ganh 
ty và bún xin. Đạt quả Tư Đà Hàm thì loại bỏ được thô tướng của tham ái và 
thô tướng của sân hận. Khi đạt đến quả A Na Hàm thì loại bỏ được phần vi 
tế của tham ái và vi tế của sân hận. Khi đạt quả Alahán thì sẽ loại bỏ được 
kiêu mạn, tham muốn hiện hữu và vô minh. 


Như vậy. Tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy và cũng biết được những thẳng 
thúc khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biệt lý do những thăng 
thúc chưa khởi sinh được khởi sinh. 


Thiền sinh đạt được điều này nhờ vun bồi sự suy niệm sáng suốt. 
Tỳ khưu cũng biết lý do những thăng thúc đã sinh khởi được loại trừ. 
Thiền sinh đạt được điều này nhờ vun bồi sự suy niệm sáng suốt. 


Và tỳ khưu cũng biết lý do những thằng thúc đã bị loại trừ sẽ không khởi 
sinh nữa trong tương lai. 


Đây là thiền sinh đã đắc đạo quả. Thiền sinh loại trừ các thằng thúc nhờ đắc 
được đạo tâm. Các thằng thúc này, một khi đã bị loại trừ vào lúc đạo tâm 
xuất hiện, thì sẽ không bao giờ khởi sinh trong tương lai nữa. Thiền sinh biết 
được điều này khi thiền sinh đạt được quả thánh. 


Khi quán sát, bạn quán sát sự vật trong giây phút hiện tại và bạn sẽ thấy các 
căn trần cũng như những thằng thúc khởi sinh tùy thuộc vào các căn trần 
này. Bạn cũng sẽ thấy sự sinh khởi và sự diệt tận của các thằng thúc và của 
những căn trần. Khi thấy sự khởi sinh và sự diệt tận của chúng thì bạn sẽ 
không còn tìm thấy cái gì trên thế gian này (tức ngũ uân thủ) để bám víu, 
nắm giữ nữa. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp trên sáu căn và sáu trần. 


Khi thấy chúng một cách rõ ràng là bạn đã quán sát trên sáu nội ngoại xứ. 
-—-o00--- 
D. Bảy Yếu Tố Giác Ngộ 


Khi hành thiền bạn phải đương đầu với những yếu tố không: tốt đẹp, những 
cản trở; đồng thời bạn cũng kinh nghiệm được những yếu tố xây dựng, hỗ 
trợ cho việc hành thiền. . Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu bảy yêu tố giác 
ngộ. Đó là những yếu tố thuận lợi cho việc hành thiên. 


Chữ Paa.li B3 TỆD]J HE (yếu tố giác ngộ) là tập hợp của hai chữ 
sambodhi và a"nga. Sambodhi có nghĩa là "giác ngộ" hay thấy được chân lý, 
nhưng trong kinh Tứ Niệm Xứ thì sambodhi cũng còn có nghĩa là hiểu biết 
trọn vẹn các pháp, hiểu biết trọn vẹn đề mục hay đối tượng hành thiền, tức là 
hiểu biết trọn vẹn danh và sắc. A "nga có nghĩa là "chỉ" hay ` 'phần". ở đây 
chúng ta dịch ' yếu tố". Như vậy yêu tố giác ngộ là những chi, những phần, 
hay những yếu tổ của sự hiểu biết trọn vẹn danh và sắc. Bắt đầu từ tuệ sinh 
diệt trở lên cho đến khi giác ngộ chân lý, ở mỗi tuệ giác thiền sinh đều có sự 
hiểu biết này. 


1. Chánh niệm 
Yếu tố giác ngộ đầu tiên là chánh niệm (sati). Đức Phật giải thích như sau: 


Ở đây, này các tỳ khưu, khi nội tâm có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết: "nội 
tâm tôi có niệm giác chi", hay khi nội tâm không có niệm giác chị, thây tỳ 
khưu biÊt: "nội tâm tôi không có niệm giác chi". 


Chánh niệm là một tâm sở nhờ đó bạn có thể nhớ được sự vật. Đặc tính của 
chánh niệm là không lay động, không hời hợt, trôi nổi trên mặt mà đi sâu 
vào trong đối tượng hay hoàn toàn ý thức về đối tượng. Công năng của 
chánh niệm là nhớ. Khi bạn thực hành Thiền Minh Sát bạn phải luôn luôn 
nhớ ghi nhận đề mục hay những sự vật xảy ra trong giây phút hiện tại . Biểu 
hiện của chánh niệm đối với thiền sinh là sự canh phòng không để cho rơi 
vào chỗ thất niệm. Nguyên nhân gần của chánh niệm là Tứ Niệm Xứ, bởi thế 
muốn phát triển chánh niệm hãy thực hành Tứ Niệm Xứ. 


Khi nội tâm có niệm giác chị, thây tỳ khưu biệt: "nội tâm tôi có niệm giác 
chi". Điêu này có nghĩa là khi bạn đang có chánh niệm và ghi nhận hay niệm 
thâm: "chánh niệm, chánh niệm, chánh niệm”. Nguyên nhân khởi sinh chánh 


niệm là sự suy tư sáng suốt. Như đã được nói trên đây, nguyên nhân khiến 
cho các chướng ngại và bất thiện tâm khởi lên là sự suy tư không sáng suốt. 
Chăng hạn như cho cái vô thường là thường còn, đau khổ là hạnh phúc, vô 
ngã là ngã v.v... Suy tư sáng suốt có nghĩa ngược lại. Suy tư sáng suốt là suy 
tư rằng: "Ta sẽ chánh niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỉ lạc..." Những 
sát na đầu tiên của chánh niệm là nguyên nhân của những sát na chánh niệm 
kế tiếp. Bởi vậy, suy tư sáng suốt ở đây có nghĩa là suy tư rằng: "Ta sẽ 
chánh niệm, ta sẽ đạt được trí tuệ, ta sẽ có hỉ lạc...". Khi yếu tố giác ngộ này, 
tức sự chánh niệm này, có mặt trong nội tâm thiền sinh (có nghĩa là thiền 
sinh đã đạt được chánh niệm hay chánh niệm vừa mới hiện diện trong tâm 
thiền sinh), thiền sinh biết: "Nội tâm tôi đang có chánh niệm". 


Khi chánh niệm không có mặt (nghĩa là khi thiền sinh chưa đạt được chánh 
niệm), thiền sinh biết: "Nội tâm tôi không có chánh niệm”. Muốn cho chánh 
niệm hoàn hảo ta phải luyện tâm. Khi đạt đạo quả Alahán thì thiền sinh đã 
vun bồi chánh niệm hoàn hảo. Rồi sau đó: 


Ty khưu cũng biết được lý do sự tu tập niệm giác chi được hoàn hảo. 


Thiền sinh đạt quả Alahán tự biết rằng khi chứng ngộ đạo quả Alahán thì 
chánh niệm được hoàn hảo. Đôi với những giác chi khác cũng được hiêu 
như vậy. 


Có bốn cách giúp chánh niệm khởi sinh và phát triển: 


1) Chánh niệm với giác tỉnh: Bạn phải cố gắng chánh niệm vào những gì mà 
bạn đang làm: tư thế, sự đi tới đi lui v.v... (Ôn lại chương Giác tỉnh). Chánh 
niệm có thê được vun bồi và phát triển nhờ thực hành theo những lời chỉ dẫn 
trong chương này. 


2)Tránh xa những người có tâm hỗn loạn: Tránh xa những người có tâm hỗn 
loạn giúp vun bôi và phát triển chánh niệm một cách tốt đẹp. 


3) Thân cận người chánh niệm: Thân cận người chánh niệm thì bạn cũng 
chánh niệm theo. Một câu cách ngôn Miến Điện nói: "Sống gần thợ săn sẽ 
trở thành thợ săn, sống gần người đánh cá sẽ trở thành người đánh cá" (gần 
mực thì đen, gần đèn thì sáng). Thân cận với những người có tâm hỗn loạn 
thì tâm bạn sẽ hỗn loạn và mất chánh niệm. Thân cận với những người 
chánh niệm thì bạn sẽ trở nên chánh niệm. 


4) Hướng tâm vào việc chánh niệm: Điều này có nghĩa là trong tất cả oai 
nghi bất kỳ bạn đang làm gì đều phải có găng chánh niệm. Tâm bạn phải 
luôn luôn hướng vào việc chánh niệm, có găng đạt được chánh niệm. Phải 
phát triển thói quen hướng đến chánh niệm và sẵn sàng giác tỉnh. 


2. Trạch pháp 


Trạch pháp (Dhamma vicaya) được định nghĩa là "truy tầm các pháp". Chữ 
dhamma có nhiều nghĩa, nhưng trong bản kinh này dhamma chỉ có nghĩa là 
danh và sắc hay thân và tâm làm đối tượng hay đề mục cho Thiền Minh Sát. 
Trạch pháp ở đây có nghĩa là thiền sinh phải cố ý truy tầm, tìm hiểu các 
pháp như danh và sắc hay thân và tâm, phải biết hay phân biệt được: "Đây là 
danh, đây là sắc, đây là sự khởi sinh, đây là sự hoại diệt. Đây là vô 
thường..." 


Khi niệm và trạch pháp, sự hiểu biết về pháp hiện diện nơi thiền sinh trong 
từng giây phút. Chắng hạn như khi bạn ghi nhận hơi thở thì bạn ý thức rõ 
ràng hơi thở là săc và tâm ghi nhận hơi thở là danh. Như vậy là bạn thấy hay 
phân biệt được đối tượng một cách rõ ràng: "Đây là danh, đây là sắc. Đây là 
sự khởi sinh của hơi thở, đây là sự diệt tận của hơi thở..." Tóm lại, mỗi khi 
bạn thấy rõ ràng những gì bạn ghi nhận thì bạn đã có trạch pháp giác chỉ. 


Thật vậy, trạch pháp đồng nghĩa với tuệ giác hay trí tuệ. Trong Bát Chánh 
Đạo thì trạch pháp được gọi là Chánh kiến (sammaa di.t.thi). Trong Thất 
Giác Chi được gọi là Trạch Pháp (dhamma vicaya). Cả hai chánh kiến và 
trạch pháp đều để chỉ một chuyện; đó là sự biện biệt đúng đắn về danh và 
sắc. 


Trạch pháp có đặc tính xuyên thấu sự vật để hiểu rõ cốt tủy của sự vật. 
Chăng hạn như thấy: "Đây là sắc vì nó không nhận thức được; đây là danh vì 
nó hướng đến đối tượng". Khi trạch pháp xuyên thấu, nó quán thấu đối 
tượng một cách chắc chắn và đúng đắn. Như vậy, sự quán thấu của Trạch 
pháp thật chính xác và ôn có. Trạch pháp có công năng thắp sáng lãnh vực 
đối tượng như ngọn đèn chiếu sáng các vật quanh nó. Vào ban đêm, nếu 
trong phòng không có đèn đuốc thì bạn sẽ không thấy được vật gì. Khi đèn 
thắp lên, đồ vật trong phòng được chiếu sáng thì bạn có thê thấy mọi vật một 
cách rõ ràng. Cũng vậy, khi bạn có trạch pháp, tức là có trí tuệ thì bạn sẽ 
thấy đề mục thiền là thân và tâm một cách rõ ràng. 


Sự biểu hiện của Trạch Pháp là "không lẫn lộn". Khi có Trạch Pháp thì thiền 
sinh không bị lẫn lộn. Bởi thế, sự quán thấu của Trạch Pháp có thê so sánh 


với ánh sáng của một ngọn đèn làm rõ mọi vật trong phòng. Khi có Trạch 
Pháp thiền sinh không còn lẫn lộn bởi vì thiền sinh đã thấy rõ đối tượng là gì 
và như thế nào. Thiền sinh thấy được sự đến và đi của đối tượng. Điều này 
có thể so sánh với một người hướng đạo trong rừng. Mặc dầu những người 
khác có thể bị lạc, nhưng người hướng đạo có thê đưa những người đi lạc ra 
khỏi rừng và dĩ nhiên là không bị lạc lối. Bởi thế, biểu hiện của Trạch Pháp 
là không lẫn lộn. 


Theo chú giải, có bảy cách giúp phát sinh Trạch Pháp: 


1) Tìm hiểu đặt câu hỏi về những lời dạy của Đức Phật, năm uẫn, mười hai 
xứ, tứ đại, thất giác chi, tứ niệm xứ: Bằng cách đặt câu hỏi, bạn sẽ có câu trả 
lời; nhờ đó càng ngày bạn càng hiểu rõ hơn đề mục hành thiền và có thê phát 
triển sự hiểu biết này về giáo pháp. 


2) Sạch sẽ bên trong và bên ngoài: Sạch sẽ bên trong là giữ cơ thể sạch sẽ. 
Muốn phát triển giác chi này bạn phải giữ cơ thê sạch sẽ. . Sạch sẽ bên trong 
rất cần thiết để phát triển trí tuệ. Khi cơ thể không sạch thì Trạch Pháp Giác 
Chi không thê phát triển được. Sạch sẽ bên ngoài là giữ nhà cửa, phòng ô ốc, 
áo quân của bạn sạch sẽ. Khi thấy một phòng thiền gọn gàng, sạch sẽ thì tâm 
thiền sinh sẽ định tỉnh, sáng suốt và có trí tuệ hơn. Khi căn phòng dơ bân thì 
tâm thiền sinh cũng bị dơ bẩn theo. Sự dơ bân không những chắng giúp ích 
øì mà còn cản trở sự phát triển định tâm và trí tuệ của người hành thiền. Như 
vậy, thiền sinh cần giữ sạch sẽ bên trong và bên ngoài để tạo cơ hội cho 
Trạch Pháp hay trí tuệ phát triển. 


3) Quân bình các căn (indriya): Thiền sinh có thê phát triển trí tuệ bằng cách 
quân bình ngũ căn. Ngũ căn ở đây là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín phải được 
cân bằng với huệ, tấn phải được cân bằng với định. Điều quan trọng đặc biệt 
là giữ tỉnh tấn và định quân bình vì đây là hai năng lực căn bản. Khi tinh tấn 
trội hơn định thì bất an phát sinh. Nhưng khi tinh tấn yếu kém hơn định thì 
buồn ngủ xen vào. Bởi vậy thiền sinh phải biết cách điều hòa, đừng để cho 
năng lực nào quá trội hay quá kém. Tín và huệ cũng phải được quân bình và 
hài hòa. Tín quá trội sẽ sinh ra cả tin, trí tuệ quá trội sẽ sinh ra suy nghĩ. 
Chánh niệm giữ vai trò điều hòa hai cặp năng lực này. Chánh niệm luôn luôn 
cần thiết. Chánh niệm phải có mặt trong mọi lúc. Đức Phật dạy rằng: "Chánh 
niệm được yêu chuộng khắp mọi nơi.” Càng nhiều chánh niệm càng tốt, 
chánh niệm không bao giờ bị dư thừa. Chánh niệm chẳng khác nào đồ gia vị 
cho thức ăn. ở Đông phương chẳng hạn, thức ăn cần có muối. Thức ăn 
không có muối thì không ngon nên chánh niệm chắng khác nào muối trong 


thức ăn. Chánh niệm cũng có thê được so sánh với một vị thủ tướng điêu 
hành mọi công việc mà nhà vua giao phó. Trong năm năng lực (tín, tân, 
niệm, định, huệ) thì chánh niệm là năng lực cân thiệt nhật. 


4) Tránh xa người không thông hiểu giáo pháp: Bạn không thê phát triển 
Trạch Pháp nếu không tránh xa những người không thông hiểu giáo pháp. 
Không thông hiểu giáo pháp là không thông hiểu những lời dạy của Đức 
Phật, không thông hiểu năm uân, mười hai xứ, tứ đại, tứ diệu đế... 


5) Thân cận bậc thiện trí thức: Thân cận với những người thông hiểu năm 
uân, mười hai xứ, tứ đại, tứ diệu đê... đê giúp bạn phát triên trạch pháp. 


6) Suy niệm sâu xa: Trước tiên bạn phải tìm hiểu và đặt câu hỏi về năm uẫn, 
mười hai xứ, tứ đại, tứ diệu đế... sau đó suy niệm một cách thâm sâu về 
những điều học hỏi này. Bạn phải ôn đi ôn lại trong tâm những điều đã 
nghiên cứu và học hỏi. Do suy niệm thâm sâu về năm uân, mười hai xứ, tứ 
đại, tứ diệu đề... Trạch Pháp của bạn sẽ được phát triển. 


7) Hướng tâm vào việc phát triển Trạch Pháp: Bạn phải luôn luôn hướng tâm 
vào việc đạt được trí tuệ, dầu bạn đang ở đâu: đang đi, đứng, ngồi, năm hay 
làm bất cứ công việc gì. Hãy hướng tâm vàoTrạch Pháp Giác Chi, hướng 
vào trí tuệ để cho trí tuệ đến với bạn. 


3. Tỉnh tắn 


Tinh tấn (viriya) là nỗ lực tinh thần có mặt mỗi khi bạn chánh niệm. Tinh tấn 
không được quá nhiều hay quá ít. Khi thiền sinh chú tâm vào đề mục thì tinh 
tấn tinh thần đã bao gồm trong đó. Khi không có tỉnh tấn tinh thần thì không 
thể giữ tâm trên đề mục. Tĩnh tấn phải có mặt thường xuyên trong mọi họat 
động tỉnh thần và trong mọi lúc ghi nhận đề mục. Nhưng không nên tinh tấn 
thái quá cũng không nên quá giãi đãi. Tinh tấn quá nhiều sẽ sinh ra bất an và 
tinh tắn quá ít sẽ sinh ra buồn ngủ. 


Đặc tính của Tinh tấn là hướng về một điều gì. Công năng của tinh tấn là 
củng cô các tâm sở phát sinh cùng với tinh tấn. Tinh tấn hỗ trợ và giúp đỡ 
trạch pháp. Sự biểu hiện của tinh tấn là không chìm xuống, không SUY SỤP. 
Trong chú giải có ghi rằng một khi đã được khởi sự một cách đúng đắn thì 
tinh tấn sẽ là nguồn cội của mọi thành đạt. Không có sự thành đạt nào có thê 
đạt được mà không có tinh tấn [14 ] 


Chú giải nói đến mười một cách làm phát sinh tinh tấn: 


1) Suy niệm đến bốn ác đạo (aapaaya): Hãy tự nhắc nhở: "Nếu không tỉnh 
tấn hành thiền và tích lũy thiện nghiệp thì chắc chắn tôi sẽ tái sinh vào bốn 
ác đạo và sẽ đau khô vô cùng". Suy niệm vỀ sự đáng sợ của bốn cảnh khô 
giúp bạn không giãi đãi trong việc thực hành và khiến bạn càng nỗ lực tỉnh 
tân. 


2) Suy tư đến lợi ích của sự tinh tấn: Bạn có thể suy tư như sau: "Nhờ nỗ lực 
tinh tân, nhiêu thiên sinh đã đạt quả Alahán. Alahán không thê đạt được bởi 
những người lờ đờ biêng nhác chảy thây, bởi thê ta phải nô lực." 


3) Suy niệm về Đạo: Bạn có thê suy tư như sau: Con đường thiền tập để giải 
thoát hay minh sát thiền đã được Đức Phật, Phật Độc Giác và hàng Thinh 
văn đệ tử Phật tinh tấn đi qua. Đây không phải là lối đi của những kẻ lờ đờ 
biếng nhác, bởi vậy không nên làm biếng mà hãy nỗ lực tinh tấn khi đi trên 
con đường này. 


4) Nhớ ơn những người hỗ trợ: Điều này muốn nói đến các thầy tỳ khưu 
cũng như thiền sinh các khóa thiền nhận được sự hỗ trợ của thiện tín. Họ nên 
luôn luôn ý thức về sự hồ trợ này. Thiện tín cung cấp thực phẩm cũng như 
các vật dụng cần thiết cho chư tăng và thiền sinh với kỳ vọng răng những 
thứ họ dâng cúng sẽ giúp đỡ cho những người hành thiền tinh tấn trong việc 
thực hành của họ. Trong một khóa thiền, thiền sinh được những người tình 
nguyện lo lắng, săn sóc mọi chuyện từ thức ăn cho đến sức khỏe. Các thiền 
sinh phải luôn luôn nhớ đến những sự hỗ trợ này. Chỉ có sự thực hành tính 
tấn của thiền sinh mới thể hiện được lòng tri ân của mình đối với những 
người hỗ trợ. Đức Phật cho phép thầy tỳ khưu nhận thực phẩm cúng dường 
trong lúc đi bát, và nhận tứ vật dụng là nhằm mục đích giúp các thầy có đủ 
phương tiện trao đồi giới hạnh, tinh tấn tiễn bước trên đường giải thoát chứ 
không phải để các thầy tỳ khưu sống một đời sống chay lười, biếng nhác, 
hưởng thụ. Thế nên, đề đền đáp công ơn của những người hỗ trợ mình, thiền 
sinh hãy nỗ lực tinh tấn hành thiền. 


5) Suy niệm đến di sản cao thượng: "Di sản" ở đây có nghĩa là di sản của 
Đức Phật. Thiền sinh phải suy niệm như sau: "Thật vậy, di sản của Đức Phật 
thật cao quí và vĩ đại làm sao". Người làm biếng chảy thây không thể nhận 
lãnh được di sản quí báu này. Một người biếng nhác thì chăng khác nào một 
đứa trẻ không nghe lời cha mẹ. Con không nghe lời cha mẹ thì cha mẹ sẽ 
truất quyền thừa hưởng gia sản. Cũng vậy, người biếng nhác không thê nhận 
lãnh gia sản quí báu của giáo pháp. Chỉ có người nỗ lực tinh tấn hành thiền 
mới được nhận lãnh gia tài quí báu này. 


6) Suy niệm đến ân đức và năng lực của Đức Phật: Có nghĩa là thiền sinh 
nhớ đến những biến có vĩ đại trong đời sống của Đức Phật và tự khuyên nhủ: 
"Sau khi đã biết được đời sống cao thượng và sự thành đạt vĩ đại cũng như 
lòng từ bi và trí tuệ cao cả của Đức Phật ta không nên lười biếng chảy thây 
như vậy. 


7) Suy niệm đến sự vĩ đại của giòng dõi chúng ta: "Giòng dõi" ở đây có 
nghĩa là được sinh ra là một tỳ khưu (chữ tỳ khưu ở đây phải được hiểu theo 
nghĩa là những người nỗ lực hành thiền để thoát ly tham ái). Được sinh ra ở 
đây có nghĩa là có một cuộc sinh mới để trở thành một người con tinh thần 
của Đức Phật. Cho nên ta phải cố gắng tinh tấn để xứng đáng là một người 
con của Đức Phật. 

8) Suy niệm đến các bạn đạo, các bậc thầy, các bậc thiện trí: Thiền sinh phải 
tự nhắc nhủ mình như sau: "Các Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiên Liên và những 
vị đại đệ tử khác đã chứng đạt giáo pháp siêu thế. Ta đã đi theo con đường 
của những vị này chưa? ” 


9) Tránh xa người biếng nhác: Nhờ tránh xa người biếng nhác, bạn sẽ có 
nhiều tinh tân hơn trong việc thực hành giáo pháp. 


10) Làm bạn với người siêng năng tinh tấn: Thân cận với người siêng năng 
tinh tận thiền sinh cũng trở nên siêng năng tính tấn theo. Người siêng năng 


tinh tấn luôn luôn nỗ lực để tạo ra các nghiệp thiện và luôn luôn tinh tấn 
hành thiền. 


11) Kiên trì hướng tâm vào việc phát triển đức tinh tấn: Hướng tâm vào việc 
phát triên tinh tân, trong bât kỳ oai nghi nào, khiên tính tân phát sinh. 


(Xem Phần kế tiếp) 
---000--- 
[04-C] - Quán Sát Pháp Trong Pháp 
(tiếp theo) 
4. Hi 


Hi (piiti) có nghĩa là vui thích, hân hoan. Có rất nhiều chữ để diễn tả ý nghĩa 
của hỉ. Hỉ có nghĩa chính là sự hài lòng khi nhận được một vật gì ưa thích. 


Trong việc hành thiền thì hỉ là đối tượng mà mình ưa thích. Tuy nhiên chúng 
ta phải phân biệt chữ piiti với chữ sukha. Nhiều người dịch hai chữ này như 
nhau và gọi là hỉ lạc, hạnh phúc, vui vẻ. Thực ra sukha hay "lạc” liên quan 
đến những kinh nghiệm về vật mà mình có được. Như vậy "hỉ" là có được 
vật vừa lòng và "lạc" là hưởng thụ sự vừa lòng do sự chấp giữ vật đó. "PItI” 
là bằng lòng với một vật ưa thích mà bạn nhận được. Như vậy, pIiti thuộc về 
hành uân trong khi đó sukha thuộc về thọ uẫn. Như vậy khi bạn ý thức rằng 
bạn sẽ kinh nghiệm được một điều hay vật gì thích thú thì bạn có hỉ, pitI. Và 
khi bạn thực sự có được vật đó, kinh nghiệm được vật đó thì bạn có lạc, 
sukha. 


Đặc tính của hi là hân hoan vui thích và thỏa mãn. Công năng của hỉ là làm 
cho thân tươi mát và đây năng lực. Sự biêu hiện của hỉ nơi thiên sinh là sự 
nhẹ nhàng vuI vẻ. 


Có năm loại hỉ: 


1) Khinh hỉ: Làm cho nỗi da gà, tóc hay lông dựng lên. Khi bạn hành thiền 
mà bạn cảm thấy hân hoan, rồi rờn rợn thích thú trong cơ thể tiếp theo đó da 
gà nồi lên, lông hay tóc, nhất là tóc gáy, dựng lên như vậy tức là bạn đã kinh 
nghiệm được loại hỉ này. 


2) Sát na hỉ: Hỉ đến như một tia chớp. Một đôi khi bạn kinh nghiệm loại hỉ 
này nơi cơ thê như một tia chớp. Bạn cảm thấy rất nhẹ nhàng, khoẻ khoắn và 
mát mẻ. Đối với người Đông phương mát mẻ là một điều tốt đẹp vì ở đó thời 
tiết rất nóng. 


3) Hải triều hỉ: Hỉ tràn ngập cả thân thể bạn nhiều lần như sóng biển liên tiếp 
đội vào bờ. 


4) Thượng thăng hỉ: Loại hỉ này làm thân thể nhẹ nhỏm và có thể bay lên hư 
không. Có những câu chuyện nói về những người bay lên không trung nhờ 
có thượng thăng hỉ. Ngày nay khi các thiền sinh kinh nghiệm được loại 
thượng thăng hỉ này trong lúc hành thiền, cơ thể họ được nâng lên một chút 
ít hay di chuyển đến một nơi khác mà vẫn giữ nguyên tư thế thiền của mình. 
Đôi khi thiền sinh có thể cảm thấy dường như được nâng lên khỏi mặt đất. 
Đó là biểu hiện của thượng thăng hi. 


5) Sung mãn hỉ: Loại hỉ này thắm nhuần toàn thân giống như dầu thắm đầy 
một miếng bông gòn. Thiền sinh có loại hỉ này cảm thấy toàn thân đắm chìm 
trong hi lạc thích thú. 


Thiền sinh có thê đạt được từng loại hỉ một hay hết cả năm loại hỉ này trong 
lúc hành thiên. Hòa thượng Mahasi đã diễn tả hỉ, p1, như sau: 


Hĩ lạc sẽ phát sinh trong năm tầng mức, khởi đầu là khinh hỉ. Khi tâm thanh 
tịnh thì hỉ bắt đầu xuất hiện và thiền sinh cảm thấy người nổi da gà, tay chân 
rung động... và bấy giờ thiền sinh cảm thấy một hạnh phúc cao tột và phân 
chắn. Thân thê tràn đầy cảm khoái và êm ái. Dưới ảnh hưởng của loại hỉ này 
thiền sinh cảm thấy dường như toàn cơ thê được nâng lên và ngồi hỏng mặt 
đất, hay cảm thấy dường như thân thể được ngồi trên một tấm đệm không 
khí, hoặc cảm thấy dường như cơ thê mình trôi nổi lên xuống. 


Có mười cách giúp tâm hỉ phát sanh: 


1) Nhớ đến đức hạnh của Đức Phật: Hi có thể được khai triển nhờ Suy tư đến 
những phẩm tính của Đức Phật. Thiền sinh niệm tưởng như sau: "Đức Phật 
là người có tâm hoàn toàn trong sạch. Đức Phật là người biết tất cả mọi sự 
cần phải biết". 


2) Suy niệm đến ân đức Pháp Bảo: Sự suy tưởng này có thể thực hiện bằng 
cách suy tưởng như sau: "Pháp bảo đã được Đức Phật khéo tuyên bô. Pháp 
bảo được thây ngay bây giờ và tại đây" 


3) Suy niệm đến ân đức của Tăng: Thiền sinh phải niệm tưởng đến ân đức 
Tăng như sau: "Tăng chúng, những học trò của Đức Phật, đã đi trên chánh 
đạo. Tăng chúng, học trò của Đức Phật, đã đi trên con đường đúng đăn. 


4) Quán sát đến sự thanh tịnh giới luật (siila) của chính mình: Khi đức hạnh 
và giới luật của bạn được duy trì một cách tôt đẹp thì bạn có thê suy tưởng 
đên sự trong sạch của giới hạnh mình. Sự suy tưởng này giúp cho hỉ phát 
sinh. 


5) Nhớ đến việc bố thí giúp đỡ (caaga) mà mình đã làm: Bạn có thể suy 
niệm đên việc bô thí giúp đỡ mà bạn đã làm trước đây. Sự suy niệm này 
khiên hỉ (pIti) phát sinh. 


6) Nghĩ đến đức hạnh của chư thiên và phạm thiên: Thiền sinh cũng có thể 
so sánh mình với những chúng sanh trên các cõi trời và tự nhủ: "Những 
người giữ giới luật trong sạch, có đức tính tốt sau khi chết họ được sinh về 
cõi trời. Những đặc tính này cũng đang có trong ta." Suy tư như vậy khiến hỉ 
phát sinh. 


7) Niệm tưởng đến sự an lạc tĩnh lặng: An lạc tĩnh lặng ở đây có nghĩa là sự 
chế ngự phiền não nội tâm. Hỉ cũng phát sinh nhờ suy niệm như sau: "Phiền 
não nội tâm một khi đã được đoạn trừ nhờ sự giác ngộ sẽ không xuất hiện 
sáu hay bảy mươi năm.” Sách Thanh Tịnh Đạo giải thích, an lạc tĩnh lặng ở 
đây có nghĩa là Niết Bàn hay sự tĩnh lặng khỏi mọi đau khổ. Theo đó piiti 
hay hỉ có thể đạt được nhờ Suy tư đến những đặc tính đặc biệt của Niết Bàn, 
Niết Bàn là giáo pháp cao thượng nhất, loại bỏ mọi sĩ mê, loại bỏ khao khát 
ái dục, loại bỏ mọi sự lệ thuộc, chấm dứt vòng luân hồi, hủy diệt tham ái. 
Niết bàn là dừng nghĩ, là chấm dứt. 


8) Tránh xa người thô lỗ: Bạn có thê phát triển hỉ (piiti) bằng cách tránh xa 
người có hành động, cử chỉ thô lô. 


9) Thân cận người thanh nhã: Bạn có thể phát triển hỉ bằng cách thân cận 
với người có cử chỉ và hành động thanh nhã. Những người này có đức tin 
nhiệt thành vào Đức Phật và có tâm êm dịu nhẹ nhàng. 


10) Suy niệm đến những bài kinh giúp phát sanh đức tin: Những bài kinh có 
đặc tính làm phát sanh đức tin vào Phật pháp là những bài kinh nên đọc để 
làm gia tăng đức tin của mình. Nhờ suy niệm hay đọc những bài kinh này 
mà hỉ phát triỀn. 


5. Thư thái 


Thư thái (passadhi) có nghĩa là tịnh hay an tịnh, tĩnh lặng. Thư thái giác chi 
phát sanh khi những cảm giác mệt mỏi hay những cảm giác không hài lòng 
thích thú bị chế ngự mà không cần có sự cỗ gắng nào. Khi thiền sinh đạt đến 
một mức độ định tâm nào đó thì thư thái giác chi xuất hiện. Lúc bấy giờ bạn 
sẽ không cảm thấy mệt mỏi, không có cảm giác bất an trong tâm. Bạn có 
được thư thái này mà không cần có sự cô gắng nào. Đặc tánh của thư thái là 
tâm và tâm sở yên lặng không bị quấy động. Công năng của thư thái là loại 
bỏ sự hỗn loạn, giao động. Biểu hiện của thư thái giác chi đối với thiền sinh 
là tâm và tâm sở mát mẻ, không giao động. 


Có bảy nguyên nhân giúp cho thư thái giác chỉ phát triển: 


1) Thực phẩm thích hợp và bố dưỡng: Thực phẩm không cần ngon quá cũng 
không nên tôi tệ quá mà phải đầy đủ chất bố và thích hợp cho cơ thể bạn. 

Trong mục thực phẩm thích hợp này chúng ta có thê kế đến chỗ ở thích hợp: 

như không có nhiều ruồi muỗi kiến, côn trùng. 


2) Khí hậu tốt đẹp: Khí hậu tốt đẹp giúp cho bạn hành thiền trong sự thư 
thái. 


3) Tư thế thoải mái: Một tư thế thoải mái giúp bạn thực hành một cách dễ 
dàng hơn. 


Những điều cần thiết nói trên không có nghĩa là thiền sinh phải quan trọng 
hóa thực phâm, tư thê. Thiên sinh giỏi có thê khắc phục được mọi hoàn cảnh 
khó khăn trong khi hành thiên. 


Chú giải nói rằng: "Thiền sinh đầy kiên nhẫn và nghị lực có thể chịu đựng 
mọi thời tiêt và mọi tư thê”. 


Phụ chú giải nói: "Nhờ ba loại hỗ trợ vừa kế mà căn bản của một cơ thê 
thoải mái có thê đem lại sự thánh thơi tính thân và đó cũng là nguyên nhân 
của sự thư thái cả thân và tâm." 


4) Suy tư đến nghiệp là gia tài của tất cả chúng sanh: Có nghĩa là suy tư theo 
trung đạo. Cho rằng đau khô và hạnh phúc mà chúng sanh đang nhận chịu là 
vô nguyên nhân, đó là một thái cực. Cho rằng đau khổ và hạnh phúc mà 
chúng sanh đang nhận chịu là do Thượng để tạo ra, đó là một thái cực khác. 
Bạn phải tránh hai thái cực này. Bạn phải hiểu rõ răng đau khổ và hạnh phúc 
là kết quả của nghiệp lực của chính mình. Tất cả chúng sanh đang đau khổ 
hay hạnh phúc đều do nghiệp mà họ tích lũy trước đây. Nhờ suy tư đúng đắn 
như thế mà thiền sinh phát triển được thư thái giác chỉ. 


5) Tránh xa người bất an nóng nảy: Tránh xa người bất an nóng nảy, người 
hay gây phiền lụy cho kẻ khác, giúp bạn phát triển thư thái giác chi. Thân 
cận với những người bắt an thì bạn sẽ bất an theo. Và điều này đi ngược lại 
sự an tịnh. 


6) Thân cận người thư thái: Người thư thái là người biết kiểm soát và chế 
ngự các tác động của tay chân, người biệt thu thúc hành động của mình. 


7) Hướng tâm vào việc phát triển thư thái giác chi: Nếu mọi cử chỉ và hành 
động của bạn đêu hướng đên sự tỉnh lặng thì thư thái giác chi sẽ phát sinh. 


6. Định 


Định (samaadhn) là khả năng của tâm trụ trên một đề mục chính. Đặc tính 
của Định giác chi là không lang bạc ra ngoài. Định có công năng làm tập 


trung tâm sở, giúp các tâm sở gom tụ lại với nhau. Biểu hiện của Định giác 
chỉ là an lạc, tĩnh lặng. Nguyên nhân gần của Định thường là hỉ lạc hay thoải 
mái. Khi thiền sinh có tâm hi, nghĩa là có sự hoan hỉ hay thoải mái thì định 
sẽ phát triển. 


Có mười một nguyên nhân làm phát sinh Định giác chi: 
1) Sạch sẽ nội và ngoại xứ. (đã được giải thích phần trên) 


2) Quân bình các căn: (tín, tấn, niệm, định, huệ). (đã được giải thích phần 
trên) 


3) Thiện xảo về tướng: Có nghĩa là thiện xảo vê tướng trong các đê mục 
thiên kasina hay một loại tướng nào trong các đê mục thiên chỉ, khiên phát 
sinh các tâng định. 


4) Nâng đỡ tâm khi tâm suy yếu: Khi tâm lười biếng do thiếu tinh tấn thì cần 
phải được nâng đỡ hay khích lệ băng cách phát triên ba giác chi: Trạch pháp 
giác chị, hỉ giác chi và tính tân giác chi. 


5) An định tâm khi tâm quá phấn chấn: Khi tâm quá phấn chấn hay quá tích 
cực do tính tân quá trội thì cân phải phát triên ba giác chi: thư thái giác chị, 
định giác chi và xả giác chi. 


6) Khích lệ tâm bị héo mòn: Khi không thê tập trung tâm ý vỉ tâm yếu kém 
không sáng suốt thì thiền sinh bị xuống tỉnh thần, chán nản, thiếu năng lực. 
Lúc đó thiền sinh cần phải khích lệ tâm mình. Có thể khích lệ tâm băng cách 
niệm tưởng đến Ân Đức Phật. Sự hỉ lạc phát sinh do niệm tưởng ân đức này 
có thê giúp cho tâm phấn chấn trở lại. 


7) Suy tư với tâm xả bỏ: Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp, khi thiền sinh 
không cảm thấy dã dượi buồn ngủ, bất an và xuống tinh thần thì thiền sinh 
không nên khuấy rối tâm mình bằng cách nâng đỡ hay khích lệ. Thiền sinh 
nên tiếp tục hành thiền với tâm xả bỏ giống như người đánh ngựa thiện nghệ 
điều khiển ngựa chạy một cách êm thắm mà không cần thúc bách hay kềm 
chế ngựa. 


8) Tránh người không định tâm: Nghĩa là tránh người có tâm tán loạn, thiếu 
tập trung tâm ý. 


9) Gần người có tâm định: Người có tâm định là người đạt được cận định 
hay nhập định. 


10) Suy tưởng về sự thoát khỏi những chướng ngại của các tầng thiền: Suy 
tư đi suy tư lại vê các khía cạnh an tịnh tỉnh lặng của những tâng thiên, 
chăng hạn như: đây là sự phát triên, đây là sự nhập thiên, đây là xuât thiên 
\ 


11) Hướng tâm vào việc phát triển định tâm: Hãy hướng tâm mình vào việc 
phát triên tâm định. Nêu mọi cử chỉ hành động đêu hướng vào mục đích phát 
triên định tâm thì Định giác chi sẽ phát sinh. 


7. Xã 


Xả (upekhaa) giác chi còn gọi là trung tính. Đặc tính của xả là tạo sự quân 
bình giữa tâm và tâm sở. Nhờ có xả giác chi mà tâm và các tâm sở thực hiện 
trọn vẹn chức năng của mình, không quá trội hay không quá yếu kém. Như 
vậy xả giác chi có công năng ngăn chặn sự quá trội hay quá yếu kém vì nó 
giữ cho các tâm sở không bị uê oải hay quá phấn chấn hoặc bất an. Bởi vì xả 
đóng vai trò ngăn chặn sự thiếu và sự thừa nên nó không ưu đãi hay nghiêng 
về một tâm sở nào. Do đó công năng của xả là không nghiêng về hay ưu đãi. 
Sự biểu hiện của xả giác chỉ là trung tánh. 


Có mười loại xả được đề cập trong Chú giải. Điều quan trọng của chúng ta 
là hiểu nghĩa chữ xả trong kinh Tứ Niệm Xứ. [20] Xả trong thất giác chi 
không phải là xả với cảm giác vô ký (không khổ, không lạc). Khi bạn có 
cảm giác vô ký thì bạn có một loại xả và khi bạn có sự quân bình thì bạn có 
một loại xả khác. 


Có năm cách phát triên tâm xả: 


1) Có thái độ xả đối với tất cả chúng sinh: Khi bạn luyến ái hay ưu ái với 
riêng một sinh vật nào hay một người nào thì bạn sẽ không có tâm xả hay 
trung tánh. Muốn phát triển tâm xả bạn phải có thái độ không luyến ái đối 
với tất cả mọi chúng sinh. Muốn thế bạn phải suy tư đến nghiệp là gia tài của 
tất cả chúng sinh: "Ta được sinh ra đây là do nghiệp lực của chính mình, do 
nghiệp lực mà ta đã tích lũy trong quá khứ, và cũng do nghiệp này mà ta sẽ 
rời khỏi nơi đây. Ai là chúng sanh mà ta đã luyến ái đây". Bạn cũng có thê 
suy tư một cách cao hơn: "Trong thực tế chăng có chúng sanh nào hiện hữu, 
vậy chúng ta luyễn ái vào ai đây?" 


2) Phải có thái độ xả với vật vô tri vô giác: Khi bạn nhận ra rằng mình đang 
dính mắc vào một vật gì thì bạn có thê phát triển tâm xả bằng cách suy nghĩ 
đến sự vô chủ hay sự giả tạm của vật đó. Sự vô chủ có thể được suy tư như 
sau: "Vật này rồi đây sẽ cũ, tàn rụi và một ngày nào đó cũng sẽ bị vất đi." 
hay suy nghĩ như sau: "Vật này không thể tồn tại lâu dài, nó sẽ bị hủy hoại 
trong một thời gian ngắn." Đó là suy tư đến tính cách tạm bợ của sự vật. 


3) Tránh xa người quá luyến ái: Tránh xa hai hạng người: thứ nhất là người 
quá luyễn ái vào chúng sanh và người khác, và thứ hai là người quá luyến ái 
vào các vật vô tr1 vô giác. 


Người quá luyến ái vào chúng sanh có thê chia làm hai loại: người tại gia và 
người xuất gia. Người tại gia luyến ái con cái, cháu chắc. Người xuất gia 
luyến ái học trò và thầy. Họ quá luyến ái vào con cái hay học trò đến nỗi đáp 
ứng ngay những nhu cầu của những người này và không để cho người mình 
ưu ái làm bất cứ việc gì. Nếu có ai bảo người mà họ luyến ái làm việc gì, họ 
sẽ nói: "Ngay cả việc của nó mà nó cũng không làm; nếu nó phải làm việc 
này chắc nó sẽ mệt mỏi." 


Đôi với người quá luyên ái vào đô vật thì khi có ai hỏi mượn vật gì, họ sẽ trả 
lời: "Ngay cả tôi còn chưa dám dùng nó thì làm sao tôi có thê cho bạn mượn 
được". 


Muốn phát triển tâm xả thiền sinh phải tránh thân cận những người này. 


4) Thân cận với người có tâm xả đôi với chúng sinh và vật vô tri: Thân cận 
những người này tâm xả của bạn sẽ phát triên. 


5) Hướng tâm vào việc phát triên tâm xả: Mọi cử chỉ hành động đêu nhăm 
vào việc phát triên tâm xả. 


Khi bảy yếu tổ giác ngộ có mặt thiền sinh biết răng chúng có mặt; khi chúng 
vắng mặt thiền sinh biết rằng chúng vắng mặt. Bạn cũng biết nguyên nhân 
phát sinh các yếu tố này là ý thức sáng suốt, và những lý do mà bảy giác chỉ 
được phát triển một cách trọn vẹn. Điều này có nghĩa là do đắc Alahán toản 
thể bảy yếu tố giác ngộ được hoàn hảo. Bởi thế, khi thiền sinh đắc quả 
Alahán thiền sinh biết rằng nhờ đắc quả Alahán mà bảy yếu tố này được 
hoàn hảo. Thiền sinh quán sát những yếu tố này khi chúng khởi sinh bên 
trong, đó là khởi sinh bên trong tâm thiền sinh. Thiền sinh quán sát những 
yếu tô này khi chúng khởi sinh bên ngoài, đó là khi thiền sinh nghĩ đến 
những yếu tổ giác ngộ nơi người khác, và đôi khi thiền sinh có thể quán sát 


cả bên trong lẫn bên ngoài. Thiền sinh thấy rằng chỉ có những yếu tố này 
thôi, chẳng phải chúng sanh, chẳng phải con người chăng phải đàn ông đàn 
bà gì cả. Thiền sinh biết được bằng cách này sẽ sống độc lập không lệ thuộc 
vào bất cứ vật gì trên đời. 


Và lại nữa, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp về 
bảy yêu tô giác ngộ. 


Về phần quán sát pháp trong pháp, trong kinh ghi theo thứ tự: quán sát ngũ 
uân, quán sát năm chướng ngại, quán sát mười hai xứ và quán sát bảy yêu tô 
giác ngộ. Nhưng trong thực hành hê pháp gì đền thì thiên sinh quán sát pháp 
đó. 


——-O0O--- 
E. Tứ Thánh Đề 


"Thánh đế" hay "chân lý cao thượng" được dịch từ chữ Ariyasacca. Ariya có 
nghĩa là "thánh" hay "cao thượng” và sacca có nghĩa là "đế" hay "sự thật". 
Có bốn chân lý cao thượng hay tứ thánh đề. Có hai lỗi giải thích tứ thánh để 
hay bốn chân lý cao thượng này: 


Được gọi là "thánh đế" hay "chân lý cao thượng" vì chân lý này do các bậc 
thánh hay các bậc cao thượng thê nghiệm và thông suốt. Các bậc thánh hay 
các bậc cao thượng là những vị đã thấy những chân lý này và tâm họ đã 
thoát ly phiền não. 


Được gọi là "thánh" hay "cao thượng" bởi vì những chân lý này đã được các 
"thánh" hay "bậc cao thượng” khám phá ra. “Thánh” hay "bậc cao thượng” ở 
đây là Đức Phật, bậc cao thượng nhất trong các bậc cao thượng. Bốn chân lý 
cao thượng này Đức Phật không đặt hay sáng chế, nhưng chỉ khám phá hay 
phát kiến mà thôi. Những chân lý này luôn luôn hiện hữu nhưng bị màn vô 
minh che lấp. Khi thế gian không có Phật xuất hiện thì bốn chân lý này bị bỏ 
quên. 


Đã có nhiều vị Phật ra đời trong quá khứ, và chỉ khi có một vị Phật ra đời thì 
bốn chân lý này mới được khám phá và hiền lộ. Sau khi vị Phật và những đệ 
tử trực tiếp của Ngài nhập diệt, Giáo pháp của Ngài từ từ biến mắt và bốn 
chân lý này bị che lấp. Một thời gian dài sau đó, một vị Phật khác ra đời, 
khám phá và khai mở lại bốn chân lý này hay tứ thánh đề cho thế gian. 


Một lối giải thích khác cho rằng bốn chân lý này được gọi là "chân lý cao 
thượng" vì người nào thấu đáo được sẽ trở nên "cao thượng". Người nảo 
thấu suốt hay thấy rõ bốn chân lý này thì tâm thoát ra khỏi mọi phiền não. 
Sự thấu suốt hay chứng ngộ bốn chân lý này ám chỉ sự cao thượng trong một 
cá nhân. Bởi thế chân lý này được gọi là chân lý cao thượng hay chân lý tạo 
nên sự cao thượng. 


Một lỗi giải thích khác cho rằng chân lý này chính nó là cao thượng. Cao 
thượng ở đây có nghĩa là thật sự, không sai lâm hay ngụy tạo. 


Bồn chân lý cao thượng là: 


1. Chân lý cao thượng về sự khổ (Khổ Đế). 

2. Chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ (Tập Để. 

3. Chân lý cao thượng về sự chấm dứt khổ (Diệt Đô). 

4. Chân lý cao thượng về con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ (Đạo Đề). 


Đặc tính của chân lý đầu tiên, chân lý cao thượng về sự khổ, là "sự khổ". 
Khô làm cho bạn khốn cùng. Bởi vậy đặc tính của khổ là đau khổ. Chức 
năng của khô là đốt cháy bạn, làm cho bạn bị phiền não. Sự biểu hiện của 
khổ là một biến cố hay một chuyện đang xảy ra. 


Chân lý cao thượng thứ hai, chân lý về nguồn gốc của sự đau khổ, là "ái 
dục”. Đặc tính của chân lý này là "nguyên nhân". Công năng của nó là ngắn 
chặn sự gián đoạn, nghĩa là nó tiếp tục gây ra nguyên nhân bất tận mà không 
để xảy ra một sự gián đoạn nào. Biểu hiện của chân lý thứ hai này là sự ngăn 
trở hay chướng ngại. 


Chân lý thứ ba, chân lý về sự diệt khổ, tức Niết Bàn, có đặc tính "an lạc" và 
"trạng thái an lạc". Sự an lạc ở đây là thoát khỏi mọi phiền não: tham, sân, 
si. Công năng của chân lý thứ ba này là chẳng bao giờ bị mắt, chẳng bao giờ 
suy tàn hay chết. Biểu hiện của chân lý thứ ba là "không tướng", "không 
hình sắc", bởi vậy bạn không thể nào dùng một danh từ hay hình đáng nào 
để mô tả Niết Bàn. Niết Bàn không có đặc tính, không có biểu tượng. Một 
lần nọ vua Milinda hỏi đại đức Naagasena rằng có thê dùng hình dáng, tuổi 
tác hay kích thước để mô tả Niết Bàn không, thì được trả lời là không.[21] 


Đặc tính của chân lý cao thượng thứ tư hay con đường dẫn đến nơi chấm dứt 
sự khổ là cung cấp ' 'phương tiện hay con đường thoát ly". Chân lý thứ tư có 
công năng loại trừ phiền não. Thật vậy, chân lý này bao gồm tám yếu tố, 
hiện điện vào lúc có đạo tâm. Vào lúc đạo tâm xuất hiện thì phiền não bị loại 


trừ. Biểu hiện của chân lý này đối với thiền sinh là sự thoát khỏi vòng tái 
sanh. 


Chân lý đầu tiên được gọi là Khổ đế, "dukkha". Dukkha có nghĩa là xấu, 
không có giá trị (du) và "trống không" (kha). Vật gì xấu xa, không có giá trị 
và trông không, không trường tồn, không hạnh phúc và không có bản chất 
thì gọi là khô, dukkha. 


Chân lý thứ hai được gọi là Tập đế, "samudaya". Aya có nghĩa là "nguyên 
nhân" và udaya có nghĩa là "khởi sinh" và sam có nghĩa là "phối hợp với các 
điều kiện hay nguyên nhân khác". Ái dục khởi sinh cùng với si mê, chấp thủ, 
nghiệp và những yếu tô khác, được hỗ trợ bởi những nguyên nhân khác, gây 
ra đau khô (dukkha). Bởi vậy, chúng ta gọi chân lý thứ hai này là nguyên 
nhân của sự khổ hay "tập", samudaya. 


Chân lý thứ ba được gọi là Diệt đế, "dukkha nirodha". Tiếp đầu ngữ ni có 
nghĩa là "không" hay "vắng mặt", và nodha có nghĩa là "tù". Như vậy 
dukkha nirodha có nghĩa là không bị lao tù trong sự khổ, trong vòng luân 
hồi, trong Niết Bàn, vì đã thoát khỏi mọi sự tái sinh. Niết Bản được gọi là 
dukkha nirodha bởi vì nó là nguyên nhân hay điều kiện để chấm dứt đau 
khô. 


Chân lý thứ tư có tên thật dài: con đường dẫn đến nơi diệt khổ, Đạo đế, 
"dukkha nirodha gaaminii pattipadaa". Có nghĩa là "đạo" hay "con đường” 
hay "cách thực hành" (patipadaa) dẫn đến nơi (gaamini) "chấm dứt đau khổ" 
(dukkha nirodha). Các pháp khởi sinh nơi nào thì diệt ngay nơi đó. Không 
có một hiện tượng nào sinh ở nơi này và diệt ở một nơi khác. Nhưng tứ 
thánh đế này lấy Niết Bàn hay sự chấm dứt đau khổ, khi nó khởi sinh, làm 
đề mục hành thiền. Bởi thế, chân lý này là con đường dẫn đến sự chấm dứt 
khổ đau. 


Đức Phật dạy bốn chân lý cao thượng trong Kinh Tứ Niệm Xứ như sau: 


Tỳ khưu biết như thật "đây là khô", tỳ khưu biết như thật "đây là nguyên 


nhân của sự khổ"; tỳ khưu biết như thật "đây là sự chấm dứt khổ"; và tỳ 
khưu biêt như thật "đầy là con đường dân đên nơi dứt khô". 


Đoạn văn trên mô tả cho biết thiền sinh đã biết và nhận chân được chân lý 
cao thượng như thế nào. "Như thật" có nghĩa là đúng theo thực trạng của nó. 
Bạn biết như thật hay đúng theo chân lý, đúng theo sự thật. Bạn biết như thật 
hay đúng theo chân lý rằng đây là sinh, đây là già, đây là đau khổ, buồn rầu, 


đây là chết v.v... Bạn biết như thật ái dục là nguyên nhân của sự khô và Niết 
Bàn là châm dứt đau khô và Bát Chánh Đạo là con đường dân đên nơi thoát 
khô. 


1. Chân lý cao thượng về sự khổ. 
Đức Phật giảng giải thêm về chân lý thứ nhất như sau: 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sinh là 
khổ, già là khổ, chết là khổ; lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân. 
khổ tâm và quá suy sụp tỉnh thần là khổ; gần cái không ưa là khổ, xa cái ưa 
thích là khổ, không đạt được cái ưa thích là khô. Tóm lại, ngũ uấn thủ là 
khô. 


Kinh Dhammacakkappavattana, ghi lại những lời giảng giải của Đức Phật 
trong bài thuyết pháp đầu tiên, có giải thích rõ ràng đoạn kinh trên. 


"Sinh là khổ", bởi vì sinh là căn bản hay là nền tảng của những đau khổ kế 
tiếp sau đó mà bạn phải nhận chịu trong suốt cuộc đời. 


"Già là khổ". Già có nghĩa là lớn lên, trưởng thành và tàn rụi. Già cũng là 
căn bản hay nền tảng của sự khổ. Không ai muốn già, nhưng cơ thê không 
trẻ mãi được. Cơ thể tàn tạ từng giây, từng phút. Không có giây phút nào 
chúng ta không già thêm cả. Không ai thoát khỏi tiến trình già nua. Bạn có 
thể xóa bỏ một vài khía cạnh của sự già. Bạn có thể vào mỹ viện để xóa bỏ 
những vết nhăn trên mặt mình bằng cách căng da mặt, nhưng bạn không thê 
chấm dứt được tiến trình giả nua. Ngay khi bạn đang ở trên bàn giải phầu để 
làm cho mình trẻ ra thì bạn cũng đang già dần từng giây phút một. Có thể 
sau khi giải phâu xong, mặt bạn có vẻ trẻ hơn, nhưng bạn không thật sự trẻ 
hơn. Bạn không thể nào xoay ngược tiến trình già nua. Bạn không muốn già 
nhưng bạn đang già từng giây từng phút một đây. Đó là nguyên nhân của sự 
không hạnh phúc. Thế nên già cũng là căn bản hay nền tảng của sự khổ và 
già cũng được gọi là "khô". 


"Chết là khổ". Điều này thật đễ hiểu. Không ai muốn chết cả. 


"Lo âu phiền muộn, luyến tiếc than khóc, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp 
tinh thần là khổ". Bạn đã từng trải qua những điều này trong suốt cuộc sống 
của bạn. Đôi lúc bạn buôn rầu, đôi lúc bạn than khóc nức nở (than khóc là 
khóc ra tiếng, khóc lớn). Đôi khi cơ thể đau nhức, đôi lúc sự nóng giận hay 
thất vọng tràn ngập tâm bạn. Khổ tâm là một loại ưu phiền (domanassa) hay 


khổ thọ và thất vọng thuộc về sân hận (dosa). Nhưng nói chung chúng đều 
thuộc vê nhóm sân. 


"Gần cái không ưa thích là khổ". Phải thấy cái gì mà mình không muốn thấy 
là khổ. Phải nghe âm thanh gì mà mình không muốn nghe là khô. Phải sông 
với người mà mình không ưa thích là khổ. Phải xa người mà mình mến yêu 
hay xa vật mà mình ưa thích là khổ. Khi người mình mến yêu chết hoặc tạm 
thời xa vắng mình đều khô. 


"Không đạt được cái ưa thích là khổ". Không đạt được cái mà mình ưa thích 
có nghĩa là không nắm giữ được, không làm chủ được cái mà mình ưa thích. 
Hầu hết chúng ta đều ao ước, mong muốn vật gì mà mình không có. Chúng 
ta thường ao ước, mong muốn những điều mà mình không thể nảo và không 
bao giờ có được; chăng hạn như chúng ta mong muốn đừng bị chán nản, thất 
vọng, đừng khổ thân, khổ tâm nhưng những thống khổ này không bao giờ 
dứt được. Chúng ta mong muốn đừng già, nhưng đây là một điều không thê 
nào thực hiện được. Chúng ta mong muôn có được những vật mà chúng ta 
không thể nào có cũng đều là đau khổ. Nhưng nên nhớ rằng ngay cả khi có 
được vật mình ưa thích cũng là đau khổ nữa. 


"Tóm lại, ngũ uẫn thủ là khổ". Ngũ uân thủ là tất cả những gì trên thế gian, 
dầu là vật hữu tình, chúng sinh hay vật vô tình, những vật vô tri vô giác đều 
là đối tượng khiến chúng ta tham đắm, luyến ái hay dính mắc và tà kiến đều 
là ngũ uấn thủ. Bởi vậy, ngũ uẫn thủ là khổ. 


Sinh là dukkha, già là dukkha, điều này thật dễ hiểu, nhưng câu cuối cùng 
của đoạn kinh trên nói rằng ngũ uân thủ cũng là dukkha thì hơi khó hiểu; bởi 
vì chúng ta đã đi từ cái hiểu thông thường sang cái hiểu triết học của chữ 
dukkha. Theo nghĩa thông thường thì dukkha là "khổ thân" hay "khô tâm", 
nhưng theo nghĩa phân tích thâm sâu thì khổ thân, khổ tâm có nghĩa rộng 
hơn, và một khi bạn hiểu theo nghĩa phân tích thâm sâu của chữ dukkha thì 
bạn đã hiểu rõ ràng chân lý đầu tiên. 


Muốn hiểu rõ nghĩa chữ dukkha bạn phải biết có ba loại dukkha: 


1) Dukkha dukkha (khốkhổ) 
2) Viparinaama dukkha (hoại khô) 
3) Sankhaaradukkha (hành khô) 


Dukkha dukkha: Dukkha theo nghĩa thông thường là sự khô trong cuộc đời. 
Được dịch là "khổ khổ". Đó là khổ thân và khổ tâm. Chăng hạn, khi bị kim 


đâm vào tay, bạn cảm thấy đau. Đó là dukkha dukkha hay khổ khổ; cái đau 
có thể thấy và nhận biết rõ ràng. Khi bạn cảm thấy buôn, tiếc nuối hay 
xuống tinh thần hay cảm thấy không được vui thì đó cũng thuộc loại khổ 
thông thường hay khô khô. 


Viparinaama dukkha: "Khổ do sự thay đổi". Loại khổ này tùy thuộc vào 
những sự an lạc, vui thích về vật chất hay tinh thần. Ngay cả những lạc thọ 
cũng là dukkha bởi vì khi chúng thay đổi, hay ra đi chúng gây ra sự luyến 
tiếc và đau khổ. Như vậy, theo nghĩa này thì ngay cả những lạc thọ, cảm 
giác vui vẻ thích thú thuộc thân hay tâm cũng đều là dukkha. 


Sankhaara dukkha: "Hành khổ", khổ vì có duyên sinh. "Duyên sinh có nghĩa 
là được tạo ra hay có nguyên nhân từ những cái khác. Mọi vật trên thế gian 
đều do duyên sinh, như vậy sankhaara dukkha đã tạo nên mọi vật trên thế 
gian. ở đây sankhaara dukkha bao gồm cả những cảm thọ vô ký và tất cả 
những duyên sinh khác trong tam giới. Không có lúc nào trong đời sống bạn 
có thê thoát khỏi loại dukkha này. 


Tại sao gọi ngũ uân thủ là khổ? Một định nghĩa của dukkha là những gì vô 
thường thì cũng gọi là dukkha. Theo một định nghĩa khác của dukkha thì lạc 
thọ, khổ thọ, vô ký thọ và tất cả mọi sự mọi vật đều vô thường. Bởi vì mọi 
sự mọi vật đều vô thường nên mọi sự mọi vật đều dukkha. 


Nhưng thế nào là vô thường? Cái gì có khởi đầu thì phải có chấm dứt. Một 
khi có sự sinh khởi thì chắc chắn phải có sự hoại diệt. Khi một vật gì sinh ra 
rồi diệt, hiện ra rồi mất đi thì vật đó là vô thường. Vật đó đã bị chi phối, bị 
áp chế bởi sự đến và đi trong từng giây phút một nên vật đó là vô thường. 
Cái gì bị áp chế, bị bó buộc thì đó là đukkha. Cái gì có khởi đầu có chấm dứt 
là vô thường. Cái gì vô thường là dukkha. 


Chữ dukkha thường được dịch là "khổ", nhưng danh từ "khô" quá giới hạn. 
Đó là một định nghĩa phổ thông của chữ dukkha. Thật ra chữ dukkha bao 
gồm tất cả những gì vô thường, những gì có điểm khởi đầu và điểm chấm 
dứt. Ngay cả khi bạn đang hưởng thụ một thứ gì, như đang ăn thức ăn ngon 
hay đang xem một cuốn phim hay, hoặc đang hưởng thụ một dục lạc nào đó, 
thì thật ra bạn cũng đang đau khổ, bởi vì cái vui và cái thích thú mà bạn 
đang hưởng không kéo dải, nó có điểm khởi đầu và điểm chấm dứt. Cái vui 
vừa mới khởi sinh lại biến mất ngay, bởi thế nó là vô thường. Và bởi vì nó 
vô thường nên nó là dukkha. Nhiều tác giả đề nghị để nguyên chữ dukkha 
đừng dịch vì không có một danh từ nào dịch trọn nghĩa chữ dukkha được. 


Khi tuyên bố bốn chân lý cao thượng, Đức Phật chỉ cho thấy sự thực của thế 
gian và những gì trên cuộc sống này đều là đau khổ. Nhiều người tỏ vẻ 
không hài lòng đối với Phật giáo bởi vì họ nghĩ rằng Phật giáo sống trong 
đau khổ. Họ nghĩ rằng Phật giáo dạy những điều bi quan. Thật ra khi nói 
rằng mọi vật trên thế gian đều là dukkha thì điều đó chắng phải là bi quan, vì 
đó là sự thật. Tất cả đều là dukkha. Chúng ta không thê nào kết tội một vị 
thầy thuốc là bi quan khi vị này xem xét cân thận một bệnh nhân và bảo rằng 
người này bị bệnh. Đó không phải bi quan mà là thực tế và cần thiết; bởi vì 
có thật sự biết rõ bệnh tình của bệnh nhân thì thầy thuốc mới có thể định liệu 
phương pháp chữa trị. 


Nếu Đức phật chỉ nói đến dukkha mà thôi thì Ngài có thể bị kết tội là giảng 
dạy những điều bï quan. Nhưng đức Phật tìm thấy nguyên nhân của sự đau 
khổ và đem lại niềm hi vọng cho chúng ta băng cách tuyên bố rằng có cái 
dứt khô, chăng khác nào thầy thuốc sau khi chân mạch biết được bệnh trạng 
và báo cho bệnh nhân biết răng bệnh có thê chữa trị được. Đức Phật không 
những cho biết có sự chấm dứt đau khổ mà Ngài còn chỉ cho ta thấy rõ con 
đường đề chấm dứt đau khổ. Nghĩa là có phương pháp, có cách thức, có sự 
thực hành để loại bỏ đau khổ. Bởi vậy, thông điệp về bốn chân lý cao 
thượng hay tứ thánh đế không bi quan mà là thực tế. Đức Phật chỉ rõ rằng 
trong sự chấm dứt đau khổ có an lạc, tĩnh lặng và trí tuệ. 


Câu "Tóm lại, ngũ uân thủ là khổ" phải được hiểu theo ý nghĩa trên. Ngũ 
uân thủ vừa là duyên sinh vừa là duyên hệ. Như thế, ngũ uân có điểm khởi 
đầu và điểm chấm dứt là vô thường. Bởi vì chúng vô thường nên chúng là 
khổ. Đức Phật đã nói đến chân lý về sự khổ bằng cách định nghĩa như sau: 


Bây giờ thế nào là sinh? Sự sinh của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại 
của chúng sanh, sự ra đời của chúng, nguôn gôc của chúng, sự thụ thai của 
chúng, sự hiện hữu của chúng, sự xuất hiện các uân, sự thụ đắc các căn; này 
các thầy tỳ khưu, như vậy được gọi là sinh. 


"Sự sinh của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại của chúng sanh", có 
nghĩa là sự sinh của chúng sanh trong thê giới của loài người hay trong cõi 
trời hoặc trong các cảnh giới súc sanh, ngạ quỉ v.v... 


"Sự xuât hiện các uân”, có nghĩa là sự khởi sinh của các uân vào lúc sinh. 


"Sự thụ đắc các căn”, có nghĩa là sự khởi sinh của một vài căn vào lúc sinh. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là già? Sự già của một chúng sanh tùy 
thuộc vào giới loại của chúng sanh; sự già của chúng, sự suy thoái, sự rụng 
răng, sự bạc tóc, sự nhăn da, sự suy sụp sức khỏe, sự suy mòn các căn, này 
các thầy tỳ khưu, như vậy là già. 


Trong A.t.thasaalinii có nói rằng sự già không thê thấy được. Những gì bạn 
thấy chỉ là kết quả của sự già, như răng rụng, tóc bạc, cơ thể suy yếu... Từ 
những hậu quả như răng rụng chăng hạn, chúng ta thấy được nguyên nhân 
của chúng là sự già. Như vậy sự già ở đây được mô tả nhờ sự nhận ra những 
hậu quả của nó.[22| 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chết? Sự ra đi và sự biến mất của chúng 
sanh khỏi các giới loại mà chúng đang sông: sự suy tản, sự biến mất, SỰ 
đang chết, sự chết, sự hoàn toàn chấm dứt đời sống, sự diệt của ngũ uẫn, sự 
vất bỏ tử thi, sự suy tàn của các căn kiểm soát sức sống, này các thầy tỳ 
khưu, như vậy là sự chết. 


Khi diễn tả và giải nghĩa sự chết, Đức Phật đã dùng nhiều ví dụ và dùng rất 
nhiều chữ đồng nghĩa để cho người nghe, nếu không hiểu được sự giảng giải 
đầu tiên, có thê hiểu được sự giảng giải thứ hai hay thứ ba. Đó là cách mà 
Đức Phật giảng giải các từ, đặc biệt là trong VI Diệu Pháp (Abhidhamma) 
rất nhiều chữ đồng nghĩa đã được dùng để chỉ cho cùng một việc. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là lo âu phiền muộn? Những ai gặp phải 
sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ 
khác, sự ăn năn, sự âu sầu, tâm sầu muộn, sự sầu khổ bên trong, này các thầy 
tỳ khưu, như vậy gọi là lo âu phiền muộn. 


Lo âu phiền muộn là một khổ thọ hiện diện trong hai loại tâm tương ưng với 
sân hận. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là uất ức than khóc? Những ai gặp phải sự 
mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, 
sự than khóc, sự bi thảm và than khóc, trạng thái bi thảm và than khóc, này 
các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là uất ức than khóc. 


Trước tiên bạn cảm thấy phiền muộn rồi thì bạn có thể than ra tiếng. Bạn 
khóc lớn và sự khóc lớn này được gọi là "than khóc". Than khóc là âm thanh 
hay tiêng nói hôn loạn do tâm tạo nên. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nảo là khổ thân? Sự đau khô về thân và sự 
không sảng khoái về thân; sự đau khô, sự không sảng khoái do thân xúc, này 
các thây tỳ khưu, như vậy gọi là khô thân. 


Khổ thân là một khổ thọ liên quan đến thân. Khi bạn dùng vật gì đập vào 
thân, bạn sẽ cảm nhận được loại đau khô này. Đó là cảm giác đi kèm với 
một loại thân thức phát sanh đông thời với sự đau. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khô tâm (ưu phiền)? Sự khổ tâm và sự 
không sảng khoái vê tâm, sự khô và sự không sảng khoái do tâm xúc, này 
các thây tỳ khưu, như vậy gọi là khô tâm. 


Ưu phiền hay khổ tâm là một khổ thọ có mặt nơi những loại tâm đi kèm với 
sân hận (dosa). Khi tìm hiệu sự khô tâm thì bạn sẽ thây cảm giác này cũng 
tương tự như những loại tâm khởi sinh với sân. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là sầu não? Những ai gặp phải sự mất mát 
này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự áo não, 
sự sâu não, trạng thái của chúng sinh đang có sự áo não, trạng thái của chúng 
sinh đang có sự sầu não, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là sầu não. 


Sâu não là một loại sân hận (dosa) hiện diện nơi hai loại tâm đi kèm với khô 
thọ. Sự khác biệt giữa lo âu phiên muộn, uât ức than khóc và sâu não được 
sách Thanh Tịnh Đạo nói đên như sau: 


-- Lo âu phiền muộn chăng khác nào dầu được nấu trong một cái chảo đặt 
trên bếp lửa nhỏ. Uất ức than khóc chăng khác nào dầu sôi tràn khỏi nồi khi 
đốt lửa quá mạnh. Sầu não là phần dầu còn lại trong chảo sau khi dầu đã sôi 
trào ra và không thể nào có thê tiếp tục trào ra nữa, nấu cho đến khi dầu khô 
hằn.[23] 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là đau khổ khi phải gần những gì mà mình 
không ưa thích. ở đây, bất kỳ những gì không đáng yêu, không vừa lòng, 
không thích thú (sảng khoái), hình sắc, âm thanh, mùi, vị và vật xúc chạm 
hoặc bất kỳ vật gì mà mình muốn chúng mắt, muốn chúng bị hư hại, muốn 
chúng không được thoải mái, muốn chúng không tránh khỏi điều bất hạnh, 
nhưng mà mình lại phải sống với chúng, chung đụng với chúng, yêu thương 
chúng, cùng hòa lẫn với chúng. Này các thầy tỳ khưu như vậy là gần với 
những gì mà mình không thích. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là xa cái mình ưa thích. ở đây, bất kỳ cái gì 
đáng yêu, đáng ưa thích, dễ thương, sắc, thính, hương, vị, xúc; hay những ai 
mà mình muôn cho họ có sự an lạc, muốn cho họ có sự lợi ích, muốn cho họ 
có sự thoải mái, muốn cho họ tránh xa những điều bất hạnh, cha mẹ, anh, 
chị, em, bạn bẻ, đồng nghiệp, bà con gân, bà con xa; những ai không thê 
sông gần với mình, không thể đến với mình, không được thân cận với mình, 
không hòa lẫn với mình. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là đau khổ vì phải 
xa cái mình ưa thích. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là không đạt được cái mình mong cầu. Bị 
sự sanh chỉ phối, sự mong cầu sau đây có thê khởi sanh: "Mong rằng ta khỏi 
bị sự sanh chi phối, mong rằng ta khỏi đi tái sanh”, nhưng thực ra, những 
điều này không chỉ do mong cầu mà được. Như vậy là sự đau khổ do không 
đạt được cái gì mà mình mong cầu. 


Bị sự già chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sự 
già chi phối". Nhưng thực ra, những điều này không chỉ do mong cầu mà 
được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là 
đau khô. 


BỊ bệnh tật chi phối có thê khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị 
bệnh tật chi phối". Nhưng thực ra, những điều này không chỉ do mong cầu 
mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng 
là đau khổ. 


Bị sự chết chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sự 
chêt chi phôi”. Nhưng thực ra, những điêu này không chỉ do mong câu mà 
được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong câu, và đó cũng là 
đau khô. 


Bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm và sầu não chỉ 
phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị lo âu phiền muộn, 
uất ức than khóc, khô thân, khổ tâm và sầu não chỉ phối". Nhưng thực ra, 
những điều này không chỉ do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt 
được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khô. 


"Không đạt được cái gì mà mình mong cầu" có nghĩa là không có được 
những gì không thể đạt được. Mỗi lần bạn mong ước mình đừng bị sự sanh 
chi phối, đừng bị sự già chi phối, đừng bị sự đau chi phối v.v... đó là bạn 
mong ước những gì mà mình không thê đạt được và như vậy là nguyên nhân 
của đau khô. 


Và này các thầy tỳ khưu, "Một cách tóm tắt, ngũ uân thủ là khổ là gì?". Đó 
là sắc uân thủ, thọ uân thủ, tưởng uân thủ, hành uân thủ, thức uân thủ. Này 
các thây tỳ khưu, chúng được gọi "một cách tóm tắt, ngũ uân thủ là khô”. 


Chân lý cao thượng về sự khổ đã được giảng giải chi tiết trong kinh này. 
Phần giảng giải sau cùng là phần quan trọng nhất vì nó bao gôm. tất cả mọi 
sự frong thế gian. Nó giúp cho bạn hiểu rõ chân lý cao thượng đầu tiên với 
tầm mức phân tích thâm sâu. 


Khi giải thích câu: "Không đạt được cái gì mà mình mong cầu' ' thì cũng là 
đau khổ, nhà luận giải muốn nói rằng những sự mong câu về những gì mà 
mình không. thê đạt được, những gì mà mình không thê có được là đau khô 
nên thuộc về chân lý thứ nhất. Trong chính kinh này thì giảng nghĩa rằng 
mong cầu về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp chính nó là ái dục nên thuộc vê 
chân lý thứ hai. Hòa thượng thiền sư Mahasi dạy rằng: "Tham ái đã được 
tích lũy trong các kiếp sông quá khứ và tham ái là nguồn gốc của ngũ uân 
trong những kiếp kế tiếp nằm trong chân lý thứ hai. Đó là tham ái những gì 
mà mình không đạt được, là tham ái thuộc về ngũ uẩn trong những kiếp kế 
tiếp." 


——-O0O--- 


[04] -Quán Sát Pháp Trong Pháp 
(tiêp theo) 


2. Chân Lý Cao Thượng về Nguyên Nhân của Sự Khổ 
Đức Phật giảng giải chân lý thứ hai như sau: 


"Và này các thầy tỳ khưu. thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của 
sự khổ? Đó là ái dục khiến khởi sinh cuộc sống mới và, tràn đây với sự vui 
thích và dục lạc, luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới lúc chỗ này, lúc 
chỗ kia, mong muốn dục lạc, mong muốn một cuộc sống vĩnh viễn (hữu ái) 
mong muốn không còn có đời sống (vô hữu ái). 


Trong bài pháp đầu tiên Đức Phật cũng đã giảng giải chân lý thứ hai này. 
Phật giáo là đạo duy nhất chỉ TỐ rằng tham ái chính là nguôn gôc của sự đau 
khổ và là nguồn gốc của đời sông. Phật giáo không chấp nhận sự sáng tạo 
hay đắng sáng tạo nào là nguồn gốc của sự đau khổ. Thật vậy, Phật giáo 


không châp nhận sự hiện hữu của một đâng sáng tạo. Lời nói này khi được 
tuyên bô lân đâu tiên đã làm chân động mọi người. 


Tham ái là một lực di chuyên, chuyên chỡ. Nếu bạn hoàn toàn không có 
tham ái thì bạn sẽ không bị tái sanh. Chắng hạn, khi bạn muốn đi đến Hoa 
Thịnh Đốn thì bạn sẽ đi và sẽ đến đó, bởi vì bạn có sự mong muốn. Khi bạn 
không có ý muốn đến đó thì bạn không thể đến đó được. Cũng vậy, khi bạn 
có tham ái vào đời sống hiện hữu thì lòng tham ái của bạn sẽ tạo ra sự tái 
sanh. Đó là lý do tại sao nói răng ái dục tạo ra sự tái sanh mới. Ngay cả việc 
làm điều thiện với chủ đích mong cầu được sự tái sinh tốt đẹp hơn thì cũng 
g1ữ bạn trong vòng tái sanh. 


Ái dục được "đồng hóa” (sahaagata) với thú vui và dục lạc. Như vậy trong 
thực tê ái dục chăng gì khác hơn là sự ưa thích và tham dục. 


"Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới lúc chỗ này, lúc chỗ kia", có 
nghĩa là có sự ưa thích mới mẻ, bất kỳ nơi nào chúng sinh được sinh ra. Khi 
chúng sinh được sinh ra trong bất kỳ một đời sống nào thì tư tưởng tích cực 
đầu tiên khởi sanh trong chúng sanh đó là tư tưởng tham ái vào đời sống 
hiện hữu, tư tưởng dính mắc vào cuộc sống. Chúng sanh khởi đầu đi vào 
cuộc sống với tham ái. Khi chúng sanh được tái sanh là một con người thì sẽ 
tham luyến vào cuộc sông con người. Khi tái sanh là một vị trời sẽ tham 
luyến vào đời sống trên cõi trời. 


Có ba loại ái dục: dục áI, hữu ái và vô hữu ái. 


- Dục áI: Dục ái là tham ái, dính mắc vào dục lạc ngũ trân. Muôn thây cái gì 
vừa ý là dục ái. Muôn nghe âm thanh êm tai dê chịu là dục ái... Tham ái vào 
các đôi tượng giác quan hay dục lạc ngũ trân là dục ái. 


- Hữu áI: Hữu ái là tham luyên, dính mắc vào cuộc sông mới. Chú giải nói 
đên bôn loại hữu ái: 


1) Tham ái vào cõi dục giới: những chúng sanh sinh ra trong cõi dục giới, 
dính mắc vào cõi dục giới đó và mong muốn được tái sanh vào cảnh người 
và các cõi trời thấp (deva). 


2) Tham ái khởi sinh cùng với thường kiến, một quan niệm cho rằng chúng 
sanh và thế gian này vĩnh viễn hiện hữu. Đó là tin tưởng rằng có một thực 
thể vĩnh cửu chuyền đi từ đời sống này đến đời sống khác, tự thanh lọc qua 
nhiều cuộc sống và trở về du nhập với đại ngã của vũ trụ. Lòng tham ái đi 


kèm với sự tin tưởng như thê được gọi là hữu ái, và hữu ái trong trường hợp 
này là có quan kiên vê một đời sông, một sự hiện hữu vĩnh cửu. 


3) Tham ái, châp trước vào sự hiện hữu của hai loại phạm thiên: phạm thiên 
ở cõi hữu sắc và phạm thiên ở cõi vô sắc. 


4) Dính mặc vào các tâng thiên: Khi thiên sinh đạt được một sô tâng thiên họ 
sẽ trở nên dính mắc vào các tâng thiên này. 


- Vô hữu ái: Vô hữu ái khởi sinh với đoạn kiến. Một số người tin tưởng rằng 
chỉ có một đời sống duy nhất này, không có gì khởi sanh sau khi cuộc sống 
này châm dứt. Như vậy là chăng có tái sanh và chúng sanh bị hủy diệt hoàn 
toàn vào lúc chết. Loại tin tưởng này là "đoạn kiến". Tham ái đi kèm với 
đoạn kiến được gọi là vô hữu ái. 


Dầu loại ái dục nảo đi nữa cũng gây ra sự tái sinh mới. Một cách đơn giản, 
chúng là sự ưa thích và tham dục, và ái dục đưa đến sự thỏa thích trong đời 
sông này hay đời sống kia. Chính ái dục này là nguồn gốc hay nguyên nhân 
của sự đau khổ. Có những nguyên nhân khác như vô minh cũng gây ra đau 
khổ. Nhưng ái dục được liệt kê đơn độc như là nguồn gốc của sự đau khổ 
bởi vì nó là nguyên nhân đặc biệt của sự đau khổ. Nó gây ra đau khổ với sự 
hỗ trợ của những nguyên nhân khác. Đức Phật đã dạy cho chúng ta phần căn 
bản của loại tham ái này với đầy đủ chỉ tiết. 


Và này các thầy tỳ khưu, sự tham ái này khi sinh thì sinh ra ở đâu, khi trú thì 
trú ở đâu? Bất cứ cái gì trên đời là vật đáng yêu, đáng thích, thì sự tham ái 
này khi khởi sinh thì khởi sinh ở nơi ấy và khi trú thì trú ở nơi ấy. 


Ở đây, "khởi sinh" có nghĩa là sự khởi sinh đầu tiên, "trú" có nghĩa là sự 
khởi sinh lập đi lập lại nhiều lần. Hoặc theo phụ chú giải thì "khởi sinh" 
cũng có nghĩa là khởi sinh hay xảy ra trong tâm và "trú" có nghĩa là nằm ngủ 
hay tiềm tàng trong tâm. 


Có ba mức độ phiên não: 
- Phiên não ngủ ngâm hay tiêm ân, 
- Phiên não khởi sinh và 


- Phiên não tác động. 


Vào lúc bạn không giận hay bực mình ai thì tạm gọi là sân hận văng mặt 
trong bạn. Nhưng khả năng nỗi giận vẫn có mặt trong bạn ở trạng thái tiềm 


ân. Khi có nguyên nhân thì bạn nỗi sân. Sân hận khởi sinh trong tâm rồi nỗi 
lên bề mặt. Trước kia sự sân hận không hiện diện trong tâm bạn, nhưng nay, 
khi bạn sân hận thì sự sân hận thật sự có mặt. Đó là phiền não đã từ giai 
đoạn tiềm ân chuyên sang giai đoạn khởi sinh, và giai đoạn kế tiếp là bộc 
phát ra hành động. Khi phiền não đã bước sang giai đoạn này thì phiền não 
không còn ở trong tâm mà nhảy ra ngoài bằng tác động. Lúc bấy giờ bạn có 
thể gây gỗ, có thể đánh đập và có thể giết người nữa. Giai đoạn phiền não 
biểu hiện qua hành động là giai đoạn thô tháo nhất của sân hận. ở đây "trú" 
thuộc vào giai đoạn phiền não thứ nhất, đó là giai đoạn tiềm ẩn, và "khởi 
sinh" là ở giai đoạn phiền não thứ hai. Đối với sự vật đẹp đề, đáng yêu thì 
loại phiền não này khởi sinh và tự lập đi lập lại nhiều lần; hoặc nó tiềm ẩn 
trong những vật đáng yêu đó và tùy thuộc vào chúng mà nỗi dậy. 


Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng mến? 


Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tai trên cõi đời là vật đáng yêu, đẳng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Thân trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây [24] 


Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm có thê là những vật đáng yêu, đáng mên và 
bạn có thê bị dính mắc, tham luyên vào chúng nên tham ái khởi sinh và trú 
trong tâm bạn. 


Hình sắc, âm thanh, mùi, vị hoặc sự xúc chạm và đôi tượng của tâm (sắc, 
thính, hương, vị, xúc và pháp) là những vật đáng yêu, đáng mên. 


Khi bạn dính mắc tham luyến vào chúng thì ái dục khởi sinh và trú trong tâm 
bạn 


Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức trên cõi đời đều là 
những vật đáng yêu, đáng mên. 


"Nhãn thức" có nghĩa là sự nhận biết từ mắt hay còn gọi là thức thấy. Những 
thức khác cũng được hiệu tương tự như vậy. 


Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỉ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc trên cõi đời đêu là 
những vật đáng yêu, đắng mên. 


"Nhãn xúc" có nghĩa là sự xúc chạm bằng tâm khởi lên khi vật thấy, mắt và 
nhãn thức phôi hợp với nhau. Nhãn xúc là một tâm sở. 


Nhãn thọ, nhĩ thọ, tỉ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ trên cõi đời đều là những 
vật đáng yêu, đáng mên 


Tùy thuộc vào và song song với xúc mà thọ phát sinh. 


Nhãn tưởng, nhĩ tưởng, tỉ tưởng, thiệt tưởng, thân tưởng, ý tưởng trên cõi 
đời đều là những vật đáng yêu, đáng mến. 


Cùng với nhãn thức v.v... mà tưởng cũng khởi lên. Tưởng (sa~n~na) đã tạo 
nên tướng hay hình ảnh hoặc dấu hiệu, là một điều kiện để nhận ra rằng 
"chính là nó", giỗng như thợ mộc làm dấu trên gỗ để khi dùng có thê nhận ra 
khúc gỗ mà mình đã đánh dấu. Khi bạn thấy một đối tượng thì bạn ghi nhận 
"đây là đàn ông, đây là đàn bà” hay "cái này đẹp” thì tưởng khởi sinh trong 
bạn. 


Tác ý liên quan đên sắc, thính, hương, vị, xúc và pháp là những vật đáng 
yêu, đáng mên. 

“I[ác ý" là cái gì mà mình muôn, cô ý làm. Tác ý cũng là một tâm sở. Nó 
hoàn thành công năng của chính nó và công năng của những tâm sở khác. 
Sắc ái, thính ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái là những vật đáng yêu, đáng 
mên. 

"Sắc áI" hay "tham ái vào hình sắc", "thính ái" hay "tham ái vào âm 
thanh”.... là kêt quả của các loại ái dục khác. Sắc ái, thinh ái... là chân lý cao 


cả thứ nhất (khổ). Ái dục phát sinh từ sắc ái này là loại chân lý cao cả thứ 
hai (tập đế). Khi bạn bắt đầu biết rằng bạn có sắc ái, thinh ái... thì bạn hiểu 
được chân lý thứ nhất. Khi bạn bắt đầu biết rằng sắc ái, thinh ái... này đã gây 
nên một loại ái dục khác thì bạn hiểu chân lý thứ hai. 


Tầm hay nghĩ tưởng liên quan đến sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp là 
những vật đáng yêu, đáng mên. 


"Tầm", tầm ở đây có nghĩa là hướng tâm đến đối tượng. Tầm ở đây phải 
hiệu theo nghĩa của tâm "vitakka" trong VI Diệu Pháp, nó là một tâm sở. 


Tứ hay vọng tưởng liên quan đến sắc, thính, hương, vị, xúc và pháp là 
những vật đáng yêu, đắng mên. 


"Tứ" (vicaara) theo Vi Diệu Pháp là đặt tâm trên đối tượng cũng là một tâm 
sở. Sự khác biệt giữa vitakka và vicaara được giảng giải trong Thanh Tịnh 
Đạo (Visuddhimagøga) như sau: 


Tầm (vitakka) là sự xúc chạm đầu tiên của tâm với đối tượng, có tính cách 
vừa thô thiên vừa sơ khai, giống như đánh vào chuông. Tứ (vicaara) là tác 
động giữ tâm trên chuông trong ý nghĩa rằng tác động này là vi tế với đặc 
điểm riêng biệt của áp lực liên tục, tựa như tiếng chuông ngân. [25] 


Tất cả những yếu tổ trên đều đáng yêu, đáng mến. Chúng là đối tượng của 
tham ái. Tham ái tùy thuộc vào chúng mà khởi sinh và trú. 


3. Chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ 


Chân lý thứ ba còn gọi là Diệt đế, chân lý về sự chấm dứt đau khổ, thường 
được hiêu là Niệt Bàn (nibbaana). Đức Phật đã diễn tả chân lý cao thượng 
thứ ba như sau: 


Nó hoàn toản diệt tắt, bằng cách loại trừ, loại bỏ, hay vất bỏ hoặc giải thoát 
khỏi và không dính mặc vào chính ái dục này. 


Chân lý cao thượng về sự chấm dứt đau khổ có nghĩa là hoàn toàn dập tắt 
bằng cách loại trừ ái dục đã được diễn tả trong chân lý hay diệu để thứ hai. 
"Hoàn toàn dập tắt bằng cách loại trừ” được dịch từ câu Paa.li: Asesa- 
viraaga-nirodha. Câu Paa.lI này có thể được dịch một cách khác, chăng hạn 
như: "Hoàn toàn diệt tắt và hoàn toàn loại trừ chính ái dục đó". Có nghĩa là 
chân lý cao cả về sự chấm dứt đau khổ hay Niết Bàn là sự dập tắt hay loại 


trừ ái dục. Chân lý thứ ba hay diệt đế chăng khác nào một loại dụng cụ để 
khử trừ ái dục. Khi thiền sinh nhận chân được chân lý hay giác ngộ thì tâm 
họ khởi sinh một loại tâm gọi là "đạo tâm”. Đạo tâm nhận Niết Bàn hay sự 
diệt tắt đau khổ làm đối tượng và có công năng loại trừ ái dục hay phiền não 
trong tâm. 


Đạo tâm đã loại trừ phiền não như thế nào? Phải chăng đạo tâm loại trừ 
phiền não quá khứ? Nếu vậy thì nó chẳng có hiệu quả gì. Nó chăng loại trừ 
được gì cả, bởi vì vào lúc có đạo tâm thì phiền não đã vắng mặt rồi. Phải 
chăng đạo tâm diệt trừ phiền não tương lai? Nếu vậy thì đạo tâm cũng chẳng 
có hiệu quả gì, bởi vì vào lúc có đạo tâm thì những phiền não tương lai chưa 
có mặt. Vậy thì, phải chăng đạo tâm diệt trừ phiền não trong hiện tại. Nếu 
như vậy ta có thê nói rằng đạo tâm đi cùng với phiền não. Nhưng theo Vi 
Diệu Pháp thì thiện và bất thiện tâm sở không thể khởi sinh cùng lúc được 
cho nên đạo tâm và phiền não không thể đồng sanh khởi. Cũng có thê lập 
luận rằng những phiền não khởi sinh không cùng với một loại tâm nào cả. 
Nhưng không hề có chuyện một phiền não trong hiện tại không phối hợp với 
một tâm. Bởi vậy, chúng ta không thể nói răng đạo tâm loại trừ phiền não 
trong hiện tại. Như thế, tóm lại hình như có thê nói rằng đạo tâm chăng loại 
bỏ được gì cả. 


Vậy đạo tâm đã loại trừ được gì? 


Theo các nhà chú giải thì phiền não "là mãnh đất để cấy trồng" và mãnh đất 
này đã bị loại trừ bỡi đạo tâm. "Đất" ở đây có nghĩa là ngũ uẫn trong tam 
giới, là đối tượng của Thiền minh sát (vipassanaa). "Đất để trồng" có nghĩa 
là những phiền não có thê khởi sinh đối với ngũ uân này. Phiền não bị loại 
trừ bởi đạo tâm không thuộc vào quá khứ, cũng không thuộc vào tương lai, 
cũng không thuộc vào hiện tại. Cái mà đạo tâm loại trừ là phiền não ngủ 
ngầm hay khả năng trỗi dậy của phiền não. Bạn có phiền não nhưng không 
phải phiền não lúc nào cũng có mặt trong tâm bạn. Bởi vỉ phiền não ngủ 
ngâm chỉ khởi dậy trong tâm bạn khi có điều kiện, nên bạn có thê nói răng 
bạn có những phiền não này mặc dầu hiện tại chúng không có mặt. Bạn chắc 
chắn có loại phiền não ngủ ngầm này và có thể loại trừ khả năng khởi sinh 
phiền não của chúng. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cây xoài để hiểu thêm 
vê sự loại trừ phiền não. Nếu bạn không muốn cho cây xoài ra trái, bạn 
không cần phải loại trừ trái của chúng trong quá khứ, trong hiện tại hay 
trong tương lai mà bạn phải dùng thuốc hoá học để khiến khả năng ra trái 
trong tương lai của cây xoài bị loại trừ. Tương tự như thế, không phải là loại 
trừ phiền não quá khứ, hiện tại hay tương lai mà loại trừ khả năng khởi sinh 


phiền não trong tương lai. Vào lúc có đạo tâm thì phiền não ngủ ngầm hay 
khả năng khởi sinh phiên não bị hũy diệt và đạo tâm lây sự châm dứt đau 
khô hay Niêt Bàn làm đê mục[26] 


Chân lý thứ ba hay Niết Bàn (nibbaana) rất khó diễn giải bởi vÌ Niết Bàn 
không thuộc vào thế giới này. Bởi vì chúng ta đã quen sông trong thế tục 
này, nhìn sự vật theo nhăn quan thế tục nên khó có thể hiểu được Niết Bàn. 
Niết Bàn khác hẫn với những gì mà chúng ta biết hay từng kinh nghiệm qua. 
Câu chuyện về con rùa rời khỏi nước đi chơi trên đất liền trở về gặp cá cho 
ta hiểu phần nào sự khó khăn đề hiểu Niết Bàn. 


Rùa lên đất liền chơi trở về gặp cá. Cá hỏi rùa đi đâu, rùa trả lời: 

- Mình vừa mới đi bộ trên đất liên. 

Cá hỏi: 

- Bạn bơi trên đất liền phải không? 

Rùa trả lời: 

- Không, tôi đi bộ trên đất. 

Cá không thể nào hiểu được thế nào là đất liền bởi vì cá chưa bao giờ có 


kinh nghiệm như vậy. Cá nghĩ rằng đất liền phải là một loại chất lỏng mà nó 
có thê bơi lội trong đó. 


Cũng vậy, Niết Bàn khác biệt với những gì mà chúng ta thường sông và 
những gì mà chúng ta có hay chúng ta kinh nghiệm được trong thế gian này. 
Thật khó đề hiểu hay để mô tả Niết Bàn. 


Bởi vì Niết Bàn hoàn toàn đối nghịch lại những điều kiện trên thế gian nên 
Niết Bàn thường được diễn tả bằng những từ phủ định như là: diệt tắt đau 
khổ, không có duyên sinh, không tướng, không sinh, không già, không đau, 
không chết. Phần lớn đều được diễn tả bằng những từ phủ định; bởi vì khó 
có thê diễn tả bằng những từ xác định được. Chắng hạn có người bảo bạn 
hãy diễn tả cho biết thế nào là sức khỏe. Bạn làm thế nào để diễn tả? Phải 
chăng bạn có thể nói đó là sự văng mặt của đau yếu, bệnh hoạn. 


Tuy rằng chúng ta dùng hình thức phủ định để mô tả Niết Bàn nhưng điều 
này không có nghĩa Niệt Bàn là phủ định. Niệt Bàn không phủ định cũng 


không xác định vì nó không hiện hữu. Chỉ có những gì hiện hữu mới có phủ 
định hay xác định. Niết Bàn không phải là một trạng thái cũng không phải là 
một tình trạng hay điều kiện của tâm trong một thời gian đặc biệt nào đó, 
cũng không phải là một vị trí hay một nơi chốn hay cảnh giới nào. Một cách 
đơn giản là bạn không thể nào mô tả được Niết Bàn. Niết Bàn chỉ có nghĩa 
là dập tắt phiền não và chấm dứt đau khổ. 


Nhiều người hỏi rằng liệu có hạnh phúc trong Niết Bàn không? Câu hỏi này 
cũng không thích hợp bởi vì nó đã nêu tiền đề rằng Niết Bàn là một nơi hay 
một sự hiện hữu hoặc một trạng thái của tâm. Vì Niết Bàn không phải là một 
nơi hay một sự hiện hữu hoặc một trạng thái của tâm nên bạn không thể nói 
có đau khổ hay hạnh phúc trong Niết Bàn. Niết Bàn là sự văng bóng của đau 
khổ và vắng bóng của phiền não. 


Thêm vào đó, Niết Bàn cũng không phải là kết quả của con đường dẫn đến 
Niết Bàn. Chỉ có sự nhận chân hay sự đạt Niết Bàn mới là kết quả của đạo. 
Đó là kết quả của Thiền Minh Sát. Nếu Niết Bàn là kết quả của một điều gì 
đó thì Niết Bàn phải có khởi đầu và chấm dứt. Nếu có khởi đầu và chấm dứt 
thì Niết Bàn không vĩnh cửu và không phải là hạnh phúc thật sự. Niết Bàn 
không phải là kết quả của đạo cũng như thành phố không phải là kết quả của 
con đường, nhưng muốn đến được thành phố thì phải dùng con đường. Giác 
ngộ hay Niết Bàn là kết quả thực hành Thiền Minh Sát. Không thể nói Niết 
Bàn là kết quả của một thứ gì cả. Cũng không thể nói Niết Bàn là có hình 
dáng, màu sắc, kích thước hay tuổi tác. Chúng ta hãy nhớ lại những câu hỏi 
mà vua Milinda đã hỏi Đại đức Naagasena ở chương trước. Đại đức đã nói 
rằng: "Không thê có cái gì để đối chiếu được, thưa Đại vương, không thê 
dùng ví dụ hay lý luận, hay những nguyên nhân gì hay những phương pháp 
gì để chỉ cho thấy rõ hình dáng, mô mẫu, tuổi tác hay kích thước của Niết 
Bàn”.|27] 


Bạn không thê nói Niết Bàn là sáng hay mờ, tròn hay vuông, lớn hay nhỏ 
hay bất kỳ thế nào. Không thể dùng những ngôn từ như thế để mô tả Niết 
Bàn được. Kinh thứ mười một trong Trường Bộ Kinh và kinh thứ bốn mươi 
chín trong Trung Bộ Kinh mô tả Niết Bàn là Sabbatopabha. Các nhà luận sư 
đã giải thích danh từ này là "chiếu sáng khắp mọi nơi". Tuy nhiên, không thê 
hiểu nghĩa đen như vậy. Niết Bàn được gọi là "chiếu sáng", bởi vì nó không 
bị ô nhiễm bởi phiền não. Hòa thượng Mahasi đã giải thích như sau: 


Sắc hay vật chât có thê bị ô nhiễm vì bụi bặm. Danh như tâm vương hay tâm 
sở có thê tương ưng với tham, sân, s1... bởi vậy, chúng có thê bị ô nhiễm. 


Ngay cả những tâm sở thiện cũng bị ô nhiễm khi có tham, sân, sỉ đi trước 
hay theo sau. Trong khi đó Niết Bàn không thể tiếp xúc với bất kỳ ô nhiễm 
nào nên hoàn toàn tinh khiết. Đó là ý nghĩa của Niết Bàn đã được các nhà 
chú giải gọi là "chiếu sáng khắp mọi nơi". Nhiều người dựa vào sự giải thích 
của chú giải cho rằng Niết Bàn là một ánh sáng rất sáng, nhưng ánh sáng là 
vật chất hay "sắc" (và không có vật chất trong Niết Bàn và chính Niết Bàn 
cũng không phải là vật chất) và như vậy lời giải thích của các nhà luận giải 
đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Chỉ có thể giải thích rằng chỉ có sự diệt 
tận mới chiếu sáng khắp mọi nơi bởi vì nó hoàn toàn thoát khỏi mọi ô nhiễm 
của các pháp có điều kiện (pháp hành hay pháp hữu vi) là thích hợp mà 
thôi.[2S] 


Đức Phật mô tả Niết Bàn, trong bản kinh đầu tiên được nói trước đây như 
SaU: 


Niết Bàn được biết (bởi trí tuệ của thánh đạo) không thể thấy được (bằng 
mắt trần). Nó không có giới hạn (sinh, diệt hay những gì khác sau khi có 
mặt), nó sáng tỏ khắp mọi nơi. ở đó không có thủy đại, không có địa đại, 
không có hỏa đại, không có phong đại. ở đó không có dài, không có ngắn, 
không có nhỏ, không có lớn, không có đẹp, không có xấu. ở đó thân và tâm 
đều diệt tận. Với sự diệt tận của thức tâm (nghiệp thức và tử thức của 
Alahán) tất cả mọi thứ ấy (thân tâm hay danh sắc) đều chấm dứt. 


Không nên có cảm tưởng sai lầm rằng Niết Bàn chỉ được diễn tả dưới hình 
thức phủ định. Niết Bàn cũng được diễn tả dưới hình thức xác định nữa, 
như: Chân lý, bờ bên kia, khó thấy, vĩnh viễn, tốt đẹp, an toàn, kỳ diệu, 
nguyên vẹn, thanh tịnh, tính khiết, hải đảo, chỗ trú ngụ, an lạc cao tột v.v... 
[29] 


Cần nên hiểu rằng, mặc dầu Niết Bàn không thể được mô tả một cách đầy 
đủ, mặc dầu nó không được hiện hữu trong ý nghĩa là phải có ba giai đoạn 
hiện hữu: sinh, trụ, diệt, nhưng Niết Bàn là thực hữu. Niết Bàn có nơi sự 
chấm dứt ái dục, chấm dứt phiền não và chấm dứt đau khổ. 


Khi mô tả chân lý thứ ba Đức Phật dạy: "Đó là sự hoàn toàn diệt tắt ái dục". 
Như vậy Đức Phật mô tả sự diệt tắt đau khô như là sự diệt tắt ái dục. Đau 
khô châm dứt với sự châm dứt ái dục. 


Các nhà luận giải cho rằng Đức Phật có thái độ như con sư tử. Sư tử hướng 
sức mạnh mình vào người bắn tên chứ không phải vào mũi tên; cũng vậy, 
Đức Phật đối đầu với nguyên nhân chứ không với hậu quả. Khi dạy sự chấm 


dứt đau khổ Đức Phật đã đối đầu với nguyên nhân. Khi nguyên nhân chấm 
dứt thì hậu quả (đau khô) cũng bị diệt. Như vậy, muôn tận diệt đau khô thì 
bạn phải tận diệt ái dục.[30. | 


Mặc dầu Niết Bàn, theo đặc tính an bình hay sự an bình, thì chỉ có một. 
Nhưng chúng ta có thể nói đến hai loại Niết Bàn: Hữu Dư Niết Bàn và Vô 
Dư Niết Bàn. Hữu Dư Niết Bàn (Sa-upaadisasena nibbaana) là Niết Bàn mà 
vẫn còn có ngũ uân và Vô Dư Niết Bàn (anupaadisesa nillaana) là Niết Bàn 
không còn ngũ uân. Vị Alahán đã đoạn tận tất cả phiên não, nhưng vị 
Alahán vẫn còn có thân và tâm, và thân tâm này là kết quả của nghiệp quá 
khứ. Bởi thế Niết Bàn được các vị Alahán chứng ngộ trong khi các ngài còn 
sông được gọi là Hữu Dư Niết Bàn vì vẫn còn ngũ uân. Khi vị Alahán chết 
thì ngũ uẫn còn lại vốn là đau khổ ngừng hiện hữu. Sự chấm dứt đau khổ 
vào lúc chết của vị Alahán được gọi là Vô Dư Niết Bàn, nghĩa là Niết Bàn 
không còn ngũ uẫn nữa. Hữu Dư Niết Bàn còn được gọi là "kilesa 
parinibbaana" hay "phiền não niết bàn", có nghĩa là hoàn toàn diệt tắt phiền 
não, và Vô Dư Niết Bàn được gọi là "khanda parinibbaana" hay "ngũ uân 
niết bàn" có nghĩa là hoàn toàn tận diệt ngũ uân. Trong lúc còn sông, vị 
Alahán kinh nghiệm phiền não Niết Bàn và khi chết thì ngũ uẫn Niết Bàn. 


Đức Phật cũng đã giải thích khi nào ái dục bị loại trừ và khi nào ái dục chấm 
dứt. Ngài dùng những từ tương tự sau đây đê giảng giải chân lý thứ hai: 


Và này, các thầy tỳ khưu, ái dục này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đâu và ái 
dục này khi bị diệt tận thì diệt tận ở đâu? Bât kỳ vật gì trên đời là đáng yêu, 
đáng mên, ái dục này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận 
ở đây. 


Khi ái dục khởi sinh thì nó khởi sinh trên những vật gì khả ái trên thế gian 
này và khi ái dục bị loại trừ và diệt tận thì nó cũng bị loại trừ và diệt tận trên 
chính đối tượng tham ái đó. Đó là sự tham ái vào vật đáng yêu bị loại trừ và 
diệt tận. Những vật đáng yêu, đáng mến nói ở đây cũng là những vật đáng 
yêu, đáng mên đã được đề cập đến trong đoạn nói về chân lý cao thượng thứ 
hai, như mắt, tai, mũi, lưỡi v.v... 


4. Bát Chánh Đạo 


Chân lý cao thượng cuối cùng là chân lý cao thượng về con đường dẫn đến 
sự diệt khô. Đó là Bát Chánh Đạo hay Trung Đạo của Đức Phật. 


Và này các thầy tỳ khưu, Đạo Đề dẫn đến sự chấm dứt khổ đau là gì? Đó là 
Bát Chánh Đạo tức là Chánh Kiến, Chánh Tư Duy hay Chánh Hướng Tâm, 
Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tấn, Chánh Niệm, và 
Chánh Định. 


Chánh Kiến 


Và này các thầy tỷ khưu, thế nào là Chánh Kiến? Biết về sự khô, biết nguyên 
nhân của sự khô, biết về sự chấm dứt khổ, biết về con đường dẫn đến nơi 
chấm dứt sự khổ, này các thầy tỳ khưu, như thế gọi là Chánh Kiến. 


Ở đây, Chánh kiến có nghĩa là sự hiểu biết trực tiếp về Tứ Diệu Đề đạt được 
qua sự thực hành. Còn có những loại Chánh Kiến khác, đó là biết rằng 
chúng sanh có nghiệp và quả của nghiệp, và hiểu biết trực tiếp ba tính chất 
của các pháp hữu vi. 


Chánh Tư Duy 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Tư Duy? Ly dục tưởng, ly sân 
tưởng, ly hại tưởng. Này các thây tỳ khưu, đó là Chánh Tư Duy. 


"Ly dục tưởng", là suy tư đến sự từ bỏ, trở thành một vị tỳ khưu hay một ân 
sĩ thực hành thiên đê đặc các tâng thiên (jhaana), đạo và quả. 


"Ly sân tưởng" là có tư tưởng từ ái. Khi bạn thực hành thiền niệm tâm từ thì 
Chánh Tư Duy này sẽ nôi bật trong tâm bạn. 


"Ly hại tưởng" là có tâm bi mẫn. Khi bạn thiền niệm tâm bi bạn "cầu mong 
cho tât cả chúng sanh thoát khỏi phiên muộn..." thì loại Chánh Tư Duy này 
sẽ tràn ngập tâm bạn. 


Thanh Tịnh Đạo giải thích Chánh Tư Duy là: "hướng tâm đến Niết Bàn". 
Theo vi diệu pháp thì Chánh Tư Duy là tâm sở "tầm" (vitakka) có nghĩa là 
khởi đầu áp đặt tâm vào đối tượng. Nhờ sự trợ giúp của vitakka mà tâm 
hướng đến đối tượng khiến cho Chánh Tư Duy sinh khởi; bởi vậy mặc dầu 
dịch là Chánh Tư Duy nhưng không có nghĩa là suy nghĩ mà là hướng tâm 
đến đối tượng thiền. Ta có thể dịch Sammaa sa"mkappa là Chánh Tư Duy 
hay Chánh Hướng Tâm tùy theo trường hợp. 


Chánh Ngữ 


Chánh Ngữ là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời nói đữ, 
không nói lời vô ích. 


Nói dối nghĩa là nói lời không thật. Nói đâm thọc là đem chuyện người này 
nói cho người kia nghe, và đem chuyện người kia nói cho người này nghe 
khiến họ chia rẽ nhau. Nói lời nói đữ là nói lời nói nặng nề, xúc phạm, nhục 
mạ, chữi rủa, mắng nhiếc. Và lời nói vô ích là nói những lời nói không đem 
lại lợi ích và không có ý nghĩa gì cả. Tự chế, không nói bốn tà ngữ trên gọi 
là Chánh Ngữ. Khi bạn tránh xa các tà ngữ trên thì Chánh Ngữ sẽ có mặt 
trong bạn. 


Chánh Nghiệp 

Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. 

Như vậy Chánh Nghiệp là tránh xa ba tả nghiệp về thân. 
Chánh Mạng 

Chánh Mạng được mô tả trong kinh Tứ Niệm Xứ như sau: 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, một vị thánh đệ tử loại bỏ tà mạng, sống Chánh 
Mạng. 


Đức Phật cho biết năm nghề nghiệp sau đây là tà mạng: 


1) Buôn bán khí giới 

2) Buôn bán người 

3) Buôn bán thịt 

4) Buôn bán rượu 

5) Buôn bán thuốc độc [31] 


Tránh làm các nghề nghiệp trên và làm nghề lương thiện là Chánh Mng. Một 
phật tử chân chánh phải tránh xa các nghê nghiệp bât thiện trên. 


Chánh Mạng còn có nghĩa là không phạm bốn tà ngữ và ba tà nghiệp trong 
lôi sông. 


Ba yếu tố: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng được gọi là vitatI có 
nghĩa là tự chê, thuộc vê nhóm GIới. 


Có ba loại tự chế: Tự chế do cơ hội, tự chế do giới luật, tự chế do hoàn toàn 
loại trừ. 


Đôi khi một người không giữ giới nhưng gặp trường hợp có thể làm điều sai 
lầm thì họ tự chế không làm điều sai lầm đó. Họ tự suy nghĩ đến thanh danh, 
tuổi tác và kinh nghiệm của mình nên họ tự khuyên nhủ: "Ta không nên làm 
điều đó, điều đó không hợp với tư cách của ta". Tự chế như thế là tự chế do 
cơ hội. 


Đôi khi một người giữ giới, hành thiền rồi sau đó gặp hoàn cảnh có thê làm 
điêu sai lâm họ liên nhớ lại giới luật mình đã thọ và họ tự chê làm điêu sai 
lâm ây. Đó là tự chê do giới luật. 


Nhưng khi tự chế đã được thực hiện trọn vẹn nhờ đã loại bỏ tất cả phiền não 
lúc bước vào thánh đạo (ariya magøa) thì gọi là tự chê do hoàn toàn loại trừ. 


Trong A.t.thasaalinii có nói đên hai câu chuyện về tự chê do cơ hội và tự chê 
do giới luật: 


Ở Tích Lan có một cư sĩ tên là Cakkana. Lúc còn trẻ,mẹ Cakkana đau một 
loại bệnh mà thầy thuốc bắt phải ăn thịt thỏ tươi. Người anh bảo Cakkana ra 
đồng bắt thỏ. Cakkana đi thắng đến cánh đồng. Một con thỏ đang ăn thấy 
Cakkana vội bỏ chạy và dính vào một bụi dây leo, kêu la sợ hãi. Cakkana 
theo tiếng kêu và bắt được thỏ. Cầm thỏ trên tay Cakkana nghĩ: "Ta đã có 
thuốc cho mẹ rồi". Nhưng Cakkana lại nghĩ: "Lây sinh mạng của một chúng 
sanh khác để cứu sinh mạng mẹ mình thì chẳng phải là phương cách tốt 
đẹp". Thế là Cakkana thả thỏ ra và nói: "Thỏ ơi, hãy đi ăn cỏ và uống nước 
thoải mái với các bạn khác trong rừng". Trở về nhà tay không, Cakkana gặp 
anh. Người anh hỏi: 


- Em bắt được thỏ không? 


Cakkana thuật lại mọi chuyện. Người anh mắng cậu bé một trận nhưng 
Cakkana vẫn không giận dữ. Cakkana đến gần bên mẹ với lòng thành thật 
nói rằng: "Từ lúc sinh ra đến nay con chưa giết hại một sinh vật nào. Với lời 
thành thật này cầu mong mẹ lành bệnh”. Do năng lực của lời nói thành thật 
đó, mẹ Cakkana lành bệnh. 


Câu chuyện thứ hai nói đên một cư sĩ sông ở núi Uttara-vaddhamara. 


Sau khi xin giới từ trưởng lão Pingalabuddharakhita ở chùa AmbarlIya, cư sĩ 
ra đồng làm việc. Anh ta chăm lo cày bừa thửa ruộng của mình. Trưa hôm 
ấy, sau khi ăn cơm xong anh năm nghỉ. Lúc thức dậy không thấy con bò đâu 
nữa, anh bèn chạy đi tìm. Anh vào núi Uttaravaddhhanmra thì bị một con trăn 
quấn chặt. Sẵn rìu trong tay anh ta nghĩ: "Ta sẽ cắt đầu con trăn bằng cái rìu 
bén này". Nhưng anh lại nghĩ tiếp: "Ta mới xin giới sáng nay, ta không nên 
có ý nghĩ sát hại đó". Sau khi suy nghĩ ba lần, anh ta tự nhủ: "Ta phải giữ 
giới và chịu chết". Sợ còn giữ rìu trong tay, khi đau quá, có thê thay đổi ý 
định nên anh vắt rìu ra thật xa. Ngay khi đó, trăn nới lỏng mình và bò đi nơi 
khác 


Chánh Tinh Tấn 


Chánh Tình Tân là cô găng loại trừ những điêu xâu đã có, cô găng ngăn 
ngừa những điêu xâu chưa xảy ra, cô găng làm những việc lành đã từng làm, 
cô găng làm những việc lành chưa có. 


Làm thế nào để loại trừ những điều bất thiện đã khởi sinh? Thật ra chúng đã 
khởi sinh và đã diệt mắt rồi. Như vậy phải hiểu như thế nào về câu: "loại trừ 
những điều bất thiện đã khởi sinh"? Câu này có nghĩa là loại trừ những bất 
thiện mà bạn đã có trong quá khứ. Khi bạn nhớ đến những điều bất thiện đã 
làm thì bạn tạo ra những điều bất thiện mới bởi vì khi nghĩ đến những điều 
bất thiện đã làm, bạn nhớ lại với tâm hồi hận, ăn năn mà hồi hận ăn năn cũng 
là một bất thiện tâm. Hồi hận ăn năn không những làm cho bạn khốn khổ mà 
còn làm gia tăng sự bất thiện của bạn. Bởi vậy, cách tốt nhất là hãy tự hứa 
không làm những điều bắt thiện đó nữa trong tương lai và quên hẵn những 
điều bất thiện trong quá khứ đi. Đó là những điều mà Đức Phật đã dạy khi 
Ngài nói: 


Bây giờ, này gia chủ, học trò phải có lòng tin tưởng vào vị thầy và suy tư: 


Bằng nhiều cách Đức Thế tôn đã khiến trách, khiển trách nặng nề Sự Sát 
sanh. Ngài còn dạy thêm: "Hãy tự chế, không sát sanh", nhưng đã có những 
chúng sanh nhiều lần bị chết bởi ta rồi. Đấy là việc làm không tốt đẹp. việc 
làm bất thiện. Tuy nhiên, nếu ta ân hận về những việc đã làm (sát sanh) thì 
hành động ác này cũng đã làm rồi, không thể cứu vãn lại được." Thế nên, 
hãy suy nghĩ đến việc loại trừ sát hại và tự chế sát sanh trong tương lai. Như 
vậy là người đó đã tránh xa hành động ác.[35 | 


Phương pháp hoàn hảo nhất để loại trừ các bất thiện pháp trong quá khứ hay 
nghiệp là thực hành Thiên Minh Sát và trở thành một vị Alahán. Đức Phật 


đã nói với Đại Đức Angulimala, nguyên là một tên cướp giết người nhưng 
về sau trở thành một vị Alahán: "Người nào trước làm việc ác, nay làm việc 
lành người ấy chẳng khác nào mặt trăng ra khỏi vằng mây u ám tỏa ánh sáng 
lung linh xuống trần gian đen tối".[34] 


Chánh Niệm 


Chánh niệm bao gôm trong bôn căn bản của sự Chánh niệm trong Tứ Niệm 
Xứ: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. 


Chánh Định 


Đức Phật lấy bốn tầng thiền để chỉ cho Chánh định. Mặc dầu bốn tầng thiền 
thuộc về thiền vắng lặng, nhưng bốn tầng thiền này cũng có thê làm căn bản 
cho Thiền Minh Sát. Đôi với những ai chọn thiền vắng lặng như con đường 
tu tập giác ngộ, nghĩa là đạt các tầng thiền vắng lặng trước rồi sau đó chuyển 
sang Thiền Minh Sát, thì các tầng thiền này có thê được chọn làm đối tượng 
để hành Thiền Minh Sát và như vậy các tầng thiền văng lặng đã trở thành 
căn bản cho Thiền Minh Sát. Tuy nhiên, ở đây cũng nên hiểu rằng "sát na 
định" là Chánh Định bởi vì nếu không có sát na định thì sẽ không có Thiền 
Minh Sát cũng như sự giác ngộ. "Sát na định" có thê có được khi thiền sinh 
giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian ngắn, một vài sát na chẳng hạn. 
Khi thiền sinh có thể giữ tâm trên đề mục lâu hơn, khoảng năm mười phút 
cho đến nửa tiếng, thì thiền sinh có tạm thời định. Vào lúc ẫy thiền sinh có 
rất Ít phóng tâm và ngay khi có phóng tâm đi nữa thiền sinh cũng có thê loại 
trừ được ngay. 


Trong kinh Tứ Niệm Xứ này cũng như trong nhiều kinh khác, Chánh Định 
được mô tả bao gôm bôn tâng định. 


Này các thầy Tỳ khưu, thế nào là chánh định? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu hoàn toàn ly dục, hoàn toàn ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú trong thiền thứ nhất, kèm với Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc 
phát sinh từ sự ân cư. Loại bỏ Tầm, Tứ, tỳ khưu chứng đạt và an trú trong 
thiền thứ hai, với nội tỉnh nhất tâm, không tầm, không tứ và với hỉ lạc phát 
sinh từ định tâm. Loại bỏ Hi, tỳ khưu trú trong xả, với chánh niệm và tĩnh 
giác, thân tâm cảm nhận hạnh phúc, tỳ khưu chứng đạt và an trú trong thiền 
thứ ba đúng như các bậc thánh đã tuyên bố: "tỷ kheo trú hạnh phúc trong xả 
và niệm," (xả niệm lạc trú). Loại bỏ Lạc và khổ, và với sự biến mất của hỉ và 
ưu trước đây tỳ khưu chứng và trú trong thiền thứ tư, không khổ không lạc 


VỚI chánh niệm thanh tịnh tạo nên bởi xả thọ (xả niệm thanh tịnh). Này các 
thây tỳ khưu, như vậy gọi là Chánh Định. 


Muốn biết thêm về các tầng thiền hãy xem Chương Bốn của quyền Thanh 
Tình Đạo (Visuddhi-magøa). 


Một cách tổng. quát, điều quan trọng cần biết về các tầng thiền là “dục lạc” 

và các tầng thiền đối kháng nhau. Dục lạc là chướng ngại của các tầng thiền. 
Khi bạn muốn đạt các tầng thiền thì bạn hãy tránh xa dục lạc và tinh tấn 
hành thiền văng lặng. Dục lạc đối kháng với sự định tâm. Dục lạc cũng là 
chướng ngại đối với Thiền Minh Sát nữa. Bạn không nên trộn lẫn Thiền 
Minh Sát với dục lạc ngũ trần. Khi hành Thiền Minh Sát sự thực tập phải 
thật thanh tịnh nghĩa là không thê trộn lẫn Thiền Minh Sát với bất cứ gì dính 
líu đến dục lạc ngũ trần. 


Như bạn đã biết, tám chi của Bát Chánh Đạo hay là Đạo Đề trong Tứ Diệu 
Đê dân đên sự châm dứt phiên não. Khi bạn thực tập Thiên Minh Sát, bạn đã 
đi trên con đường này. 


Năm chi trong Bát Chánh Đạo là các chị tích cực. Đó là Chánh Kiến, Chánh 
Tư Duy, Chánh Tĩnh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định. Chúng được gọi là 
những chi tích cực vì chúng hoạt động tích cực trong khi thiền sinh hành 
thiền. Nếu không có Chánh Tư Duy, ở đây có nghĩa là Chánh Hướng Tâm, 
thì thiền sinh không thể hướng tâm vào đối tượng. Nếu không có Chánh 
Tinh Tấn hay nỗ lực thì thiền sinh cũng không thê đưa tâm đến đối tượng 
được. Nếu không có Chánh Niệm thì tâm không thê chạm đối tượng và chim 
sâu vào đối tượng. Nếu không có Chánh Định thì tâm không thê ở tại đối 
tượng. Nếu không có Chánh Kiến thì tâm không thể xuyên thấu bản chất của 
sự vật để thấy đúng thực tánh của chúng được. 


Chánh Hướng Tâm hay Chánh Tư Duy hướng tâm vào đối tượng. Chánh 
Tinh Tấn hỗ trợ Chánh Tư Duy và các tâm sở khác. Chánh Niệm giúp tâm 
chạm vào đối tượng và đi sâu vào trong đối tượng. Chánh định giữ tâm trên 
đối tượng trong một thời gian dài hơn. Rồi Chánh Kiến giúp tâm thấy đối 
tượng một cách như thực. Khi việc hành thiền tiến triển tốt đẹp thì năm chi 
này làm việc một cách tích cực và quân bình. Đó là lý do tại sao chúng được 
gọi là "những yếu tô tích cực" (Caaraca magganga). 


Ba chị còn lại là gì? Đó là Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, và Chánh Mạng. Ba 
chi vê giới này hầu như hoàn mãn khi bạn hành thiên. Trước khi hành thiên 
bạn giữ giới. Điêu này có nghĩa là bạn tự chê một vài hành động. Ba sự tự 


chế này có thể không hiện diện trong bạn khi bạn đang hành thiền, bởi vì 
chúng chỉ hiện diện khi bạn lâm vào hoàn cảnh có thể phạm giới mà bạn tự 
chế, không vi phạm. Khi bạn đang hành thiền thì giới đã tròn đủ rồi. Như 
vậy, bạn có thê nói tám yếu tố trong Bát Chánh Đạo đã làm việc trong khi 
bạn hành thiền. 


Tám chỉ pháp hay tám yếu tố này đã tạo nên con đường Giới-Định-Huệ. 

- Chánh Kiến, Chánh Tư Duy thuộc về nhóm Huệ. 

- Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng thuộc về nhóm Giới. 

- Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định thuộc về nhóm Định. 

Nếu Chánh Tư Duy không hướng tâm đến đối tượng thì Chánh Kiến cũng 
không thê thầy đôi tượng đúng như thật. Do đó Chánh Tư Duy hay Chánh 
Hướng Tâm năm trong nhóm Huệ. 


Đến đây bạn đã biết rõ con đường Giới-Định-Huệ trong Bát Chánh Đạo. Là 
những người học trò của Đức Phật, chúng ta phải đi theo con đường này. 


Có bôn công năng nôi liên với Tứ Diệu Đê. Vào lúc quán thâu chân lý, đạo 
tuệ đã hành xử bôn công năng cùng một lúc: 


1) Công năng của Diệu Đề Thứ Nhất, hay Khổ Đé, là hiểu rõ diệu đề này. 


2) Công năng của Diệu Đề Thứ Hai, hay Tập Đé, là loại trừ nguyên nhân của 
đau khô. 


3) Công năng của Diệu Đề Thứ Ba, hay Diệt Đế, là chứng ngộ Niết Bàn. 


4) Công năng của Diệu Đề Thứ Tư, hay Đạo Đề, là phát triển và thực hành 
Bát Chánh Đạo. 


Đạo tuệ đã hành xử bốn công năng này trong cùng một sát na ngăn ngủi. 
Giống như ngọn đèn thê hiện bốn công năng cùng lúc - đốt cháy tim, loại trừ 
bóng đêm, phát ra ánh sáng và tiêu thụ dầu - đạo tuệ hiểu biết trọn vẹn đau 
khổ, tận diệt nguồn gốc đau khổ, khai mở đạo và chấm dứt đau khô. 


Thiên sinh hiệu được chân lý của mình, chân lý của kẻ khác và cả hai chân 
lý của mình và của kẻ khác được xem là thiên sinh đã quán sát chân lý bên 
trong, bên ngoài và cả hai bên trong và bên ngoài. 


Hòa thượng Mahasi đã giải thích răng vào lúc thiền sinh chánh niệm tỉnh 
giác chân lý thứ nhất và thứ hai nơi chính mình sau khi đã nhìn nhận sự tốt 
đẹp của chân lý thứ ba và thứ tư, và muốn chứng ngộ các chân lý này thì 
thiền sinh được xem là quán sát chân lý bên trong. Sau khi thấy sự vật bên 
trong chính mình một cách rõ ràng, thiền sinh quyết định và ý thức rằng sự 
vật bên ngoài cũng có cùng bản chất như thế. Quyết định và hiểu biết như 
vậy là quán sát chân lý bên ngoài. Hơn nữa, khi thiền sinh quán sát như thế 
nào những người khác đã ý thức sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp thì đó là 
quán sát sự thật bên ngoài. Mặc dầu bạn được khuyên là phải quán sát bốn 
chân lý nhưng bạn chỉ quán sát chân lý thứ nhất và chân lý thứ hai thôi; chân 
lý thứ ba và chân lý thứ tư không thể quán sát vì chúng không phải là đối 
tượng của Thiền Minh Sát và không thể thấy hay đạt được theo thế tục 
(putthujjana). Chú giải và Phụ chú giải giải thích rằng chỉ cần nghe là hai 
chân lý này thật tốt đẹp và có ý muốn biết và thành đạt chúng thì công năng 
của việc quán sát những chân lý này được trọn vẹn. 


Thiền sinh ý thức được bốn chân lý cao cả theo cách này sẽ không bị chỉ 
phôi bởi tham ái và tà kiên và không dính mắc vào bât kỳ cái gì trên thê gian 
do ngũ uân tạo thành này. 


Như vậy, thiền sinh đã quán sát Pháp trong Pháp. 
-—-o00--- 
[05] - Bảo Đảm Thành Đạo 


Sau khi đã nghiên cứu Kinh Tứ Niệm Xứ, bây giờ chúng ta nói đến những 
bảo đảm vê sự giác ngộ do chính Đức Phật đã nói ra. Tuy nhiên trước khi 
nói đên những bảo đảm này, chúng ta hãy ôn lại những gì đã nghiên cứu. 


Trong kinh này Đức Phật giảng dạy về bốn pháp quán sát hay Tứ Niệm Xứ 
trong hai mươi mốt cách khác nhau. Bốn pháp quán sát là quán sát thân, 
quán sát thọ, quán sát tâm, và quán sát pháp (niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, 
niệm pháp). 


1- Quán sát thân được mô tả trong mười bốn cách: quán sát hơi thở, quán sát 
tư thê, chánh niệm tỉnh giác, quán sát thê trược, quán sát tứ đại, quán sát 
chín đê mục tử thi. 


2- Quán sát thọ được mô tả duy nhất một cách. Và quán sát thọ ở đây là 
quán sát lạc thọ, khô thọ và vô ký thọ. 


3- Quán sát tâm: Tuy răng tâm vương được nhần mạnh ở phần quán sát này 
nhưng tâm vương và tâm sở không tách rời nhau nên khi quán sát tâm vương 
thì cũng quán sát luôn cả tâm sở. 


4- Quán sát pháp được mô tả trong năm cách: quán sát năm chướng ngại, 
ngũ uân thủ, sáu nội ngoại xứ, bảy yếu tô giác ngộ, và tứ diệu đề. 


Trong hai mươi mốt cách Thiền Minh Sát thì hành thiền quán sát hơi thở, 
quán sát thân ô trược, chín đề mục tử thi có thê đắc các tầng thiền. Những đề 
mục hành thiền còn lại chỉ có thể đưa đến "cận định". Các nhà chú giải nói 
rằng theo ý kiến của một vị thầy tên là Mahasiva, vị thầy tụng đọc Trường 
Bộ Kinh (Diigha nikaya), thì chín đề mục tử thi được dạy để thấy những 
điều khiếm khuyết xấu xa trong Cơ thể. Theo ngài Mahasiva thì chỉ có hai đề 
mục niệm hơi thở và suy niệm về cơ thể ô trược có thê dẫn đến các tầng định 
trong khi hành thiền. Những đề mục còn lại chỉ dẫn đến "cận định". Những 
lời dạy của các nhà chú giải khiến nhiều người nghĩ đến răng "cận định" có 
thể xem như tương đương "sát na định" mà những người hành Thiền Minh 
Sát kinh nghiệm. Thực ra cận định và sát na định không giống nhau. Cận 
định phải có trước khi nhập định, và mười hay mười chín đề mục không dẫn 
đến nhập định mà chỉ dùng để làm đề mục cho Thiền Minh Sát. 


Sau khi mô tả hai mươi mốt cách hành thiền đặt căn bản trên Tứ Niệm Xứ, 
Đức Phật đưa ra lời bảo đảm sau đây: 


Này các thầy tỳ khưu, thật vậy, người nào thực hành Tứ Niệm Xứ trong bảy 
năm có thê đạt được một trong hai kêt quả: trí tuệ cao nhât ngay trong hiện 
tại, hoặc nêu còn một ít ái dục thì đạt quả bât lai. 


Ở đây Đức Phật bảo đảm rằng, khi bạn thực hành Tứ Niệm Xứ, bạn có thê 
đạt được một trong hai kết quả: Alahán hay Anahàm. "Trí tuệ cao nhất" có 
nghĩa là đạo tuệ của Alahán (Alahán đạo tuệ). Thiền sinh nào thành công thì 
loại trừ tất cả phiền não và trở thành một vị Alahán. Khi thiền sinh không 
thể loại trừ tất cả phiền não hay vẫn còn một ít phiền não thì sẽ trở thành bậc 
Anahàm (Bắt lai) và không bao giờ tái sanh lại cõi trời và cõi người. Mặc 


dầu ở đây chỉ nói đến hai tầng thánh cao nhất, nhưng như vậy không có 
nghĩa là thiền sinh không đạt được hai tầng thánh thấp hơn. Nếu không đạt 
được tầng thánh thứ nhất và tầng thánh thứ hai thì bạn không thể nào đạt 
tầng thánh thứ ba và thứ tư. 


Thật vậy, thiền sinh hành thiền Tứ Niệm Xứ trong bảy năm có thê đạt được 
cả bôn tâng thánh và trở thành một bậc thánh nhân, chứng ngộ Niệt Bàn và 
đạt sự giải thoát. 


Không cần phải bảy năm, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ theo cách này trong sáu năm...năm năm... bốn năm... ba năm...hai 
năm... một năm, thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuỆ cao nhất 
ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bắt lai. 


Không cần phải một năm, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ theo cách này trong bảy tháng...sáu tháng..năm tháng... bốn 
tháng... ba tháng...hai tháng... một tháng, nửa tháng thì có thể đạt được một 
trong hai kết quả: trí tuỆ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái 
dục thì đạt quả bất lai. 


Không cần phải nửa tháng, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ theo cách này trong bảy ngày thì có thể đạt được một trong hai kết 
quả: trí tuỆ cao nhất ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt 
quả bất lai. 


Những lời nói trên chỉ dành cho những người có trí tuệ trung bình. Đối với 
những người có trí tuệ không sắc bén sẽ cẦn nhiều thời gian hơn và đối với 
người có trí tuệ sắc bén và hiểu biết mau lẹ sẽ tốn ít thời gian hơn. Người có 
trí tuệ sắc bén chăng cần đến bảy ngày để giác ngộ. Trong bài kinh thứ tám 
mươi lăm thuộc Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaaya), Đức Phật trả lời một 
câu hỏi của hoàng tử Bodhi như sau: 


"Này các thầy tỳ khưu, người nào có đủ năm đặc tính của sự nỗ lực là đức 
tin, sức khỏe, sự chân thật, sức tỉnh tấn và trí tuệ, và những người nào được 
Đức Phật làm thầy hướng dẫn sẽ đạt quả Alahán trong một thời gian ngắn từ 
bảy ngày xuống đến đưới một ngày". Cuối cùng Đức Phật nói: "Một tỳ khưu 
có thể đắc Alahán vào buổi sáng sau khi được nghe lời chỉ dẫn vào buổi tối, 
hay có thể đắc quả Alahán vào buổi tối sau khi được nghe chỉ dẫn vào buổi 
sáng." [35] 


Có nhiều người giác ngộ đạo quả trong một thời gian rất ngắn. Đôi khi họ 
chỉ lắng nghe Đức Phật giảng giải và ngay sau khi bài pháp chấm dứt họ đắc 
đạo. Một trong số những người này là Subhadda, một cựu đạo sĩ, trở thành 
người học trò cuối cùng được chính Đức Phật dạy dỗ. Subhadda tin tưởng 
một tôn giáo khác và dường như không mấy kính trọng Đức Phật nhưng khi 
nghe Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Subaddha tự nghĩ: "“Ia có một SỐ nghĩ 
ngờ về những lời tuyên bố của những vị giáo chủ các tôn giáo. Nhà ẩn sĩ 
Gotama có thê giúp ta phá tan sự nghi ngờ này. Hơn nữa, những vị thầy của 
ta cũng đã nói răng một người như đạo sĩ Gotama thật hiếm khi xuất hiện 
trên thế gian. Có tin Đạo sĩ Gotama sẽ mất vào canh cuối đêm nay". Nghĩ 
như thế Subhadda bèn đến nơi Phật đang ở và xin Ananda cho gặp Phật. Chỉ 
còn vài giờ nữa Đức Phật nhập Niết Bàn nên Ananda từ chối lời yêu cầu. 
Đức Phật nghe được câu chuyện bèn bảo Ananda để cho Subhadda vào gặp 
Ngài. Khi được phép, Subhadda đến gần Phật và hỏi xem các vị giáo chủ 
cao quí của các tôn giáo khác có thật sự đắc quả như họ đã tuyên bỗ không, 
hoặc một số đắc, một số không. Đức Phật không trả lời những câu hỏi này 
mà chỉ dạy cho Subhadda chân lý rằng chỉ nơi nào có Bát Chánh Đạo, nơi đó 
mới có thánh nhân. Như vậy Đức Phật đã trả lời câu hỏi của Subaddha một 
cách gián tiếp. 


Subaddha rất hoan hỉ với câu trả lời của Đức Phật và xin Phật cho phép ông 
ta gia nhập giáo hội. Đức Phật dạy Ananda cho Subhadda xuất gia. Ngay sau 
khi xuất gia Đức Phật dạy Subhadda tham thiền và cho đề mục hành thiền. 
Chú giải nói rằng Subhadda đã hành thiền trong thế kinh hành. Có thê 
Subhadda kinh hành như các bạn đang tập bây giờ. Chỉ cần một khoảng thời 
gian ngắn trong vòng vài tiếng đồng hồ, Subhadda khai triên Thiền Minh Sát 
và đạt đến tầng thánh cao nhất. Subhadda là đệ tử cuối cùng được chính Đức 
Phật dạy dỗ. 


Những người đã hành thiền trong các kiếp quá khứ và đã tích lũy kinh 
nghiệm có thê giác ngộ trong một thời gian ngăn. Những người không có 
kinh nghiệm trong các kiếp quá khứ cần phải bỏ ra nhiều thời gian tu tập 
mới có thê giác ngộ đạo quả. 


Trong phần đầu kinh này đã nói rằng kinh này được thuyết ra ở xứ Kuru cho 
dân Kuru thực hành. Xứ Kuru được tìm thấy gần New Delhi, Ấn độ. Xứ này 
tiếng Sanskrtt gọi là Indraprasttha. Tại sao Đức Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ 
cho người Kuru? Phải chăng đây là việc tình cờ? Chú giải cho biết không 
phải như vậy. Kuru là một xứ có khí hậu tuyệt hảo, không quá nóng cũng 
không quá lạnh, và người Kuru sống thoải mái với thực phẩm sung túc của 


mình. Nhờ có được những tiện nghi vật chất và điều kiện thuận tiện nên dân 
xứ này cả tinh thần lẫn vật chất luôn luôn an lạc hạnh phúc. Nhờ thân tâm 
khỏe mạnh nên sức mạnh trí tuệ trưởng thành để có thê hấp thụ những lời 
dạy thâm sâu về phương pháp thực hành chánh niệm của đức Phật. Đây là lý 
do tại sao Đức Phật đã dạy kinh Tứ Niệm Xứ cho dân chúng ở đây. 


Nhưng điều này không có nghĩa là Đức Phật chỉ dạy kinh Tứ Niệm Xứ cho 
riêng dân Kuru. Trong suốt bốn mươi lăm năm giảng dạy, Đức Phật đã giảng 
dạy phương pháp chánh niệm tại nhiều nơi trong nhiều trường hợp khác 
nhau. Trong Tương Ưng Bộ Kinh (Sa"myutta Nikaaya) có chương nói về 
thiền Tứ Niệm Xứ. Trong đó có một trăm lẻ bốn kinh phần nhiều là những 
kinh ngăn được giảng dạy tại nhiều nơi khác nhau. Chỉ riêng ở xứ Kuru Đức 
Phật dạy kinh Tứ Niệm Xứ với nhiều chi tiết hơn. Chú giải nói rằng dân 
Kuru đã sống trong một nơi có khí hậu tốt cùng lương thực đầy đủ, nhờ thế 
mà tâm họ trưởng thành, tất cả dân chúng mọi tầng lớp trong xứ Kuru đều 
thực hành Tứ Niệm Xứ. Nếu ai được hỏi là có hành thiền Tứ Niệm Xứ 
không, và nếu trả lời là không, thì dân xứ đó sẽ đến gần và dạy họ cách hành 
thiền. Nhưng nếu họ trả lời rằng họ đã hành thiền Tứ Niệm Xứ như thế này 
như thế kia... thì sẽ được mọi người khen ngợi: "Lành thay ! Đời sống bạn 
thật nhiều phước lành, thật giá trị. Bạn đã xử dụng tốt đẹp kiếp sống làm 
người của bạn. Chính vì những người như bạn mà Đức Phật đã xuất hiện 
trên thế gian này". 


Chú giải đã đi xa hơn và nói rằng: "Ngay cả thú vật ở xứ Kuru cũng thực 
hành Tứ Niệm Xứ". Chú giải có nói chuyện con két hành Thiền Minh Sát. 
Có một vũ công sống đời lang bạc. Anh đi từ nơi này đến nơi kia. Anh nuôi 
một con két và huấn luyện két nói chuyện, ca hát, nhảy múa. Người vũ công 
đi đến đâu đều vào chùa và ni viện để ở, vì ở những nơi đó anh có đủ thực 
phẩm để dùng và có chỗ để nghỉ ngơi. Lần nọ, anh trú tại một nữ tu viện 
trong một thời gian, khi ra đi anh bỏ quên con két lại đó. Két được những sa 
đi ni chăm sóc và được đặt tên là Buddharakkhita. Ngày nọ két đậu trước 
mặt vị ni trưởng. Vị ni trưởng hỏi két: "Ngươi có biết hành thiền không?" 
Két trả lời: "Không". Vị ni trưởng nói: "Ai sống với các nhà sư và sư cô thì 
không được thất niệm, nhưng vì ngươi thuộc loài chim nên không thê hành 
thiền được nhiều. Ngươi chỉ cần lập đi lập lại chữ: 'Xương, xương, xương' là 
đủ". Thế rồi vị ni trưởng dạy cho két hành thiền về cơ thê ô trược. Két tiếp 
tục lập đi lập lại: "Xương, xương, xương". Một hôm, két đang đậu trên công 
tắm nắng thì một con chim lớn sả xuống, dùng móng quắp két mang đi. 
Nghe tiếng kêu của két, các sa di ni la lên: "Buddharakkhita bị chim về" 
đồng thời lấy cây và đá đe dọa chim lớn khiến chim lớn thả két ra. Khi các 


sa đi ni đem két đến ni trưởng, nỉ trưởng hỏi két: "Buddhrakkhita, ngươi 
nghĩ gì khi bị chim lớn bắt đi? ". Két trả lời: "Tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc 
thấy một bộ xương đang mang một bộ xương khác bay đi. Tôi chẳng biết khi 
nào bộ xương này sẽ bị tan rã. Đó là điều độc nhất mà tôi nghĩ trong khi bị 
chim lớn tha đi". Vị ni trưởng lấy làm hài lòng nói với két: "Điều này sẽ là 
nhân lành giúp ngươi chấm dứt đau khổ trong tương lai". 


Đó là câu chuyện về con két thực hành Tứ Niệm Xứ. 


Người xứ Kuru đã được may mắn nhờ khí hậu tuyệt hảo, lương thực đầy đủ 
và những tiện nghi tốt đẹp khác nên họ hành thiền tốt đẹp. Các bạn ở Mỹ 
cũng như ở trong các xứ Tây phương sống trong những xứ có khí hậu tuyệt 
hảo, ít nhất cũng là khí hậu tuyệt hảo trong nhà, có lương thực đầy đủ và 
những tiện nghi tốt đẹp khác thì thế nào? Ngay cả những nơi có khí hậu khắc 
nghiệt, quá nóng hay quá lạnh, các bạn cũng có thê kiểm soát nhiệt độ trong 
nhà bằng máy điều hòa. Khi quá nóng, các bạn mở máy lạnh, khi quá lạnh 
các bạn mở máy sưởi. Như vậy, cũng như dân Kuru, các bạn ở Mỹ và ở các 
xứ Tây phương sống trong khí hậu thật tốt đẹp. Thực phẩm ở Mỹ và các xứ 
Tây phương cũng thật đầy đủ và ngon lành. Ngay cả khi các bạn phải ăn 
kiêng cữ theo lời bác sĩ, các bạn cũng có thể ăn những thực phẩm thích hợp 
với sức khỏe của mình. Ngoài ra, còn biết bao tiện nghi khác mà người Tây 
phương đã có được. Người Tây phương còn có nhiều may mắn và cơ hội 
thuận tiện để hành thiền hơn người Kuru nữa. Có lẽ Thiền Minh Sát thích 
hợp với dân Tây phương hơn là dân ở các xứ khác. 


Một phong tục đối với những tác giả phật tử là bày tỏ lòng tôn kính đến 
Phật, Pháp, Tăng hay đôi khi với cả thầy giáo của họ và những vị thầy khác 
trước khi viết sách. Điều này được làm với hai lý do. Thứ nhất, người viết 
không gặp nguy hiểm hay trở ngại trong khi viết sách. Thứ hai, cuốn sách có 
kết quả tốt đẹp vào lúc cuối. Chúng tôi đã thành kính tri ân Phật, Pháp, Tăng 
ở phần đầu cuốn sách này và phước lành của lòng tôn kính Tam Bảo nay đã 
trổ quả. Chúng ta đã đến đoạn cuối của bản kinh và đoạn cuối của phần diễn 
giải. 


"Con xin thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, 
Ngài là bậc Alahán cao thượng, đầng Chánh Biên Trr" 


Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội đê chia xẻ với các bạn những điêu hiêu 
biệt vê giáo pháp và thực hành của tôi. Tôi đên xứ sở này là đê công hiên 


dân chúng ở đây những gì mà chúng tôi có thê công hiên. Xin cảm ơn tât cả 
những vị đọc cuôn sách này. 


Kinh Tứ Niệm Xứ có phần kết luận giống như phần mở đầu: 


“Đây là con đường duy nhất đề thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu 
phiền muộn, uất ức than khóc, diệt khổ thân và khổ tâm, đạt Thánh Đạo và 
Giác ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ." 


Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Các Thầy tỳ kheo hoan hi tín thọ lời dạy 
của Đức Thê Tôn. 


——-O0O--- 


[06] - Kinh Đại Niệm Xứ 


Tôi nghe như vầy. 


Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ở tại xứ Kuru. Xứ này có một thị trấn tên là 
Kamma-sadamma. Tại đó, Đức Phật đã dạy các thầy tỳ khưu như VẦy: "Này 
các thầy tỳ khưu". Và các thầy tỳ khưu thưa: "Xin vâng, Bạch thế Tôn". Và 
Đức Thế Tôn đã nói như sau: 


Đây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo âu 
phiên muộn, uât ức than khóc, diệt khô thân và khô tâm, đạt Thánh Đạo và 
Giác ngộ Niệt Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. 


Bồn cách quán sát hay bốn Niệm Xứ đó là gì ? 


Này các thầy Tỳ khưu, ở đây, (trong lời dạy này), Tỳ khưu quán sát thân 
trong thân, tỉnh cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và ưu 
phiền (sân hận) trong cõi đời. Thầy tỳ khưu quán sát thọ trong thọ, tính cần, 
tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiên (sân hận) trong 
cõi đời. Thầy tỳ khưu quán sát tâm trong tâm, tính cân tỉnh giác và chánh 
niệm để loại trừ mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong cõi đời. Thầy tỳ 
khưu quán sát pháp trong pháp, tính cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ 
mọi tham ái và ưu phiền (sân hận) trong cõi đời. 


-—=OÔ0O--- 


I. Quán sát thân trong thân 
A. Chánh niệm hơi thở 


Và, này các thầy tỳ khưu, như thế nào tỳ khưu quán sát thân trong thân? Này 
các thầy tỳ khưu, ở đây, tỳ khưu đi vào trong khu rừng, đến dưới cội cây, 
hoặc đi đến nơi thanh văng, ngồi xếp bằng, giữ lưng thắng, chánh niệm vào 
đề mục hành thiền. Chánh niệm, tỳ khưu thở vào, chánh niệm, tỳ khưu thở 
ra.” 


Thở vào một hơi dài, thầy tỳ khưu biết: "tôi thở vào dài"; thở ra một hơi dài, 
thầy tỳ khưu biết "tôi thở ra dài". 


Thở vào một hơi ngắn, thầy tỳ khưu biết: "tôi thở vào ngắn". Thở ra một hơi 
ngăn, thây tỳ khưu biệt: "tôi thở ra ngăn". 


"Nhận thức rõ toàn thê hơi thở vào (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt), tôi sẽ 
thở vào", thầy tỳ khưu tinh tấn như vậy (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện 
như vậy). "Nhận thức rõ toàn thể hơi thở ra (khởi đầu, kéo đài và chấm dứt), 
tôi sẽ thở ra, thầy tỳ khưu tỉnh tấn như vậy. 


An tịnh thần hành (an tịnh hơi thở vào thô tháo nhân duyên bởi thân), tôi sẽ 
thở vào, Tỳ khưu tính tân như vậy. An tịnh thân hành (an tịnh hơi thở ra thô 
tháo nhân duyên bởi thân), tôi sẽ thở ra, Tỳ khưu tinh tân như vậy. 


(Theo chú giải câu này có nghĩa: Khi thở vào trở nẽn an tịnh, vi tế khó thấy, 
khó ghi nhận. Thầy Tỳ kheo phải cố gắng chú tâm và tỉnh tắn nhiều hơn để 
thấy rõ. Khi hơi thở ra trở nên an tịnh, vi tế khó thấy, khó ghi nhận. Thầy Tỳ 
kheo phải có gắng chú tâm và tinh tấn nhiều hơn để thấy rõ) 


Như một người thợ tiện rành nghề và học trò của ông ta khi quay một vòng 
đài thì biết rằng: "tôi quay một vòng dài", khi quay một vòng ngắn thì biết 
rằng: "tôi quay một vòng ngắn". Cũng vậy, Tỳ khưu khi thở vào một hơi dài 
biết rằng: "tôi thở vào dài", Tỳ khưu khi thở ra một hơi dài biết rằng: "tôi thở 
ra dài", Tỳ khưu khi thở vào một hơi ngắn biết rằng: "tôi thở vào ngắn", Tỳ 
khưu khi thở ra một hơi ngắn biết rằng: "tôi thở ra ngắn". "Nhận thức rõ toàn 
thể hơi thở vào" (khởi đầu, kéo dài và chấm dứt) tôi sẽ thở vào, thầy tỳ khưu 
tinh tắn như vậy (nghĩa là thầy tỳ khưu tự huấn luyện như vậy). "Nhận thức 
rõ toàn thê hơi thở ra" (khởi đầu, kéo đài và chấm dứt) tôi sẽ thở ra, thầy tỳ 


khưu tỉnh tấn như vậy. "Tĩnh tấn chú tâm vào hơi thở lúc hơi thở trở nên vi 
tê khi thở vào”, tỳ khưu thở vào. “Tĩnh tân chú tâm vào hơi thở lúc hơi thở 
trở nên vi tê khi thở ra”, tỳ khưu thở ra. 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của toàn thê hơi thở, hay tỳ 
khưu quán sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của toàn thể hơi thở, hoặc tỳ khưu 
quán sát yếu tố sinh khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của toàn 
thê hơi thở. 


Hoặc Tỳ khưu chỉ thuần chánh niệm trên toàn thể hơi thở mà thôi 


(Chỉ có hơi thở, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, 
của tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã vv...) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến để khỏi lệ thuộc hay bám níu vào bất cứ 
vật gì trên đời. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ gì trên thế gian hợp thành do ngũ uân 
thủ. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 
-—-o00--- 
B. Các tư thế của thân 
Lại nữa, này các thây tỳ khưu, khi đang đi tỳ khưu biết "tôi đang đi", khi 
đang đứng tỳ khưu biệt "tôi đang đứng”, khi đang ngôi ty khưu biệt "tôi 
đang ngôi", khi đang năm tỳ khưu biệt "tôi đang năm”, hoặc khi cơ thê làm 


gì tỳ khưu biết cơ thể như vậy. 


Như thế, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay ty khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng " chỉ có thân mà thôi" (Nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v..V...) 


Và sự chánh niệm này được thiết lập để giúp cho sự phát triển chánh niệm 
VỀ sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến để khỏi bị lệ thuộc hay bám níu vào bắt cứ 
vật gì trên đời. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 
C. Chánh niệm và tỉnh giác 


Lại nữa, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới, đi lui. Tỳ 
khưu tỉnh giác khi nhìn thăng tới trước và khi nhìn sang hai bên. Tỳ khưu 
tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay. Tỳ khưu tỉnh giác khi mặc y tăng già 
lê và các y khác, và trong khi mang bát. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn, 
uống, nhai, mút. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đại tiện, tiểu tiện. Tỳ khưu tỉnh 
giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng và im lặng. 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 
Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng " chỉ có thân mà thôi" 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(nghĩa là chỉ thuần 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ vật 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 
-—-o00--- 
D. Quán sát thân ô trược 


Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát trên cơ thể này từ gót chân 
trở lên và từ đỉnh tóc trở xuống bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh khác 
nhau. Trong cơ thê này có: 


- Tóc, lông, móng, răng, da 

- Thịt, gần, xương, tủy, thận 

- Tim, gan, ruột, lá lách, phối 

- Phẻo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phân, óc 

- Mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ 

- Nước mắt, nước mỡ (huyết tương), nước miếng, nước mũi, nước khớp 
xương, nước tiêu. 


Như một túi có hai miệng chứa đầy các loại hạt như lúa rừng, lúa, đậu xanh, 
đậu bò, mè, gạo lức. Một người mắt tốt đồ túi ra xem xét: "Đây là lúa rừng, 
đây là lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu bò, đây là mè, đây là gạo lức."” Cũng 
vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sắt trên cơ thể này từ gót chân trở 
lên và từ đỉnh tóc trở xuống bao bọc bởi da và đầy các loại bất tịnh khác 
nhau. Trong cơ thê này có: 


Tóc, lông, móng, răng, da ,thịt, gần, xương, tủy, thận, tim, gan, ruột, lá lách, 
phối, phẻo, bao tử, thực phẩm chưa tiêu, phân, óc, mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, nước mỡ (huyết tương), nước miếng, nước mũi, nước 
khớp xương, nước tiểu. 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Ty khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiết lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ vật 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ vật gì trên thế gian do ngũ uấn hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 
-—-o00--- 
E. Quán sát tứ đại 
"Lại nữa, nầy các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát chính thân thể này 


vị thế và sự sử dụng đối với tứ đại. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa 
đại và phong đại (đât, nước, lửa, g1ó). 


Như một người đồ tế thiện nghệ hay học trò của người này giết một con bò 
và xẻ ra nhiều phần, ngồi ở ngã tư đường. Cũng vậy, nây các thầy tỳ khưu, 
tỳ khưu quán sát chính thân thể này về phần tứ đại: Trong thân này có địa 
đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại (đất, nước, lửa, ø1ó)." 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay ty khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng " chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 
Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẫn hợp 
thành này. 
Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 
-—=o0O--- 
F. Chín đề mục quán sát Tử thi 


1. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi, chết một ngày, 
hai ngày hay ba ngày, trương phình, màu xanh , rã mục, vất trong nghĩa địa, 
thầy tỳ khưu áp dụng tri giác (tưởng) này vào chính cơ thể mình: "Thật vậy, 
cơ thể này (của ta) cũng có cùng bản chất như thế, nó sẽ trở nên như vậy, 
không thê nào thoát khỏi đặc tính đó". 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


2. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa bị quạ, diều hâu, kên kên... chó, báo, CỌP, chồn ăn và bị đục khoét 
bởi dòi, thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thể mình như 
sau: "Thật vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng 
sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẫn hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


3. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy Tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa chỉ còn lại xương nối nhau bởi gân với chút ít thịt dính vào đó, 
thầy tỳ khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thể mình như sau: "Thật 
vậy, cơ thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên 
như cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


4. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, bê bết máu, không thịt, thầy tỳ 
khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thê mình như sau: "Thật vậy, cơ 
thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ 
thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay ty khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


5. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, không thịt, không máu, thầy tỳ 
khưu bèn áp dụng tri giác này vào chính cơ thể mình: "Thật vậy, cơ thể này 
(của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thê kia và 
không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiết lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


6. Lại nữa, này các thây tỳ khưu, khi thây tỳ khưu thấy tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa chỉ còn lại xương rời rä, rãi rác khắp nơi: đây là xương fay, đây là 
xương chân, xương cằm, xương về, xương đùi, xương sông và sọ, thầy tỳ 
khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thê mình như sau: "Thật vậy, cơ 
thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ 
thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiết lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


7. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy Tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa chỉ còn lại xương trơ bạc màu như vỏ sò ốc, thầy tỳ khưu bèn áp 
dụng sự quán sát vào chính cơ thể mình như sau: "Thật vậy, cơ thể này (của 
ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và 
không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân. 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


8. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy Tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa chỉ còn những xương cũ trên một năm, nằm thành đống, thầy tỳ 
khưu bèn áp dụng sự quán sát vào chính cơ thê mình như sau: "Thật vậy, cơ 
thể này (của ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ 
thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 


9. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, khi thầy tỳ khưu thấy tử thi vất bỏ trong 
nghĩa địa chỉ còn lại những xương vụn nát như bụi, thầy tỳ khưu bèn áp 
dụng sự quán sát vào chính cơ thể mình như sau: "Thật vậy, cơ thể này (của 
ta) cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và 
không vượt ra ngoài đặc tính đó được." 


Như vậy, ty khưu quán sát thân trong nội thân hay tỳ khưu quán sát thân 
trong ngoại thân hay tỳ khưu quán sát thân trong nội thân và ngoại thân 


Tỳ khưu quán sát yếu tô sinh khởi (sự sinh khởi) của thân hay tỳ khưu quán 
sát yếu tô diệt tận (sự diệt tận) của thân, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thân. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm răng "chỉ có thân mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thân mà thôi) 


(Chỉ có thân, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiết lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thân trong thân. 
-—-o0QO--- 
II. Quán sát thọ trong thọ 
Và này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu quán sát thọ trong thọ như thế nào? 
Ở đây, này các thầy tỳ khưu, 
- khi có lạc thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có lạc thọ": 
- khi có khổ thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có khổ thọ"; 


- khi có vô ký thọ (cảm thọ không khổ không lạc), thầy tỳ khưu biết: "Tôi có 
vô ký thọ". 


- khi có thế tục lạc thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục lạc thọ"; 

- khi có phi thế tục lạc thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi thế tục lạc thọ": 

- khi có thế tục khổ thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục khổ thọ": 

- khi có phi thế tục khổ thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi thế tục khổ thọ": 
- khi có thế tục vô ký thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có thế tục vô ký thọ"; 


- khi có phi thế tục vô ký thọ, thầy tỳ khưu biết: "Tôi có phi thế tục vô ký 
thọ". 


Như vậy, tỳ khưu quán sát thọ trong nội thọ hay tỳ khưu quán sát thọ trong 
ngoại thọ hay tỳ khưu quán sắt thọ trong nội thọ và ngoại thọ. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của thọ hay tỳ khưu quán 
sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của thọ, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của thọ. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có thọ mà thôi". (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên thọ mà thôn) 


(Chỉ có thọ, không có người, chúng sinh, đàn ông, đàn bà, cá nhân, tôi, của 
tôi, tự ngã, không có cái gì thuộc về tự ngã v.v..) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát thọ trong thọ. 
_—-o00--- 
lII. Quán sát tâm trong tâm 


Và này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu quán sát tâm trong tâm là như thế 
nào? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, 

- khi tâm có tham, biết rằng tâm có tham; 

- khi tâm không tham, biết rằng tâm không tham; 
- khi tâm có sân, biết rằng tâm có sân; 

- khi tâm không sân, biết rằng tâm không sân; 

- khi tâm có si, biết rằng tâm có sỉ; 


- khi tâm không si, biết rằng tâm không sỉ; 


- khi tâm co rút biết rằng tâm co rút; 

- khi tâm không co rút biết rằng tâm không co rút; 

- khi tâm tán loạn, biết rằng tầm tán loạn; 

- khi tâm không tán loạn, biết rằng tâm không tán loạn; 

- khi tâm quảng đại, biết răng tâm quảng đại; 

- khi tâm không quảng đại, biết rằng tâm không quảng đại; 
- khi tâm hữu hạn, biết rằng tâm hữu hạn; 

- khi tâm vô thượng, biết răng tâm vô thượng; 

- khi tâm định, biết rằng tâm định; 

- khi tâm không định, biết rằng tâm không định. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát tâm trong nội tâm hay tỳ khưu quán sát tâm trong 
ngoại tâm hay tỳ khưu quán sát tâm trong nội tâm và ngoại tâm. 


Ty khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của tâm hay tỳ khưu quán 
sát yêu tô diệt tận (sự diệt tận) của tâm, hoặc tỳ khưu quán sát yêu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của tâm. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có tâm mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên tâm mà thôi) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát tâm trong tâm. 


_—-O0O--- 


IV. Quán sát pháp trong pháp 
Và, này các thầy tỳ khưu; tỳ khưu quán sát pháp trong pháp là như thế nào? 
1. Năm chướng ngại 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm 
chướng ngại. 


Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm chướng 
ngại là như thê nào? 


Ở đây, này các tỳ khưu, khi tham ái có mặt thầy tỳ khưu biết rằng: "Có tham 
ái trong tôi", hay khi tham ái vắng mặt, thầy tỳ khưu biết: "Không có tham ái 
trong tôi"; thầy tỳ khưu cũng biết lý do tham ái chưa sanh được sanh khởi, 
thầy tỳ khưu cũng biết ý lý do tham ái đã sanh bị diệt trừ; thầy tỳ khưu cũng 
biết lý do tham ái đã được diệt trừ không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 


Khi sân hận có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có sân hận trong tôi". Khi sân hận 
vắng mặt, thầy tỳ khưu biết "Không có sân hận trong tôi". Thầy tỳ khưu 
cũng biết lý do sân hận chưa sanh được sanh khởi; thầy tỳ khưu cũng biết lý 
do sân hận đã sanh bị diệt trừ; thầy tỳ khưu cũng biết lý do sân hận đã được 
diệt trừ không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 


Khi dã dượi buồn ngủ có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có đã đượi buồn ngủ trong 
tôi". Khi đã đượi buồn ngủ không có mặt, thầy tỳ khưu biết, "không có dã 
dượi buồn ngủ trong tôi". Thầy tỳ khưu cũng biết lý do dã đượi buôn ngủ 
chưa sanh được sanh khởi; thầy tỳ khưu cũng biết lý do đã dượi buôn ngủ đã 
sanh bị diệt trừ; thầy tỳ khưu cũng biết lý do dã dượi buồn ngủ đã được diệt 
trừ không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 


Khi bất an và hồi hận có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có bất an và hối hận trong 
tôi". Khi bất an và hối hận vắng mặt, thầy tỳ khưu biết "không có bất an và 
hối hận trong tôi". Thầy tỳ khưu cũng biết lý do bất an và hối hận chưa sanh 
được sanh khởi; thầy tỳ khưu cũng biết lý do bất an và hối hận đã sanh bị 
diệt trừ; thầy tỳ khưu cũng biết lý do bất an và hối hận đã được diệt trừ 
không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 


Khi hoài nghi có mặt, thầy tỳ khưu biết, "có hoài nghi trong tôi". Khi hoài 
nghi văng mặt, thây tỳ khưu biệt "không có hoài nghi trong tôi". Thây tỳ 
khưu cũng biết lý do hoài nghi chưa sanh được sanh khởi; thầy tỳ khưu cũng 


biết lý do hoài nghi đã sanh bị diệt trừ; thầy tỳ khưu cũng biết lý do hoài 
nghi đã được diệt trừ không còn khởi sanh nữa trong tương lai. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khưu quán sát pháp 
trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp và ngoại pháp. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp hay tỳ khưu quán 
sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có pháp mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên pháp mà thôi) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua năm 
chướng ngại.. 


2. Ngũ uẫn thủ 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua ngũ 
uân thủ. 


Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua ngũ uân thủ 
là như thê nào? 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây, thầy tỳ khưu biết: "đây là sắc, đây là sự khởi 
sinh hay nguyên nhân khởi sinh của sắc, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân 
diệt tận của sắc; đây là thọ, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh 
của thọ, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của thọ; đây là tưởng, 
đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của tưởng, đây là sự diệt tận 
hay nguyên nhân diệt tận của tưởng; đây là hành, đây là sự khởi sinh hay 
nguyên nhân khởi sinh của hành, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận 


của hành; đây là thức, đây là sự khởi sinh hay nguyên nhân khởi sinh của 
thức, đây là sự diệt tận của thức hay nguyên nhân diệt tận của thức". 


Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khưu quán sát pháp 
trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp và ngoại pháp. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp hay tỳ khưu quán 
sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có pháp mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên pháp mà thôi) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua ngũ 
uân thủ. 


3. Sáu căn và sáu trần 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua sáu 
căn và sáu trân. 


Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua sáu căn và 
sáu trần là như thế nào? 


Tỳ khưu biết mắt, biết vật thấy và cũng biết được những thằng thúc (dây trói 
buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng 
thúc (dây trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. Và tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong tương 
lai. 


Tỳ khưu biết tai, biết âm thanh và cũng biết được những thằng thúc (dây trói 
buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng 
thúc (dây trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. Và tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong tương 
lai. 


Tỳ khưu biết mũi, biết mùi và cũng biết được những thăng thúc (dây trói 
buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng 
thúc (dây trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. Và tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong tương 
lai. 


Tỳ khưu biết lưỡi, biết vị và cũng biết được những thẳng thúc (dây trói 
buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do những thằng 
thúc (dây trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. Và tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa trong tương 
lai. 


Tỳ khưu biết thân, biết vật xúc chạm và cũng biết được những thằng thúc 
(dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết lý do 
những thằng thúc (dây trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng 
biết lý do những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. Và tỳ khưu 
cũng biết lý do những thăng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh nữa 
trong tương lai. 


Tỳ khưu biết tâm, biết pháp (đối tượng của tâm) và cũng biết được những 
thằng thúc (dây trói buộc) khởi sinh tùy thuộc vào cả hai. Tỳ khưu cũng biết 
lý do những thằng thúc (dây trói buộc) chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu 
cũng biết lý do những thằng thúc (dây trói buộc) đã sinh được loại trừ. Và tỳ 
khưu cũng biết lý do những thăng thúc đã bị loại trừ không còn khởi sinh 
nữa trong tương lai. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khưu quán sát pháp 
trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp và ngoại pháp. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp hay tỳ khưu quán 
sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có pháp mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên pháp mà thôi) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua sáu 
căn và sáu trân. 


4. Bảy yếu tố giác ngộ 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua bảy 
yêu tô giác ngộ. 


Và, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua bảy yếu tố 
giác ngộ là như thê nào? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có niệm giác chi, thầy tỳ khưu biết: 
"nội tâm tôi có niệm giác chi", hay khi nội tâm không có niệm giác chị, thầy 
tỳ khưu biết: "nội tâm tôi không có niệm giác chi". Tỳ khưu cũng biết lý do 
của niệm giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý niệm giác 
chi được hoàn hảo do sự tu tập. 


Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có trạch pháp giác chi, thầy tỳ khưu 
biết: "nội tâm tôi có trạch pháp giác chi", hay khi nội tâm không có trạch 
pháp giác chi, thầy tỳ khưu biết: "nội tâm tôi không có trạch pháp giác chỉ". 
Tỳ khưu cũng biết lý do trạch pháp giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ 
khưu cũng biết lý do sự tu tập trạch pháp giác chi được hoàn hảo. 


Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có tinh tấn giác chi, thầy tỳ khưu 
biết: "nội tâm tôi có tỉnh tấn giác chi", hay khi nội tâm không có tỉnh tấn 
giác chi, thầy tỳ khưu biết:"nội tâm tôi không có tinh tấn giác chỉ". Tỳ khưu 
cũng biết lý do tinh tấn giác chỉ chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết 
lý do sự tu tập tinh tấn giác chi được hoàn hảo. 


Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có hỉ giác chi, thầy tỳ khưu biết: 
"nội tâm tôi có hỉ giác chi", hay khi nội tâm không có hỉ giác chỉ, thầy tỳ 
khưu biết: "nội tâm tôi không có hỉ giác chi". Tỳ khưu cũng biết lý do hỉ giác 
chỉ chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do sự tu tập hỉ giác chỉ 
được hoàn hảo. 


Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có thư thái giác chi, thầy tỳ khưu 
biết: "nội tâm tôi có thư thái giác chi", hay khi nội tâm không có thư thái 
giác chi, thầy tỳ khưu biết:"nội tâm tôi không có thư thái giác chi". Tỳ khưu 
cũng biết lý do thư thái giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng 
biết lý do sự tu tập thư thái giác chi được hoàn hảo. 


Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có định giác chi, thầy tỳ khưu biết: 
"nội tâm tôi có định giác chỉ", hay khi nội tâm không có định giác chi, thầy 
tỳ khưu biết:"nội tâm tôi không có định giác chỉ". Tỳ khưu cũng biết lý do 
định giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do sự tu tập 
định giác chi được hoàn hảo. 


Ở đây này các thầy tỳ khưu, khi nội tâm có xả giác chi, thầy tỳ khưu biết: 
"nội tâm tôi có xả giác chi", hay khi nội tâm không có xả giác chỉ, thầy tỳ 
khưu biết:"nội tâm tôi không có xả giác chỉ". Tỳ khưu cũng biết lý do xả 
giác chi chưa sinh được sinh khởi. Tỳ khưu cũng biết lý do sự tu tập xả giác 
chi được hoàn hảo. 


Như vậy, thầy tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay thầy tỳ khưu quán 
sát pháp trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp và ngoại 
pháp. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp hay tỳ khưu quán 
sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có pháp mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên pháp mà thôi) 
Và chánh niệm này cần được thiết lập để giúp cho sự phát triển trí tuệ và 


chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua bảy 
yếu tố giác ngộ. 


5. Tứ Thánh Đế 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua Tứ 
Thánh Đê. 


Và, này các thầy tỳ khưu, ty khưu quán sát pháp trong pháp qua Tứ Thánh 
Đê là như thê nào? 


Này các thầy tỳ khưu, ở đây tỳ khưu biết như thật "đây là khổ"; tỳ khưu biết 
như thật "đây là nguyên nhân của sự khô”; tỳ khưu biệt, như thật "đây là sự 
chấm dứt khô": và tỳ khưu biết, như thật "đây là con đường dẫn đến nơi dứt 
khổ". 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sinh là 
khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, 
khổ tâm và quá suy sụp tỉnh thần là khổ, gần cái không ưa là khổ, xa cái ưa 
thích là khổ; tóm lại, ngũ uẫn thủ là khô. 


Bây giờ thế nào là sinh? Sự sinh của một chúng sanh tùy thuộc vào giới loại 
của chúng sanh, sự ra đời của chúng, nguôn gôc của chúng, sự vào thai bảo 
của chúng, sự xuất hiện các uẫn của chúng, sự thụ đắc các căn của chúng: 
này các thầy tỳ khưu, như vậy được gọi là sinh. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là già? Sự già của một chúng sanh tùy 
thuộc vào giới loại của chúng sanh, sự già của chúng, sự suy thoái, sự rụng 
răng, sự bạc tóc, sự nhăn da, sự suy sụp sức khỏe, sự suy mòn các căn; này 
các thầy tỳ khưu, như vậy là già. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chết. Sự ra đi và sự biến mất của chúng 
sanh khỏi các giới loại mà chúng đang sông, sự suy tàn, sự biến mắt, sự đang 
chết, sự chết, sự hoàn toàn chấm dứt đời sông, sự diệt của ngũ uấn, sự vất bỏ 
tử thi, sự suy tàn của các căn kiểm soát sức sống, này các thầy tỳ khưu, như 
vậy là sự chết. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là lo âu phiền muộn? Những ai gặp phải 
sự mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ 
khác, sự ăn năn, sự âu sầu, tâm sầu muộn, sự sầu khổ bên trong, này các thầy 
tỳ khưu, như vậy gọi là lo âu phiền muộn. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là uất ức than khóc? Những ai gặp phải sự 
mất mát này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, 
sự than khóc, sự bi thảm và than khóc, trạng thái bi thảm và than khóc, này 
các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là uất ức than khóc. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ thân? Sự đau khổ về thân và sự 
không sảng khoái về thân, sự đau khô, sự không sảng khoái do thân xúc, này 
các thây ty khưu, như vậy gọi là khô thân. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là khổ tâm (ưu phiền)? Sự khổ tâm và sự 
không sảng khoái vê tâm, sự khô và sự không sảng khoái do tâm xúc, này 
các thây tỳ khưu, như vậy gọi là khô tâm. 


Và này, các thầy tỳ khưu, thế nào là sầu não? Những ai gặp phải sự mất mát 
này hay mất mát khác, gặp phải sự đau khổ này hay đau khổ khác, sự áo não, 
sự sâu não, trạng thái của chúng sinh đang có sự áo não, trạng thái của chúng 
sinh đang có sự sầu não, này các thầy tỳ khưu, như vậy gọi là sầu não. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là đau khổ khi phải gần những gì mà mình 
không ưa thích. Ở đây, bất kỳ những gì không đáng yêu, không vừa lòng, 
không thích thú (sảng khoái), hình sắc, âm thanh, mùi, vị và vật xúc chạm 
hoặc bất kỳ vật gì mà mình muốn chúng mất, muốn chúng bị hư hoại, muốn 
chúng không được thoải mái, muốn chúng không tránh khỏi điều bất hạnh, 
nhưng mà mình lại phải sống với chúng, chung đụng với chúng, yêu thương 
chúng, cùng hòa lẫn với chúng. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là gần với 
những gì mà mình không ưa thích. 


Và này các thây tỳ khưu, thế nào là xa cái mình ưa thích. ở đây, bất kỳ cái gì 
đáng yêu, đáng ưa thích, dễ thương, sắc, thính, hương, vị, xúc hay những ai 
mà mình muôn cho họ có sự an lạc, muốn cho họ có sự lợi ích, muốn cho họ 
có sự thoải mái, muốn cho họ tránh xa những điều bất hạnh, cha mẹ, anh, 
chị, em, bạn bè, đồng nghiệp, bà con sần, bà con xa, nhưng không thê sống 
gần với mình, không thê đến với mình, không có thiện cảm với mình, không 
hòa lẫn với mình. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là đau khổ vì phải xa cái 
mình ưa thích. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là không đạt được cái mình mong cầu? 


Bị chỉ phối bởi sự sanh, sự mong cầu sau đây có thể khởi sanh: "Mong rằng 
ta khỏi bị sự sanh chi phối, mong rằng ta khỏi đi tái sanh", nhưng thực ra, 
những điều này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là sự đau khổ do 
không đạt được cái gì mà mình mong cầu. 


Bị sự già chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sự 
già chi phối". Nhưng thực ra, những điều này không thê do mong cầu mà 
được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là 
đau khô. 


BỊ bệnh tật chi phối có thê khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị 
bệnh tật chi phối". Nhưng thực ra, những điều này không thể do mong cầu 
mà được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng 
là đau khô. 


Bị sự chết chi phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị sự 
chêt chi phôi”. Nhưng thực ra, những điêu này không thê do mong câu mà 
được. Như vậy là không đạt được cái gì mà mình mong câu, và đó cũng là 
đau khô. 


Bị lo âu phiền muộn, uất ức than khóc, khổ thân, khổ tâm và sầu não chỉ 
phối có thể khởi sinh sự mong cầu: "Mong rằng ta khỏi bị lo âu phiền muộn, 
uất ức than khóc, khô thân, khổ tâm và sầu não chỉ phối". Nhưng thực ra, 
những điều này không thể do mong cầu mà được. Như vậy là không đạt 
được cái gì mà mình mong cầu, và đó cũng là đau khô. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là ' một cách tóm tắt, ngũ uân thủ là khổ". 
Đó là sắc uân thủ, thọ uấn thủ, tưởng uấn thủ, hành uân thủ, thức uấn thủ. 
Này các thây tỳ khưu, chúng được gọi là "một cách tóm tắt, ngũ uân thủ là 
khô". 


Này các thầy tỳ khưu, đó là chân lý cao thượng về sự khô. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của 
sự khô? 


Đó là tham ái khiên khởi sinh cuộc sông mới và, tràn đây với sự vui thích và 
dục lạc, luôn luôn tìm kiêm một sự thích thú mới lúc chô này, lúc chô kia, 


mong muốn dục lạc, mong muốn có một đời sống (hữu ái), mong muốn 
không còn có đời sông (vô hữu á!). 

Và này các thầy tỳ khưu, các tham ái này khi sinh thì sinh ra ở đâu, khi trú 
thì trú ở đâu? Cái gì là vật đáng yêu, đáng mên trên cõi đời, tham ái này khi 
khởi sinh thì khởi sinh ở nơi ây và khi trú thì trú ở nơi ây. 

Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng mến? 

Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tai trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Thân trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 


sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Hình sắc (sắc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh 
khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Âm thanh (thinh) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Mùi (hương) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh 
khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

VỊ trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh 
khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Nhãn thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 
thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Nhĩ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 
thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tỉ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Thiệt thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 
thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Thân thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 
thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Ý thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 


thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 
thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đấy và khi trú thì trũ ở đấy. 


Thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 
thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Thân xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi 
thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì 
sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Thọ phát sinh từ nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Thọ phát sinh từ nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Thọ phát sinh từ tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Thọ phát sinh từ thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Thọ phát sinh từ thân xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Thọ phát sinh từ ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tưởng hay tri giác về hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tưởng hay tri giác về mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tưởng hay tri giác về vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tưởng hay tri giác về sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 


mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về ý trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tác ý liên quan đến hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tác ý liên quan đến âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tác ý liên quan đến mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tác ý liên quan đến vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Tác ý liên quan đến sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tác ý liên quan đến pháp (đối tượng của tâm) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mên. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở 
đây. 

Tham ái hình sắc (sắc ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 


đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Tham ái âm thanh (thính ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 

Tham ái mùi (hương ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tham ái vị (vị ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tham ái sự xúc chạm (xúc á1) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Tham ái pháp (pháp ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 

Sự suy nghĩ đến hình sắc (sắc tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 


Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến âm thanh (thinh tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến mùi (hương tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến vị (vị tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Sự suy nghĩ đến sự xúc chạm (xúc tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến pháp (pháp tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến hình sắc (sắc tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Sự suy xét đến âm thanh (thinh tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Sự suy xét đến mùi (hương tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Sự suy xét đến vị (vị tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Sự suy xét đến sự xúc chạm (xúc tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đẳng mến. 
Tham ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đây và khi trú thì trú ở đây. 


Sự suy xét đến pháp (pháp tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi sinh khởi thì sinh khởi ở đấy và khi trú thì trú ở đấy. 


Này các thầy tỳ khưu, như vậy là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự 
khổ. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự chấm dứt khổ? 
Đó là hoàn toàn diệt tắt, băng cách loại trừ, loại bỏ, hay vât bỏ hoặc giải 
thoát khỏi, và không dính mặc vào, chính ái dục này. 


Và này, các thầy tỳ khưu, tham ái này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đâu và 
tham ái này khi bị diệt tận thì diệt tận ở đâu? Bât kỳ vật gì trên đời là đáng 
yêu, đáng mên, tham ái này khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì 
diệt tận ở đây. 

Và cái gì trên đời là những vật đáng yêu đáng mến? 

Mắt trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 


loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tai trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Mũi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 
Lưỡi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Thân trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tâm trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Hình sắc (sắc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị 
loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Âm thanh (thinh) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị 
loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Mùi (hương) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại 
trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

VỊ trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại 
trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi 
bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Nhãn thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Nhĩ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Tỉ thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Thiệt thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đảng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Thân thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Ý thức trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 
loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Thân xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ 
thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 

Ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì 


loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Thọ phát sinh từ nhãn xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Thọ phát sinh từ nhĩ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 
Thọ phát sinh từ tỉ xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Thọ phát sinh từ thiệt xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Thọ phát sinh từ thân xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Thọ phát sinh từ ý xúc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tưởng hay tri giác về hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tưởng hay tri giác về âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tưởng hay tri giác về mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tưởng hay tri giác về vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tưởng hay tri giác về sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đây. 


Tưởng hay tri giác về ý trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tác ý liên quan đến hình sắc trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tác ý liên quan đến âm thanh trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tác ý liên quan đến mùi trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tác ý liên quan đến vị trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tác ý liên quan đến sự xúc chạm (xúc) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mên. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đây. 


Tác ý liên quan đến pháp (đối tượng của tâm) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mên. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt 
tận ở đây. 


Tham ái hình sắc (sắc ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Tham ái âm thanh (thinh ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 
đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tham ái mùi (hương ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tham ái vị (vị á1) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị 
loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tham ái sự xúc chạm (xúc ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Tham ái pháp (đối tượng của tâm) (pháp ái) trên cõi đời là vật đáng yêu, 
đáng mên. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt 
tận ở đây. 


Sự suy nghĩ đến hình sắc (sắc tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Sự suy nghĩ đến âm thanh (thinh tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mên. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đây. 


Sự suy nghĩ đến mùi (hương tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 
Sự suy nghĩ đến vị (vị tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái 


đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy nghĩ đến sự xúc chạm (xúc tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng 
mên. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở 
đây. 


Sự suy nghĩ đến pháp (xúc tầm) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến hình sắc (sắc tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì diệt tận ở đấy. 


Sự suy xét đến âm thanh (thinh tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Sự suy xét đến mùi (hương tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đáng mến. Tham 
ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Sự suy xét đến vị trên cõi đời (vị tứ) là vật đáng yêu, đáng mến. Tham ái đó, 
khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Sự suy xét đến sự xúc chạm (xúc tứ) trên cõi đời là vật đáng yêu, đẳng mến. 
Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đây, khi diệt tận thì diệt tận ở đây. 


Sự suy xét đến pháp (đối tượng của tâm) (pháp tứ) trên cõi đời là vật đáng 
yêu, đáng mến. Tham ái đó, khi bị loại trừ thì loại trừ ở đấy, khi diệt tận thì 
diệt tận ở đấy. 


Này các thầy tỳ khưu, như vậy là chân lý cao thượng về sự chấm dứt khô. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về con đường dẫn 
đên nơi dứt khô? Đó là Bát Chánh Đạo: Chánh Kiên, Chánh Tư Duy, Chánh 
Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tình Tân, Chánh Niệm, Chánh 
Định. 


Và này các thầy tỷ khưu, thế nào là Chánh Kiến? Biết về sự khổ, biết nguyên 
nhân của sự khô, biết về sự chấm dứt khổ, biết về con đường dẫn đến nơi 
chấm dứt sự khổ, này các thầy tỳ khưu, như thế gọi là Chánh kiến. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Tư Duy? Ly dục tưởng, ly sân 
tưởng, ly hại tưởng. Này các thây tỳ khưu, đó là Chánh Tư Duy. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Ngữ? Không nói dối, không nói 
đâm thọc, không nói lời nói dữ, không nói lời vô ích. Này các thây tỳ khưu, 
đó là Chánh Ngữ. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Nghiệp? Không sát sanh, không 
trộm cặp, không tà hạnh. Này các thây tỳ khưu, đó là Chánh Nghiệp. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Mạng? ở đây, này các thầy tỷ 
khưu, một vị thánh đệ tử loại bỏ tà mạng, sống Chánh Mạng. Này các thầy 
ty khưu, đó là Chánh Mạng. 


Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là Chánh Tỉnh Tấn? ở đây, này các thầy tỳ 
khưu, tỳ khưu với nhiệt tâm, thành khẫn, nỗ lực, tinh tấn, cố gắng ngăn ngừa 
(không cho phát sinh) những. điều ác, những bất thiện pháp chưa phát sinh; 
với nhiệt tâm, thành khẫn, nỗ lực, tinh tấn cỗ gắng diệt trừ những điều ác, 
những bắt thiện pháp đã phát sinh; với nhiệt tâm, thành khẫn, nỗ lực, tinh tấn 
cố găng làm phát sinh những điều lành, những thiện pháp chưa phát sinh; 


với nhiệt tâm, thành khẫn, nỗ lực, tinh tấn cố gắng củng cố, kiện toàn, gia 
tăng, phát triển, làm cho sung mãn, làm cho hoàn hảo những điều lành, 
những thiện pháp đã phát sinh (Ngăn ngừa điều ác chưa có; đoạn trừ điều ác 
đã có; làm điều lành chưa có; tăng trưởng điều lành đã có). 


Này các thầy Tỳ khưu, thế nào là Chánh Niệm? 


Này các thầy Tỳ khưu, ở đây, tỳ khưu quán sát thân trong thân, tinh cần, tỉnh 
giác và chánh niệm để loại bỏ mọi tham ái và (ưu phiền) sân hận trên đời. 
Thầy tỳ khưu quán sát thọ trong thọ, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để 
loại trừ mọi tham ái và (ưu phiền) sân hận trong cõi đời. Thầy tỳ khưu quán 
sát tâm trong tâm, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái 
và (ưu phiền) sân hận trong cõi đời. Thầy tỳ khưu quán sát pháp trong pháp, 
tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm để loại trừ mọi tham ái và (ưu phiền) sân 
hận trong cõi đời. Này các thầy tỳ khưu, như vậy là Chánh Niệm. 


Này các thầy Tỳ khưu, thế nào là Chánh Định? 


Ở đây, này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu hoàn toàn ly dục, hoàn toàn ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú trong thiền thứ nhất, kèm với Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc 
phát sinh từ sự ân cư. Loại bỏ Tầm, Tứ, tỳ khưu chứng đạt và an trú trong 
thiền thứ hai, với nội tỉnh nhất tâm, không tầm, không tứ và với Hi, Lạc phát 
sinh từ định tâm. Loại bỏ Hi, tỳ khưu trú trong Xả, với chánh niệm và giác 
tĩnh, thân tâm cảm nhận hạnh phúc, tỳ khưu chứng đạt và an trú trong thiền 
thứ ba đúng như các bậc thánh đã tuyên bố:"tỳ kheo trú hạnh phúc trong xả 
và niệm" (xả niệm lạc trú). Loại bỏ Lạc và khô, và với sự biến mất của Hi và 
ưu trước đây tỳ khưu trú trong thiền thứ tư, không khổ không lạc với chánh 
niệm thanh tịnh tạo nên bởi xả thọ (xả niệm thanh tịnh). Này các thầy tỳ 
khưu, như vậy gọi là Chánh Định. 


Nầy các thầy tỳ khưu, như vậy là chân lý cao thượng về con đường dẫn đến 
nơi dứt khô. 


Như vậy, tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp hay tỳ khưu quán sát pháp 
trong ngoại pháp hay tỳ khưu quán sát pháp trong nội pháp và ngoại pháp. 


Tỳ khưu quán sát yếu tố sinh khởi (sự sinh khởi) của pháp hay tỳ khưu quán 
sát yếu tố diệt tận (sự diệt tận) của pháp, hoặc tỳ khưu quán sát yếu tố sinh 
khởi và diệt tận (sự sinh khởi và sự diệt tận) của pháp. 


Hoặc Tỳ khưu chánh niệm rằng "chỉ có pháp mà thôi" (nghĩa là chỉ thuần 
chánh niệm trên pháp mà thôi) 


Và chánh niệm này cân được thiệt lập đê giúp cho sự phát triên trí tuệ và 
chánh niệm về sau. 


Tỳ khưu không tham ái và tà kiến mà lệ thuộc hay dính mắc vào bất cứ điều 
gì. 


Tỳ khưu không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uân hợp 
thành này. 


Như vậy, này các thầy Tỳ khưu, Tỳ khưu quán sát pháp trong pháp qua Tứ 
Thánh Đê. 


Này các thầy tỳ khưu, như vậy là chân lý cao thượng về con đường dẫn đến 
nơi dứt khô. 


Bảo đảm thành đạo 


Này các thầy tỳ khưu, thật vậy, người nào thực hành Tứ Niệm Xứ trong bảy 
năm có thê đạt được một trong hai kêt quả: trí tuệ cao nhât (Alahán) ngay 
trong hiện tại, hoặc nêu còn một ít ái dục thì đạt quả bât lai (Anahàm). 


Không cần phải bảy năm, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ theo cách này trong sáu năm năm... bốn năm... ba năm...hai năm... 
một năm, thì có thể đạt được một trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất (Alahán) 
ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái dục thì đạt quả bất lai (Anahàm)). 


Không cần phải một năm, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ theo cách này trong bảy tháng...sáu tháng..năm tháng... bốn 
tháng... ba tháng...hai tháng... một tháng, nửa tháng thì có thể đạt được một 
trong hai kết quả: trí tuệ cao nhất (Alahán) ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn 
một ít ái dục thì đạt quả bất lai (Anahàm). 


Không cần phải nửa tháng, này các thầy tỳ khưu, người nào thực hành Tứ 
Niệm Xứ theo cách này trong bảy ngày thì có thể đạt được một trong hai kết 
quả: trí tuệ cao nhất (Anahàm) ngay trong hiện tại, hoặc nếu còn một ít ái 
dục thì đạt quả bất lai (Anahàm). 


Bởi thế mới nói rằng: "Đây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) chúng 
sanh, châm dứt lo âu phiên muộn, uât ức than khóc, diệt khô thân và khô 
tâm, đạt Thánh Đạo và Giác ngộ Niệt Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ. 


Đức Thế Tôn đã thuyết như vậy. Các thầy tỳ khưu hoan hỉ tín thọ những lời 
dạy của Đức Thê Tôn. 


---o0O--- 
[07] - Hướng Dẫn Hành Thiền 


Muốn hành thiền, trước tiên bạn phải tìm một nơi thích hợp để giúp cho việc 
hành thiền của bạn được tốt đẹp. Nơi thích hợp là nơi yên tịnh. Bạn có thể 
tìm được nơi yên tịnh trong thiên nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn hành thiền trong 
nhà, bạn phải tìm một nơi thích hợp cho việc định tâm của bạn, và mỗi khi 
hành thiền bạn nên đến đó. Bạn có thể tôn trí nơi hành thiền bằng một pho 
tượng hay ảnh Phật, đèn, hoa và thắp một nén nhang để hỗ trợ cho việc hành 
thiền. Tuy nhiên, những thứ trên không phải là điều thiết yếu. Điều quan 
trọng là bạn phải có một nơi yên tịnh để hành thiền. 


Bắt đầu hành thiền, bạn phải chọn một thế ngồi thoải mái thích hợp với bạn. 
Bạn có thê ngồi xếp bằng, lưng giữ thắng. Nếu ngồi kiết già, hai chân tréo 
vào nhau, quá khó đối với bạn thì bạn có thể ngồi bán già, đặt chân này lên 
chân kia. Nếu ngồi bán già cũng còn khó khăn đối với bạn thì bạn có thê 
ngồi theo "lối Miến Điện" hay còn gọi là "lối dễ dàng", chân này đặt trước 
chân kia, hai chân rời ra mà không chồng lên nhau. Nếu vẫn còn thấy khó 
khăn, bạn có thê ngồi trên ghế hoặc trên băng dài. Bạn cũng có thể dùng gối 
đệm nếu muốn. Mặc dầu ngồi kiết già là tư thế lý tưởng, nhưng bạn phải 
quyết định chọn cho mình một tư thế thích hợp để có thể duy trì việc hành 
thiền một cách tốt đẹp nhất. Dầu ngồi ở tư thế nào đi nữa, điều quan trọng là 
phải giữ thân thê và lưng cho ngay thắng. 


Chúng ta sẽ nói đến ba loại thiền: Thiền Tha Thứ, Thiền Từ Bi (Niệm Tâm 
Từ) và Thiên Minh Sắt. 


——-O0O--- 


1. Thiền Tha Thứ 


Chúng ta hành Thiền Tha Thứ để loại bỏ mọi cảm giác hối hận và sân hận. 
Thiên Tha Thứ có ba phân: xin người khác tha thứ cho mình, tự mình tha 
thứ cho người khác, và chính mình tha thứ cho mình. 


Trước khi muốn viết gì lên bảng đen, bạn phải chùi sạch bảng. Cũng vậy, 
trước khi tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình, bạn phải được 
người khác tha thứ. Đôi khi bạn làm một điều gì sai lầm đối với người nào, 
bạn cảm thấy ân hận. Đặc biệt lúc hành thiền, bạn muốn giữ tâm trong sạch 
thanh tịnh nhưng những tư tưởng ăn năn hối tiếc này cứ lãng vãng trong tâm 
trí khiến cho việc hành thiền của bạn bị rối loạn. Do đó, trước tiên bạn phải 
xin người khác tha thứ cho bạn. Sau đó, chính bạn phải tha thứ cho người 
khác về những lỗi lầm của họ. Có thể, có người nào đó làm điều gì sai lầm 
đối với bạn và làm bạn giận dữ, bực tức thì bạn cũng phải lọai bỏ những tư 
tưởng sân hận ấy đi để cho tâm trí được thánh thơi. Bạn phải tha thứ cho mọi 
người, nếu không tha thứ thì bạn không thể hành thiền được. Một điều rất 
quan trọng nữa là bạn phải tha thứ cho chính mình. Đôi khi bạn cảm thấy tha 
thứ cho mình là một điều khó khăn. Nếu bạn không thê tha thứ cho chính 
mình thì những tư tưởng sân hận, bực tức về chính mình sẽ quấy rối việc 
hành thiền của bạn. 


Thiền Tha Thứ là điều kiện tiên quyết để hành Thiền Từ Bi. Nếu bạn không 
thê tha thứ một người nào đó thì bạn không thê rãi tâm từ đên họ được. Bởi 
thê bạn phải hành Thiên Tha Thứ trước khi hành Thiên Từ BI. 


-—=OÔ0O--- 


2. Thiên Từ Bi 
(Niệm Tâm Từ) 


Từ ái là một loại tình thương, lòng thành thật mong muốn tất cả chúng sanh 
được an vui hạnh phúc. Lòng từ ái chẳng dính dấp gì đến sự luyến ái, dính 
mắc vào riêng một cá nhân nào. Đó là một tình thương thật trong sạch, một 
sự ước mong thành thật cho chính mình và cho người khác. 


Khi thực tập Thiền Từ Bi, trước tiên bạn mong ước cho chính mình được an 
vui hạnh phúc. Khi đọc thầm câu "nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại" không có nghĩa là bạn ích kỷ, bởi vì muốn rải tâm 
từ ái đến người khác thì trước tiên bạn phải có tư tưởng từ ái với chính mình. 


Điều này có nghĩa là khi rải tâm từ ái đến cho chính mình, bạn thành thật 
mong rằng "ta muốn có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại” thì 
bạn cũng đồng thời cầu mong cho "người khác có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại." 


Bạn có thể rãi tâm từ bằng nhiều cách. Bạn có thê rãi tâm từ đến tất cả chúng 
sanh căn cứ theo chỗ ở. Chúng sanh ở đây bao gồm cả súc vật, côn trùng 
v.v... Trước hết, bạn rãi tâm từ đến tất cả chúng sanh trong nhà bạn. Tiếp 
theo đó bạn rãi tâm từ đến tất cả chúng sanh trong khu vực bạn đang cư ngụ, 
trong thành phó, trong quận, trong tiểu bang, trong nước, trên thế ĐIớI, trong 
vũ trụ, và cuôi cùng là rãi tâm từ đến tất cả chúng sanh một cách tổng quát. 
Khi nói các câu trên, bạn hãy cố gắng hình dung ra những chúng sanh mà 
bạn hướng đến đang mạnh khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Tư tưởng từ ái của 
bạn sẽ đến với họ và khiến họ thật sự mạnh khoẻ, an lạc và hạnh phúc. Việc 
hành Thiền Từ Bi kéo dài trong mười lăm phút. 

Khi hành Thiền Tha Thứ, xin bạn chắp hai tay và đọc: 

Vì lầm lạc và không minh mân nên tôi đã có hành động, lời nói và ý nghĩ sai 
lầm làm thiệt hại và gây ra đau khổ cho người khác. Xin tất cả hãy mở rộng 


lòng từ bi và trí tuệ tha thứ cho tôi. 


Tôi thành thật tha thứ cho tất cả những ai đã có hành động, lời nói và ý nghĩ 
sai lâm làm thiệt hại và gây ra đau khô cho tôi. 


Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi và nguyện từ nay về sau làm lành, lánh 
dữ, giữ tâm trong sạch. 


Bạn nên đọc các câu trên từ năm đên mười lân trước khi hành Thiên Từ Bi 
hay Niệm Tâm Từ. 


Ngay sau Thiền Tha Thứ, bạn có thê hành Thiền Từ Bi như sau: 
a) Rải tâm từ đến chúng sanh theo nơi chốn: 


Khi hành Thiền Từ Bi theo cách này, bạn có thể niệm thầm trong tâm vào 
khoảng mười lân những câu sau đây: 


Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong nhà này có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong khu vực này có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong thành phố này có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong tiêu bang này có đầy đủ sức khỏe, bình 
an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong nước này có. đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trên thế giới thân có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không 
gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng 
ngại. 


b) Rải tâm từ qua từng hạng người: 


Khi hành Thiền Từ Bi theo cách này, bạn có thể niệm thầm trong tâm vào 
khoảng mười lân những câu sau đây: 


Nguyện cho tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho thầy tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật 
bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho cha mẹ tÔI CÓ đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người trong gia đình tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho thân bằng quyến thuộc tôi có. đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh 
phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không 
gặp chướng ngại. 


Nguyện cho bạn bè tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không 
tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người cùng sở làm với tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả thiền sinh có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng 
ngại. 


Nguyện cho những người không quen biết tôi có đầy đủ sức khỏe, bình an, 
hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, 
không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho những người không có thiện cảm với tôi có đầy đủ sức khỏe, 
bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an 
vui, không gặp chướng ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân 
không tật bệnh, tâm không phiên não, hàng ngày an vui, không gặp chướng 
ngại. 


Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an 
vui, đừng có khô, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng; hãy cho được 
sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình 
cho được an vui; tất cả chúng sanh đang đau khổ, xin cho dứt khổ, đang kinh 
sợ, xin cho hết kinh sợ, đang thương tiếc, xin cho hết thương tiếc. 


Sau khi đã rải tâm từ ái đến toàn thế giới và tất cả chúng sanh. Bây giờ 
chúng ta hãy hành Thiên Minh Sát. 


-—-O0O--- 
3. Thiên Minh Sát 


Thiền Minh Sát là thiền tỉnh thức hay chánh niệm. Thiền Minh Sát dạy 
chúng ta sống và đối diện với hiện tại. Thiền sinh phải ý thức tất cả mọi 
chuyện đến và đang xảy ra trong hiện tại. Đối với thiền sinh, chỉ có hiện tại 
là quan trọng. Trong khi hành thiền, thiền sinh phải ghi nhận, theo dõi, quán 
sát mọi chuyện đến từ sáu cửa giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm) 
trong giây phút hiện tại vì đó chính là những đề mục mà ta cần phải ý thức 
và chánh niệm. 


Khi hành Thiền Minh Sát, thiền sinh thuần theo dõi các hiện tượng đang xảy 
ra hoặc nếu muốn có thể niệm thầm theo khi ghi nhận các đề mục đó. Khi 
theo đõi một cách tinh tấn, chánh niệm, dần dần bạn sẽ đạt được mức độ tỉnh 
thức cao nhờ đó có thê thấy được chân tướng của sự vật. Đó là sự kết hợp 
tạm thời của thân và tâm, của các hiện tượng tâm vật lý hiện đang xảy ra. 
Chúng mang bản chất vô thường, khổ hay bất toại nguyện, và vô ngã hay 
không có cốt lõi, không kiểm soát được. Một khi nhìn thấy được ba bản chất 
thật sự này rồi, thì bạn sẽ loại bỏ được ý tưởng sai lầm (tà kiến) về sự vật. 
Nhờ hiểu biết đứng đắn chân tướng của sự vật, bạn sẽ giảm bớt tham ái, dính 
mắc vào thân và tâm, và do đó các phiền não đã cản trở hay ngăn chận sự 
giác ngộ sẽ dần dần bị suy yếu đi. 


Khi hành thiền Minh Sát, bạn phải chọn một đề mục để chú tâm theo dõi. Đề 
mục này gọi là đề mục chính. Theo truyền thống, thiền sinh thường chú ý 
vào hơi thở, lây hơi thở làm đề mục chính. Bạn đặt tâm ở cửa mũi theo dõi 
hơi thở vào và hơi thở ra. Nếu muốn, bạn có thể niệm thầm trong khi theo 
dõi hơi thở như vậy. 


Hơi thở vào và hơi thở ra kéo dài khoảng bôn đên năm giây. Khi chú tâm ghi 
nhận hơi thở vào, bạn sẽ cảm nhận được cảm giác của hơi thở ở cửa mũi hay 


bên trong mũi. Bạn phải chú tâm vào cảm giác của hơi thở trong suốt quá 
trình từ đầu đến cuối. Hãy chú tâm vào bản chất của hơi thở, đó là bản chất 
chuyên động hay bản chất nâng đỡ, chứ không phải chú tâm vào hình dáng 
hay tướng của hơi thở. Hãy cô gắng quán sát hơi thở vào và hơi thở ra riêng 
biệt nhau, đừng nhập chung. Đừng đề tâm chạy theo hơi thở vào trong cơ thê 
hay hơi thở ra khỏi cơ thể. Tâm bạn đóng vai trò của người gác cửa, chỉ ghi 
nhận kẻ ra người vào mà thôi. Đừng cố gắng thúc ép hay điều khiến hơi thở. 
Hãy bình thản, thoải mái ghi nhận và theo dõi hơi thở. Bạn có thể niệm thầm 
khi chú tâm theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. 


Khi thở vào bạn niệm "vào" và khi thở ra bạn niệm "ra". Bạn chỉ thuần chú 
tâm ghi nhận hơi thở mà đừng đề ý gì đến những quây nhiễu hay đề mục phụ 
đang ảnh hưởng đến sự định tâm của bạn. Nếu thấy sự niệm thầm hồ trợ cho 
việc định tâm của bạn thì bạn nên làm. Nếu thấy sự niệm thầm gây trở ngại 
cho sự tập trung tâm ý thì đừng niệm mà chỉ chánh niệm ghi nhận là đủ. Khi 
tâm bạn chỉ an trú trên đề mục hơi thở mà không bị phóng tâm thì đó là điều 
rất tốt đẹp. 


Tuy nhiên, tâm có khuynh hướng phóng đi nơi khác. Khi bị phóng tâm hay 
vọng tâm, bạn phải ý thức điều đó, phải ghi nhận sự phóng tâm hay vọng 
tâm này. Khi phóng tâm, bạn có thê niệm thầm: "phóng tâm, phóng tâm, 
phóng tâm", rồi trở về lại với đề mục hơi thở. Khi có một vật gì hay một 
người nào Hiện ra trong tư tưởng bạn thì bạn hãy thuần ghi nhận sự thấy này 
hoặc có thể vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "thấy, thấy, thấy", rồi trở về lại với 
đề mục hơi thở. Khi bạn nghe người nào đang nói chuyện trong tâm bạn thì 
bạn cũng ghi nhận thuần sự nghe này hoặc có thể vừa nghe vừa niệm thầm: 

"nghe, nghe, nghe", rồi trở về lại với đề mục hơi thở. Nếu bạn nói chuyện 
VỚI người nào trong tâm mình hay tự nói với mình cũng phải thuần ghi nhận 
sự nói này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "nói, nói, nói", rồi trở về lại 
với đề mục hơi thở. Khi bạn phân tích điều gì, hãy thuần ghi nhận sự phần 
tích này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "phân tích, phân tích, phân tích". 
Khi bạn phán đoán hãy thuần ghi nhận sự phán đoán này hoặc vừa ghi nhận 
vừa niệm thầm: "phán đoán, phán đoán, phán đoán", rồi trở về lại với đề 
mục hơi thở. Khi bạn nhớ điều gì trong quá khứ, hãy thuần ghi nhận sự nhớ 
này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "nhớ, nhớ, nhớ", rồi trở về lại với đề 
mục hơi thở. Nếu bạn suy nghĩ đến tương lai, sắp đặt hay dự trù điều gì, hãy 
thuần ghi nhận hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "dự trù, dự trù, dự trù", 
rồi trở về với hơi thở. Nếu bạn cảm thấy làm biếng, hãy thuần ghi nhận sự 
làm biếng này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "làm biếng, làm biếng, 
làm biếng", rồi trở về lại với đề mục hơi thở. Nếu bạn cảm thấy chán nản, 


hãy thuần ghi nhận sự chán nản này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: 
"chán nản, chán nản, chán nản", rồi trở về lại với đề mục hơi thở. Nếu bạn 
cảm thấy phản kháng điều gì, hãy thuần ghi nhận sự phản kháng này hoặc 
vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "phản kháng, phản kháng, phản kháng", rồi trở 
về lại với đề mục hơi thở. Khi có tư tưởng luyến ái hay tham lam hãy thuần 
ghi nhận sự luyến ái này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "luyến ái, luyễn 
ái, luyễn ái", hay "tham lam, tham lam, tham lam", rồi trở về lại với đề mục 
hơi thở. Nếu bạn cảm thấy nóng giận, hãy thuần ghi nhận sự nóng giận này 
hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "nóng giận, nóng giận, nóng giận", rồi trở 
về lại với đề mục hơi thở. 


Nếu muốn nuốt nước "bọt, hãy thuần ghi nhận ý muốn này hoặc vừa ghi nhận 
vừa niệm thầm: "muốn, muốn, muốn". Khi dỗn nước miếng trước khi nuốt, 
hãy thuần ghi nhận sự dồn này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "dồn, dồn, 
dồn". Khi nuốt nước bọt hãy thuần ghi nhận sự nuốt này hoặc vừa ghi nhận 
vừa niệm thầm: "nuốt, nuốt, nuốt", rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


Nếu có cảm giác ngứa ngáy thì đừng gãi ngay mà hãy chú tâm vào nơi ngứa 
và thuần chi nhận sự ngứa này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "ngứa, 
ngứa, ngứa". Thường thì chẳng bao lâu sau sự ngứa sẽ biến mất. Khi hết 
ngứa hãy trở về lại với đề mục hơi thở. Đôi lúc sự ngứa không biến mất mà 
càng gia tăng thì hãy chú tâm vào chỗ ngứa ghi nhận sự ngứa, ý thức sự 
ngứa, cô găng quan sát sự ngứa càng lâu càng tốt. Nếu bạn cảm thấy không 
thể nào chịu đựng được nữa thì bạn có thể gãi. Tuy nhiên, trước khi gãi phải 
ghi nhận ý định hay ý muốn gãi. Khi đưa tay đến chỗ ngứa bạn phải ghi 
nhận sự chuyên động này. Hãy di chuyển tay một cách chậm rãi và theo dõi 
chuyền động trong chánh niệm. 


Khi những ngón tay của bạn đụng vào chỗ ngứa, hãy thuần ghi nhận sự đụng 
này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "đụng, đụng, đụng". Khi gãi, hãy 
thuần ghi nhận sự gãi này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm thầm: "gãi, gãi, gãi". 
Khi đưa tay về, hãy thuần ghi nhận sự đưa này hoặc vừa ghi nhận vừa niệm 
thầm: "đưa tay vê, đưa tay vê, đưa tay về". Khi bàn tay đụng vào chân, vào 
đầu gối hay tay kia, hãy thuần ghi nhận sự đụng này hoặc vừa ghi nhận vừa 
niệm thầm: "đụng, đụng, đụng", rồi trở về lại với đề mục hơi thở. 


Nếu cảm thấy tê, đau, cứng, nóng... trên cơ thể, hãy chú tâm vào chỗ có 
những cảm giác này và chánh niệm ghi nhận. Nếu cảm thấy đau ở một nơi 
nào đó trên cơ thê, hãy thuần ghi nhận sự đau này hoặc vừa ghi nhận vừa 
niệm thầm: "đau, đau, đau". Cảm giác đau nhức rất khó biến mất, bởi vậy 


bạn phải kiên nhẫn và tiếp tục chú tâm ghi nhận. Đau nhức có thê biến mắt 
hay càng trầm trọng hơn. Hãy chịu đựng với sự đau càng lâu càng tốt. Đau 
nhức là một đề mục mạnh mẽ và thuận lợi cho việc hành thiền bởi vì tâm có 
khuynh hướng bị kéo đến nơi đau nhức. Do đó, hãy nỗ lực chú tâm ghi nhận 
mọi sự đau nhức và có gắng ý thức rằng đây là đề mục mạnh mẽ nhất trong 
các đề mục về cảm giác. Đừng đồng hóa sự đau với chính mình. Đừng nghĩ: 
"Đây là cái đau của tôi" hay "tôi cảm thấy đau". Cũng đừng nghĩ "đây không 
phải là cái đau của tôi”. Thiền sinh chỉ ghi nhận có sự đau nhức hoặc cảm 
giác đau đớn mà thôi chứ không có ai đau cả. Nếu đau nhức quá mãnh liệt 
và bạn nghĩ rằng mình không thê chịu đựng nỗi thì bạn có thê bỏ hắn sự đau 
nhức và trở về lại với đề mục hơi thở của mình. Bạn cũng có thể đi chuyển 
hay thay đổi tư thế để bớt đau, nhưng trước khi di chuyên hay thay đôi tư thế 
bạn phải ghi nhận ý định thay đôi, rồi thay đổi từ từ từng động tác một, theo 
dõi các tác động một cách chánh niệm. Sau khi đã thay đôi xong hãy trở về 
lại với đề mục hơi thở. 


Như thế, hơi thở là đề mục chính trong việc hành thiền của bạn. Khi không 
có đề mục lạ chen vào thì bạn hãy tiếp tục ghi nhận hơi thở. Khi có đề mục 
phụ nồi bật xuất hiện, hãy ghi nhận, ý thức, quán sát đề mục này rồi trở về 
lại với đề mục chính là hơi thở. Đừng thúc ép, dồn nén mình, hãy quán sát 
đối tượng một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Hãy chú tâm chánh niệm ghi nhận 
hơi thở. Đừng cố gắng xua đuổi vọng tâm, đừng cố gắng loại trừ những cảm 
giác hay cảm xúc; chỉ thuần theo dõi, quán sát chúng và để chúng tự ra đi. 


Một số người không thích hợp với đề mục hơi thở vì không thê chú tâm hoặc 
cảm thấy khó khăn ghi nhận hơi thở ra vào thì có thể chọn chuyên động 

"phông xẹp" của bụng làm đề mục chính. Chú tâm vào bụng và ghi nhận 
chuyên động phông xẹp của bụng từ lúc khởi đầu cho đến khi chấm dứt. Nếu 
không thấy được sự phông xẹp. bạn có thể đặt tay lên bụng để cảm nhận sự 
chuyên động. Sau một vài lần làm như thế, bạn có thể theo dõi được chuyển 
động phông xẹp mà không cần đặt tay lên bụng nữa. 


Tóm lại, bạn có thê chọn hơi thở hoặc chuyên động của bụng làm đề mục 
chính cho việc hành thiền. Nếu là thiền sinh mới bắt đầu thực tập, bạn có thê 
thử mỗi phương pháp trong một thời gian và xem phương pháp nào thích 
hợp và đễ dàng giúp cho mình định tâm thì hãy chọn phương pháp đó. Một 
khi đã chọn xong, hãy nỗ lực tinh tấn theo dõi đề mục đó. Điều đáng ghi nhớ 
là hãy tham khảo với thiền sư trong việc lựa chọn đề mục chính cũng như 
nhờ thiền sư hướng dẫn trong việc thực tập để cho sự hành thiền đạt được 
kết quả tốt đẹp. 


Trong khi hành thiền, bạn đừng kỳ vọng hay mong ngóng điều gì; đừng cầu 
mong mình sẽ thấy hay đạt được những gì thật kỳ diệu hoặc lạ lùng. Mong 
cầu là một hình thức vi tế của tham ái, dính mắc. Đó là một chướng ngại của 
sự định tâm cần phải loại trừ. Khi có mong cầu thì chỉ cần thuần chú tâm ghi 
nhận hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: mong cầu, mong cầu, mong cầu, rồi 
trở về lại với đề mục chính là hơi thở hay chuyên động phồng xẹp của bụng. 
Sau khi đã hành thiền được mười phút hay nhiều hơn, bạn có thể đi kinh 
hành. 


---O00--- 
Thiên hành 


Khi thay đôi tư thế ngồi sang tư thế đứng để chuẩn bị đi kinh hành, bạn phải 
luôn luôn cố gắng giữ tâm chánh niệm liên tục. Khi thực hành Thiền Minh 
Sát, điều quan trọng là phải luôn luôn chú tâm ghi nhận với chánh niệm. Bởi 
vậy, trước khi đứng dậy, bạn phải thuần chú tâm ghi nhận hay vừa chú tâm 
vừa niệm thầm: "muốn, muốn, muốn". Sau đó, chú tâm vào toàn thê cơ thể, 
và từ từ đứng dậy. Trong khi đứng dậy, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự đứng 
dậy hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy". Khi 
đã đứng dậy rồi, hãy chú tâm vào sự đứng, trong khi chú tâm vào sự đứng 
bạn có thê niệm thầm: "đứng, đứng, đứng". Khi đi kinh hành, tốt nhất nên 
chọn lối đi đã có sẵn, rồi đi tới đi lui trên đó. Hãy đi một cách chậm rãi và 
chú tâm vào chân hay chuyển động của chân. Nên chú tâm ghi nhận ít nhât 
bốn giai đoạn của mỗi bước đi. 


Đề đi một bước, trước tiên bạn phải dở chân. Hãy chú tâm vào chân và thuần 
chú tâm ghi nhận sự dở chân hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "đở, đở, đở". 
Khi chân đưa ra phía trước, hãy ghi nhận chuyền động đưa tới, trong khi ghi 
nhận chuyên động bạn có thể niệm thầm: "bước, bước, bước". Khi chân hạ 
xuống sàn hay xuống mặt đất hãy ghi nhận sự hạ chân xuống này và có thê 
niệm thầm: "đạp, đạp, đạp". Khi bạn chuyển sức nặng sang chân khác để 
thực hiện một bước mới hãy chánh niệm ghi nhận trên toàn thân thể và có 
thể niệm thầm: "chuyền, chuyên, chuyền" (Bạn cũng có thể chú tâm vào sự 
ân xuống của bàn chân sau khi đạp xuống và có thể niệm thầm: "ấn, ấn, 
ân" 


Sau đó, tiếp tục thực hiện bước kế tiếp và lần lược ghi nhận: "dở, bước, đạp, 
chuyên (hay ấn)". Hãy đi một cách chậm rãi trong chánh niệm và nhìn 
xuông phía trước vào khoảng hai thước. Đừng nhắm mắt vì nhắm mắt bạn sẽ 
bị ngã. Mắt mở vừa phải, nhìn vào lối đi. 


Khi đi đến cuối đường kinh hành bạn đứng lại, hãy ghi nhận sự đứng lại này 
và có thê niệm thầm: "đứng lại, đứng lại, đứng lại". Khi muốn quay lui, hãy 
ghi nhận ý muốn quay và có thể niệm thầm: "muốn, muốn, muốn". Sau đó 
quay từ từ. Trong khi quay, hãy chú tâm chánh niệm vào chuyên động quay 
và có thê niệm thầm: "quay, quay, quay". Khi bắt đầu đi trở lại, cũng hãy ghi 
nhận chánh niệm từng giai đoạn một của bước đi: "dở, bước, đạp, chuyền 
(ấn)", cho đến cuối đoạn đường kinh hành. Đứng lại, chánh niệm vào sự 
đứng lại. Muốn quay, chánh niệm vào ý muốn quay. Quay, chánh niệm vào 
chuyền động quay, rồi tiếp tục đi hành như trước. Khi đi, hai tay có thể nắm 
lại phía trước hay phía sau. Cứ như thế, tiếp tục đi cho đến hết giờ kinh 
hành. 


Kinh hành cũng là dịp để vận động cơ thể. Khi tham gia một khóa thiền suốt 
ngày thì cơ thể cần phải được vận động. Vì vậy, kinh hành và ngồi thiền cần 
phải xen kẻ nhau, sau giờ kinh hành lại đến giờ ngồi thiền. Khi trở vào thiền 
đường, bạn phải đi chậm rãi, ghi nhận từng giai đoạn một của mỗi bước đi. 
Trước khi ngồi xuống, hãy ghi nhận ý muốn ngôi xuống. Sau đó ngồi xuống 
một cách chậm rãi, chú tâm vảo toàn thể cơ thê. Khi thân chạm vào sàn nhà 
hãy thuần chú tâm ghi nhận sự xúc chạm này hay vừa chú tâm vừa niệm 
thầm: "đụng, đụng, đụng". Khi xếp chân và tay hãy thuần chú tâm ghi nhận 
sự xếp chân hay tay này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "xếp, xếp, XẾP”: 
Sau đó, hãy ngôi thắng thắng và chú tâm vào hơi thở ra vào hay chuyên 
động của bụng. Cứ thế, bạn liên tục ngồi thiền và đi kinh hành. Hãy có găng 
giữ tâm chánh niệm liên tục đừng để thất niệm một giây phút nào trong suốt 
khóa thiền. 


_—-o0QO--- 
Chánh niệm lúc ăn 


Trong khóa thiền, bạn cũng phải ăn uống trong chánh niệm. Hãy theo dõi 
trong chánh niệm mọi động tác trong khi ăn. Khi nhìn thức ăn, hãy thuần 
chú tâm ghi nhận sự nhìn này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "nhìn, nhìn, 
nhìn". Khi gắp thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự gắp này hay vừa chú 
tâm vừa niệm thầm: "gắp gắp, gắp". Khi đưa thức ăn lên miệng, hãy thuần 
chú tâm ghi nhận sự đưa này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "đưa, đưa, 
đưa". Khi thức ăn đụng vào miệng, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự đụng này 
hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "đụng, đụng, đụng". Khi ngậm thức ăn, hãy 
thuần chú tâm chi nhận sự ngậm này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: 
"ngậm, ngậm, ngậm". Khi bỏ tay xuống, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự bỏ 


xuống nhỜ hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ 
xuống". Khi tay đụng bàn hay đĩa ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự đụng 
này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "đụng, đụng, đụng". 


Khi nhai thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự nhai này hay vừa chú tâm 
vừa niệm thầm: "nhai, nhai, nhai". Khi biết mùi vị thức ăn, hãy thuần chú 
tâm ghi nhận sự biết này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: "biết, biết, biết". 
Khi nuốt thức ăn, hãy thuần chú tâm ghi nhận sự nuốt này hay vừa chú tâm 
vừa niệm thầm: "nuốt, nuốt, nuốt". Khi thức ăn xuống cô họng, sí thuần 
chú tâm ghi nhận sự xuống này hay vừa chú tâm vừa niệm thầm: ' 'xuống, 
xuống, xuống". Hãy chú tâm theo dõi với chánh niệm từ lúc bắt đầu cho đến 
khi ăn xong. Tất cả mọi việc khác, ngay cả những tác động trong nhà tắm, 
đều phải làm trong chánh niệm. 


-oOOo- 
Sau khi làm được điều thiện nào, bạn hãy hồi hướng phước báu đến tất cả 
chúng sinh. Đó là một việc làm tôt đẹp. Cũng vậy, sau khi hành thiên, bạn 


nên hôi hướng phước báu như sau: 


Chúng tôi xin hồi hướng tất cả những phước báu mà chúng tôi đã tạo đến tất 
cả chúng sinh, nguyện cho tât cả đêu được an vui hạnh phúc. 


Chúng tôi xin hồi hướng phước báu này đến tất cả chư thiên khắp TỌI nƠI, 
xin tât cả đêu được an vui hạnh phúc đê hộ trì Phật Pháp cho được bên vững 
lâu dài. 
-—-o00--- 
[08] - Ghi Chú 
Lời Giới Thiệu 


[1]. Những đoạn chữ In nghiêng được trích từ Kinh Đại Tứ Niệm Xứ (Maha 
Satipatthana Sutta.) 


[2| The Exposttor, p. 19. 
Chương 1: Quán Sát Thân Trong Thân 


[3l Majihima Nikaya (Trung Bộ), 1979, 1.,p. I8]. 


[4] The Path of Purification - Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), 1976, 
Ch.VII, p. 290. 


[S] Ibid., p.286. 

[6] Ibid., pp. 294-295. 

[7] The Way of Mindfulness, 1975, p.8]. 
[SJ Anguttara (Tăng Chì), 1.43. 

[9] Anguttara (Tăng Chì), 1.45. 


[10] The Path of Purification - Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), 1976, pp. 
403-406. 


[11] 1bid. 

Chương 4: Quán Sát Pháp Trong Pháp 
[12] Anguttara (Tăng Chị), 1v, p. SSfT. 
[13] Dhammasangami (Pháp Tụ), p. 197. 


[I4] The Path of Purificatlon - Visuddhimagøsa (Thanh Tịnh Đạo), 1976, 
Ch.. XIV, p.523. 


[IS] The Path of Purification - Visuddhimagøga (Thanh Tịnh Đạo), 1976, Ch. 
IV, pp.95-97. 


[16] The Progress of Insight, p. 13. 

[17] Xem thêm các chi tiết trong quyển The Path Of Purification - 
Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo), 1976, Ch. IV; và quyên The Way of 
Mindfulness, 1975, p. 186. 

[IS] The Way of Mindfulness, 1975, p. 186. 

[19] Ibid. 


[20] The Path of Purificatlon - Visuddhimagøsa (Thanh Tịnh Đạo), 1976, 
Ch.IV, pp. 166-168. 


[2I] The Questions of King Milinda, 11, pp. 1ŠTTT. 
[22] The Expositor, p. 428. 


[23] The Path of Purification - Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo), 1976, 
Ch.XVI, p. 574. 


[24] Xem các đoạn còn lại về các nguyên nhân của Khổ trong bài Kinh, 
Phân H 


[25] The Path of Purification - Visuddhimagøga (Thanh Tịnh Đạo), 1976, Ch. 
IV, p.148. 


[26] The Path of Purification - Visuddhimagøga (Thanh Tịnh Đạo), 1976, Ch. 
XII, para 78-9]. 


[27] The Questions of King Milinda (Vua Milinđa Vẫn Đạo), ii, 151. 
[28] On the Nature ofNIbbana, Burmese language edition, pp. 252-253. 
[29] Dhammapada (Kinh Pháp Cú), câu 204. 


[30] The Path of Purification - Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo), 1976, Ch. 
XVI,p. 57?7. 


[31] The Book ofthe Gradual Sayrngs (Tăng Chị Bộ), 11, p. 153. 
[32] The Exposttor, pp. 136-137. 


[33] Samyutta Nikaya (Tương Ưng Bộ), ¡v, p.321; và Kindred Sayings 
(Tương Ưng Bộ), iv, pp. 225-226. 


[34] Dhammapada (Kinh Pháp Cú), câu 173. 
Chương 5: Bảo Đảm Thành Đạo 
[35] The Middle Length Sayings (Trung Bộ), II, pp. 281-263. 


-—=OÔ0O--- 


[09] - Paa.li-Việt Đối Chiếu 


AJIBIC|D|B|IF|GIH|II|J|K|L|M|IN| 
O |PIQ|R|IS|T|U|V|W|X|Y |“ 


LA] 


Abhidhammaa: Vi Diệu Pháp; Thắng Pháp; những giáo pháp cao thượng của 
Đức Phật; tạng thứ ba trong Tam Tạng Paa.lI; triệt học và tâm lý học Phật 
giáo; siêu hình học Phật giáo, giải thích sự vật theo chân đê. 


Abhi~n~naa: Thần thông; thắng trí; năng lực siêu nhiên. 


Abhirati: Người có sự thích thú về một thứ gì đó, như thích thú và nhiệt 
thành trong giáo pháp chăng hạn; dùng đê chỉ người hành thiên với mục đích 
được hưởng dục lạc ngũ trân trong các kiêp sau. 


Akusala: Bất thiện; ác; tội lỗi. 


Aalaara Kaalaama: Một thiền sư nỗi tiếng thời Đức Phật, một trong hai vị 
thây của Bô tát Sĩ Đạt Ta. 


Anaagaami: A-na-hàm; Bắt lai; vị đắc tầng thánh thứ ba, không còn tái sanh 
vào cảnh dục giới, hoàn toàn loại trừ sân hận và tham ái ngũ dục; nhưng còn 
các phiền não vi tế như: luyến ái cảnh sắc giới, luyến ái cảnh vô sắc giới, 
ngã mạn, phóng dật và vô minh. 


Anaagaarika: Người hộ tăng. Trong các xứ Phật giáo, người hộ tăng g1ữ tám 
giới hay mười giới, thường mặc đô trăng, sông trong chùa phụ giúp cho 
tăng, n1. 


Aanaapaana-sati: Niệm hơi thở. 

Anatta: Vô ngã, phi ngã, không có tự ngã, không có bản chất, không đáp ứng 
được sự mong ước của`con người. Một trong Tam tướng: vô thường, khô, vô 
ngã. 


Anatta lakkhanaa: Đặc tính hay tướng vô ngã. Hiện tượng vượt ngoài khả 
năng kiêm soát. 


Anattaa-nupassanaa-~naana: Tuệ giác thầy được sự vô ngã. Trực giác được 
răng không ai có thê điêu khiên, kiêm soát. 


Anicca: Vô thường. 


Anicca lakkhanaa: Đặc tính hay tướng vô thường. Hiện tượng sinh diệt của 
các pháp. 


AnIccaa-nupassanaa-~naana: Tuệ giác thây được sự vô thường. Trực giác 
được sự diệt tận nhanh chóng của các pháp. 


Anugsahita: Bảo vệ, đặc biệt cho việc hành thiền. 


Anumodanaa: Lời cầu chúc của nhà sư sau khi nhận lãnh của tín thí (tứ vật 
dụng). 


Apaaya: Cảnh khổ. Có bốn cảnh khổ: súc sanh, nøạ qui, a-tu-la, địa ngục. 
Chúnh sinh ở những cõi này thiêu thiện nghiệp nên không có hạnh phúc. 


Araha: Hoàn toàn trong sạch thanh tịnh, xứng đáng được người, trời và 
phạm thiên kính trọng. Đây là ân đức đâu tiên trong mười ân đức của Phật. 


Arahat hay Arahanta: A-la-hán hay Ứng Cúng, bậc thánh thứ tư. Là người 
hoàn toàn giác ngộ, diệt tận phiên não, không còn tâm bệnh. Sau khi chêt 
không còn tái sinh nữa. 


Ariyasaccam: Chân lý cao thượng. Xem thêm chữ attari ariyasaccani (Tứ 
Diệu Đề) 


Aasava: Hoặc lậu; ách nô lệ; trâm luân; trầm mịch hay dòng nước lũ. Bởi vì 
chúng trói buộc, nhận chìm và lôi cuôn chúng sinh trôi nôi trong sông mê bê 
khô. Có bôn loại hoặc lậu: 


1. Dục lậu (Kaamaasava): Ưa thích thụ hưởng những khoái cảm giác quan. 
2. Hữu lậu (Bhavaasava): Khát vọng được tồn tại vĩnh viễn. 
3. Kiến lậu (Di.t.thaasava): Quan kiến sai lầm về vũ trụ và nhân sinh. Có sáu 


mươi hai tà kiên hay quan kiên sai lâm nhưng có thê chia ra làm hai hai 
nhóm chính: thường kiên và đoạn kiên. Thường kiên, cho răng bản ngã và 


thế giới trường tồn vĩnh cửu. Đoạn kiến chủ trương bản ngã hoàn toàn hủy 
diệt sau khi thân hoại mạng chung. 


4. Vô minh lậu (Avijjaasava): Không thấy rõ hay thấy sai lầm. (Xem chữ 
Avijjaa). 
Aataapa: Rất nóng; Thiền có năng lực đốt cháy phiền não. 


Avijjaa: Vô minh. Không thấy chân lý, nghĩa là không thấy được vô thường, 
khổ và vô ngã, và thấy sai lầm: cho rằng thế gian là trường tỒn, an vui và có 
tự ngã. 


Aayatana: Các xứ, gôm nội xứ và ngoại xứ. Nội xứ gôm: Mặt, tai, mũi, lưỡi, 
thân và tâm. Ngoại xứ gôm: Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, vật xúc chạm và 
đôi tượng của tâm. 


[BỊ 


Bhaavanaa: Tham thiền hay thiền, đốt cháy phiền não, gồm hai loại: thiền 
văng lặng và thiên minh sát. (Xem chữ Samatha và Vipassanaa). 


Bhikkhu: Tỳ khưu, tỳ kheo. Khất sĩ. Nam tu sĩ Phật giáo, giữ 227 giới, cạo 
đầu, mặc y vàng sông nhờ vào thực phẩm khất thực. Còn có nghĩa là những 
người cô gắng tu trì giới, định, huệ đề giải thoát. 


Bodhi: Giác ngộ, trí tuệ phát sinh vào lúc đạo tâm hiện khởi. 


Bodhisatta: Bồ tát, người có hạnh nguyện trở thành một vị Phật toàn giác để 
có đủ khả năng cứu độ chúng sinh. Còn đê chỉ Đức Phật khi chưa giác ngộ. 


Bojjha"nga: Yếu tố giác ngộ. Đặc tính của tâm dẫn đến giác ngộ. Cũng là 
tuệ giác thây rõ Tứ Diệu Đê. (xem chữ sa"mboJJa"nga) 


Brahmaa: Phạm thiên. Tên của vị trời cao nhât. Tên của một cõi trời vô sắc, 
chỉ có tâm mà không có thân. 


Brahmacariya: Phạm hạnh. Đời sống thánh thiện, một đời sống cống hiến 
cho sự phát triên tính thân. Đời sông độc thân thánh thiện. 


Brahma vihaara: Tứ vô lượng tâm: Từ, BI, Hi, Xả. 


Buddha: Phật. Đắng giác ngộ. Danh từ được dùng để chỉ Thái tử Siddhattha 
Gotama, con của vua Suddhodana và hoàng hậu Maya. Vào năm hai mươi 
chín tuôi, Thái tử rời bỏ cung điện, xuất gia tu hành. Sau khi theo học với 
một số thầy và thực hành khổ hạnh trong sáu năm không hiệu quả, Thái tử tự 
tìm ra Trung Đạo và giác ngộ do nỗ lực của chính mình. Trong bài pháp đầu 
tiên, Dhammacakka-pavatthana Sutta (Kinh Chuyên Pháp Luân), Đức Phật 
đã dạy Bát Chánh đạo và Tứ Diệu Đế. 


Buddhaanussati: Niệm Ân Đức Phật. 
[C] 


Caaga: Bồ thí. dứt bỏ. Mong muốn loại trừ phiền não, cũng như có sự bồ thí 
vật chât rộng rãi. 


Cattaari ariyasaccaani: Tứ Thánh Đề hay Tứ Diệu Đế: (Bốn chân lý về sự 
khô): 

1. Chân lý về sự khô (Dukkha): Sinh là khổ, già là khổ, đau là khổ, chết là 
khô, xa lìa cái mình yêu thương là khô, gân cái mình ghét là khô, muôn 


không được là khô...(sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ)... ngũ uân thủ là khô. 


2. Chân lý về nguyên nhân của sự khổ (samudaya): Dục ái (kaamatanhaa), 
hữu ái (bhavatanhaa) và vô hữu ái (vibhavatanhaa). 


3. Chân lý về sự diệt khổ (Nirodha): Hoàn toàn chấm dứt, là từ bỏ ái dục, 
tháo gỡ và giải thoát. 


4. Chân lý về con đường dẫn đến nơi thoát khổ (magga): Đó là Bát Chánh 
Đạo. 


Chanda: Dục: ý muốn làm 
Citta: Tâm 
Cittaa: Tên một vị tỳ khưu ni vào thời Đức Phật. Tỳ khưu ni Cittaa đã chế 


ngự được sự đau yếu thê chất trầm trọng và sự yếu đuối, nỗ lực tinh tấn trở 
thành một vị A-la-hán. 


Citta viveka: Tâm ân cư. Tâm ân cư khỏi mọi phiên não làm cản trở sự phát 
triên minh sát. Tương đương với liên tục chánh niệm, không đê cho phiên 
não chê ngự. 


[DỊ 


Daana: Bồ thí. Một trong mười Ba-la-mật (xem Paaramii). Đây là pháp thực 
hành đâu tiên đê loại trừ tâm tham ái. 


Dasa kasina: Mười đề mục hành thiền: Tứ đại (đất, nước, gió, lửa), bốn màu 
sắc (xanh, vàng, đỏ, trăng), không gian, ánh sáng. Những đê mục hành thiên 
này giúp chê ngự tham áiI. 


Deva: (Nguyên nghĩa: Chúng sanh có ánh sáng). Các vị trời, có cơ thể vi tế 
nên mắt người không nhìn thấy được. Đây là những chúng sanh sống trên 
các cõi trời, được an vui hạnh phúc hơn cõi người, nhưng khi hết tuổi thọ 
vẫn còn phải tái sanh trở lại chịu khổ trong sanh, già, đau, chết, tức là vẫn 
còn luân lưu trong vòng luân hồi. 


Devadatta: Đê-bà-đạt-đa. Một vị sư vào thời Đức Phật, âm mưu chia rẽ giáo 
hội, và vê sau nhiêu lân muôn giêt hại Đức Phật. 


Dhamma: Pháp, những lời dạy của Đức Phật; bản chất của sự vật; luật thiên 
nhiên; chân lý. 


Dhamma vicaya: Trạch pháp giác chi, một tâm sở thấy rõ bản chất các pháp, 
hay thây rõ Niệt bàn. Chị thứ hai trong Thât Giác Ch1ị. 


Dhuta"nga: Hạnh đầu đà, Thầy Tỳ khưu thực hành hạnh này để loại trừ 
phiền não. Người hành hạnh đầu đà giữ một số qui điều chặt chẽ, tri túc, từ 
bỏ, hạn chế các nhu cầu, chăng hạn giữ hạnh: Chỉ dùng một bộ y gồm: y vai 
trái, y nội, y hai lớp; ăn ngày một bữa, sống trong rừng... 


Dosa: Sân hận, giận đữ, nóng giận. Tâm từ chối các đối tượng không vừa 
lòng; chăng hạn, trong lúc hành thiền, tâm khó chịu khi cơ thể bị đau nhức. 
Sân hận là một trong ba phiền não chính khiến tâm chúng sinh mê mờ. Hai 
phiền não kia là tham lam và sĩ mê. 


Dukkha: Khô, bất toại nguyện, đau khô. Đặc tính thứ hai của các pháp có 
điêu kiện (pháp hữu vi). Đây là kêt quả của vô thường và tham ái. Khô là 


chân lý đầu tiên trong Tứ Diệu Đế, có ba loại khổ chính: khố khổ, hành khô 
và hoại khô. 


Dukkha lakkhanaa: Đặc tính hay tướng của khổ nhờ đó mà thấy được khổ. 
BỊ áp bức, bị đè nén bởi sự vô thường. 


Dukkha-nupassanaa-~naana: Tuệ giác thấy được sự khổ. Trực giác được 
rằng không thể dựa vào ai hay cái gì cả, tất cả mọi đối tượng đều đáng sợ, 
đáng nhờm gớm, không nơi nào có thê nương nhờ hay ÿ lại vào vì tất cả đều 
bị hủy diệt, bị tan biến mau chóng. 


[HỊ 


Hiiri: Hỗ thẹn tội lỗi, cảm giác, hỗ thẹn về những gì cần phải hỗ thẹn. Cảm 
giác hỗ thẹn khi làm hay nghĩ đến điều xấu xa, tội lỗi. 


L 


Issaa: Ganh tị. Không muốn nhìn thấy người khác thành công hay hạnh 
phúc. 


U] 


Jetavana: Chùa Kỳ Viên. Một ngôi chùa gần thành Saavatthii (Xá-vệ) ở 
miên băc An Độ, nơi đức Phật thường dạy đạo. 


Jhaana: Nhập định hay tầng thiền. Đặc tính của tâm có khả năng dính chặt 
trên đôi tượng và quan sát đôi tượng, đôt cháy phiên não. 


Jhaana sammaa di.t.thi: Chánh kiến trong các tầng thiền. Đây là chánh kiến 
khởi sinh trong tám tâng thiên định, không phải trong thiên minh sát. 


[KỊ 

Kaccaayana: Ca-chiên-diên. Một trong những người học trò lớn của Đức 
Phật, một vị A-la-hán, có khả năng diễn giải những bài pháp ngăn gọn của 
Đức Phật. Nhiêu bài Pháp của Đức Phật chỉ vỏn vẹn có vài chữ. 


Kalyaa.na mitta: Người bạn đức hạnh, người bạn tinh thần, thiện hữu. 


Kaamacchanda: Dục lạc. Chướng ngại đầu tiên trong năm chướng ngại. 


Kamma: Nghiệp. Hành động, lời nói hay tư tưởng cố ý. Nghiệp tích lũy 
trong quá khứ hay trong hiện tại sẽ trả quả trong hiện tại hay trong tương lai 
tùy theo tính chât của nghiệp. 


Kammassakataa sammaa-dhi.t.thi: Chánh kiến thấy rõ chỉ có nghiệp mới 
thực sự là gia tài của chúng ta. 


Kamma.t.thaana: Tham thiên. 


Karu.naa: Lòng BI mân. Tâm se lại trước sự đau khô của chúng sinh khác. 
Lòng mong muôn loại bỏ những đau khô của chúng sinh khác. 


Kasina: Đề mục hành thiền Kasina (Biến xứ). Có mười đề mục hành thiền 
Kasina: Đât, nước, lửa, g1ó, xanh, vàng, đỏ, trăng, ánh sáng, "khoảng không” 
có giới hạn. 

Kaaya: Thân thể, hình dáng. 

Kaaya viveka: Thân ẩn cư, điều kiện đầu tiên giúp cho việc hành thiền tốt 
đẹp. Thái độ không dính mắc vào lục trân: sắc, thính, hương, vị, xúc và 
pháp. Cũng có nghĩa là thân xa lánh các nơi ôn ào náo nhiệt. Hãng ngày đên 
nơi yên tịnh văng lặng đê hành thiên. 

Khandaa: Uẫn, nhóm, tập hợp. Thân người là tập hợp của năm uấn: Sắc 
(ruupa), thọ (vedanaa), tưởng (sa~n~naa), hành (sa"nkhaara), thức 


(vi~n~naana). 


Khema: Tịnh an. An ninh, an toàn. Một trong những đặc tính của Niệt bàn, 
trải hăn với sự an toàn có điêu kiện của thê gian. 


Kilesaa: Phiên não, những yêu tô làm cho tâm ô nhiêm. Phiên não có thê 
khởi dậy ngay cả khi các điêu kiện của chúng đã được loại trừ. 


Kilesaa parinIbbaana: Hoàn toàn loại trừ phiên não. 


Kodha: Sân hận, nóng nảy, "tâm gai góc”. Sân hận và những tâm sở đi kèm 
với sân hận. 


Kusala: Thiện, tốt. 


Kusiita: Người lười biếng. 


[L 

Lakkha.naa: Đặc tính. 

Lobha: Tham. Tâm nắm giữ vật ưa thích. 

Lokiya: Thế tục. 

Lokuttara: Siêu thế. Đây là từ để chỉ bốn đạo, bốn quả và Niết bàn. 

IMỊ 

Macchariya: Bủn xin. Không muốn thấy người khác hạnh phúc như mình. 


Magga: Đạo. Danh từ để chỉ giây phút giác ngộ, khi mọi phiền não đều được 
loại trừ. Tâm đâu tiên của Niệt bàn. 


Mahaakassapa: Ma-ha (Đại) Ca-diếp. Một trong những vị học trò đầu tiên 
của Đức Phật. Ngài là vị tỳ khưu đệ nhât đâu đà, chủ tọa kỳ kêt tập Tam 
Tạng lân đâu tiên sau khi Đức Phật niệt bàn ba tháng. 


Mahaamoggallaana: Đại Mộc Kiền Liên. Một trong hai Đại Đệ Tử của Đức 
Phật, có thân thông bậc nhât. 


Mahaapajaapati Gotamii: Người dì đồng thời cũng là mẹ kế của Thái Tử 
Siddhatta. VỊ nữ tỳ khưu đâu tiên, sáng lập Tỳ khưu mi đoàn. VỊ thánh đệ 
nhât về sự chứng đắc. 


Mahaayaana: Đại thừa. Sau khi hoàng để Asoka có găng hợp nhất Tăng 
Chúng vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, một số tông phái tự động phát 
triển các học phái của riêng mình. Một số quan điểm của Đại thừa khác hắn 
giáo lý thời nguyên thủy, chẳng hạn như quan điểm về Bodhisattva (Bồ tát): 
Bồ tát từ khước Niết bàn để có thể tiếp tục sống trong Tam Giới cứu độ 
chúng sinh. Trong khi đó Phật giáo Nguyên thủy dựa vào lời dạy cuối cùng 
của Đức Phật trước khi nhập diệt, khuyến khích mọi người hãy "tự nỗ lực để 
cứu độ chính mình” (Xem kinh Mahaaparinibbaana Sutta, Đại Bát Niết Bàn, 
Trường Bộ). Đại Thừa thêm vào nhiều kinh điển mà thời Phật Giáo Nguyên 
Thủy không có. Phật giáo Đại thừa được truyền bá vào Trung Á do các 
thương buôn và các nhà sư thời vua Kushan ở Ấn Độ trong suốt hai thế kỷ 
đầu tiên sau Công nguyên và dần dần lan tràn sang Tây tạng, Trung hoa, 


Siberia, Triều tiên, Nhật bản và Việt nam. Từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ 
mười ba được truyền sang Cam Bột, Java, Sumatra và Mã lai. 


Maana: Mạn. Có ba loại mạn: Cho mình hơn người, cho mình bằng người, 
cho mình thua người. 


Maara: Ma vương. Theo nguyên ngữ Paa.li, Maara được rút ra từ một từ gốc 
có nghĩa là "sự chết". Nhân cách hóa sức mạnh của si mê và ái dục. Si mê và 
ái dục hủy hoại đức hạnh và mạng sống chúng sinh, là chủ tẾ của mọi cảnh 
giới có điều kiện. 

Maatikamaataa: Một tín nữ vào thời Đức Phật, hỗ trợ chư tăng hành thiền. 
Trong lúc lo nấu nướng cho chư tăng bà luôn luôn chú tâm chánh niệm vào 


việc làm, chăng bao lâu sau bà đặc quả. 


Mettaa: Từ ái, tâm Từ. Mong cầu tất cả chúng sinh có đầy đủ sức khỏe, thân 
tâm an lạc. 


Middha: Buồn ngủ. Tâm trở nên tiêu cực, thụ động khi buồn ngủ có mặt. 
Moha: Š1 mê. Tâm không đủ khả năng nhận biết những điều xảy ra, đặc biệt 
là các cảm giác vô ký. Một trong ba Phiên não chính (tham, sân, s1) làm tâm 
chúng sinh mê mờ, đen tôi. 

Muditaa: Hỉ. Vui mừng trước sự thành công, hạnh phúc của kẽ khác. 

INI 

Naama: Danh hay tâm. Tâm, theo nguyên nghĩa, là cái hướng đến đối tượng 
hay cái làm cho những cái khác hướng đê chúng. Đây là một từ đê chỉ mọi 
hiện tượng của tâm. 

Namuc1: Một tên khác của Maara. 

Nekkhamma sukha: Hạnh phúc của sự khước từ, hạnh phúc của sự xuất gia. 
Hạnh phúc, an lạc và thoải mái đên từ sự xa lìa dục lạc ngũ trân, xa lìa 


những phiền não do dục lạc thú ngũ trần đem lại. 


Nibbaana: Niết Bàn. Không điều kiện, hoàn toàn không có phiền não vì 
không phải là thân hay tâm. 


Nikanti ta.nhaa: Tham luyến vào những lạc thú do thiền đem lại. Đây là một 
loại phiên não rât vị tê, mong manh như mạng nhện nhưng làm cản trở bánh 
xe trí tuệ. 


Nimita: "Tướng" hay hình ảnh trong tâm xuất hiện lúc hành thiền, cho thấy 
khả năng định tâm cao. 


Nirodha: Diệt, chấm dứt. 


Nirodha samaapattI: Diệt Thọ Tưởng Định. Đạt được sự diệt. Đây là loại 
định tâm mà chỉ có vị A-la-hán hay A-na-hàm mới có thê vào được. 


Niivarana: Chướng ngại, Triển cái. Có năm chướng ngại trên đường giải 
thoát, giác ngộ: Tham ái, sân hận, giao động hối hận, dã dượi buồn ngủ và 
hoài ngh1. 


[O] 


Ottappa: Ghê sợ tội lỗi. Không muôn làm điêu ác vì sợ hậu quả tai hại của 
nó; đây là thái độ của người trí. 


IF] 


Pabbajita: Xuất gia hay từ bỏ. Người từ bỏ đờ sống thế tục để diệt trừ phiền 
não. 


Pacceka Buddha: Độc Giác Phật. Tự mình giác ngộ, nhưng sau khi giác ngộ 
không thê giảng dạy cho người khác. 


Paccakkha-~naa.na: Tri giác tuệ. Tri giác do kinh nghiệm trực tiếp. Tuệ giác 
trực tiêp. Đông nghĩa với chữ Vipassanaa. 


Paa.li: Ngôn ngữ dùng để ghi kinh điển Phật giáo, gần với tiếng Magadhii 
(Ma-kiệt-đà). Đây là ngôn ngữ mà Đức Phật và các đệ tử của Ngài dùng đê 
giảng dạy và nói chuyện hăng ngày. 


Paamojja, paamujja: Khinh hỉ hay thiểu hỉ. Loại hỉ đầu tiên trong năm loại 
hi. 


Pancendriya: Ngũ căn. Một từ về thiên đê chỉ năm tâm sở: Tín, Tân, Niệm, 
Định, Huệ. 


Pa~n~naa: Trí tuệ. Trí tuệ trực giác về chân lý tối thượng. 


Paramattha dhamma: Thực tại tuyệt đối. Chân đề. Đối tượng được nhận biết 
một cách trực tiêp không qua khái niệm. Có ba loại chân đê: hiện tượng vật 
chât, hiện tượng tâm và Niêt bàn. 


Paramatha sacca: Chân lý tuyệt đối. Cùng nghĩa với paramattha dhamma. 
(phản nghĩa với sammutI sacca). 


Paaramin: Ba-la-mật. Hoàn hảo. Sức mạnh thanh tịnh nội tâm được phát triển 
và tích lũy qua. nhiều đời. Có mười ba-la-mật: đaana (bố thí), siila (trì ĐIỚI), 

nekkhama (xuất gia hay khước từ), pa~n~naa (trí tuệ), viiriya (tỉnh tấn), 

khanti (nhấn nhục), sacca (chân thật), adhi.t.thaana (quyết định), mettaa (tâm 
từ) và upekkhaa (tâm xả). 


Parinibbaana: Bát Niết Bàn, Vô Dư Niết Bàn. Một vị Phật hay A-la-hán khi 
còn sông thì có Hữu Dư Niêt Bàn, lúc rời bỏ thân thê này thì gọi là Vô Dư 
Niết Bàn. 


Parisuddhi sukha: Tịnh lạc. Hạnh phúc an lạc không trộn lẫn với phiền não. 
Niệt bàn. 


Passaddhi : Thư thái. Chi thứ năm trong thất giác chỉ. 
Paticca samuppaada: Thập nhị nhân duyên. 


Paatimokkha: Giới bổn, Ba-la-đề-mộc-xoa. Giới luật được ghi trong tạng 
Luật (227 giới cho Tỳ khưu và 3I1 giới cho Tỳ khưu nị), tạng đầu tiên trong 
Tam Tạng Paa.li. Chư Tăng Ni môi tháng phải tụng giới bốn hai lần vào 
ngày mười bốn và ba mươi mỗi tháng 


Peta: Ngạ qui. Qui đói. Loại qui không có hạnh phúc. 


Phala: Quả. Tâm xảy ra tiếp theo đạo tâm, tiếp tục thấy Niết Bàn, và trong 
khi đó thì phiên não bị loại trừ. 


Phassa: Xúc, một tâm sở phát sanh khi tâm tiếp xúc với đối tượng. 


Pin.dapaata: Trì bình hay khất thực: chư tăng ôm bát nhận cơm cúng dường 
của bá tánh. 


Puti: Hỉ. Nhờ tâm trong sáng thanh tịnh nên thân và tâm có cảm giác nhẹ 
nhàng thích thú. 


Puthujjana: Thế tục, phàm nhân. 

IR] 

Raaga: Dục ái. Tham ái. 

Ruupa: Sắc, vật chất. 

[S] 

Saddhaa: Đức tin, Tín. 

Sahagata: Đi kèm với. Phối hợp với. 


Sakadaagaamr: Tư-Đà-Hàm. Nhật Lai. Tham ái và sân hận của vị có quả 
thánh thứ hai đã yêu kém nên chỉ còn tái sinh một lân. 


Samatha bhaavanaa: Thiền vắng lặng. Thiền An Chỉ. Hành thiền theo bốn 
mươi đê mục nhắm mục đích đạt được tâm văng lặng. Bình an do chê ngự 
được một sô phiên não và chướng ngại. 


Samaadhi: Định. Trạng thái của tâm trụ trên một đối tượng duy nhất. Có ba 
loại Định: chuân bị (Parikamma), cận định (upacaara) và định (jhaana hay 
appanaa). Chị thứ sáu trong Thât Giác Chi. 

Saama.nera: Sa dI. 

Saama.ner1I: Sa di n1. 

Samatha jhaana: Nhập Định. Tâm hoàn toàn an trú trong một đề mục duy 
nhât. ở trong tình trạng hoàn toàn an tịnh, tĩnh lặng, tâm thâm nhập vào đê 
mục. 

Sa"mbojjha"nga: Thất giác chi. Bảy yếu tố giác ngộ. Bảy nhân sinh quả bồ 
đê gôm: Chánh niệm (sat), Trạch pháp (dhamma vicaya), tinh tân (viiriya), 


hỉ (pñti), Thư thái (passaddhi), định (samaadhn) và xả (upekkhaa). 


Sammaa-di.t.thi: Chánh kiến. Kiến thức chân chánh. 


Sammaa-kammanta: Chánh nghiệp. Hành động chân chánh: Không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà hạnh. 


Sammaa-sambuddha: Tam-miệu tam-bồ-đề. Chánh đăng chánh giác, tự 
mình ngộ lây không thây chỉ dạy. 


Sammasana-~naa.na: Tư duy trí. Tuệ thấy rõ: vô thường, khổ não, vô ngã. 
Đạt tuệ này, thiền sinh thấy rõ sự tan rã, sự biến mất một cách nhanh chóng 
của đối tượng. Với sự thấy rõ này, thiền sinh kinh nghiệm trực tiếp rằng tất 
cả mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện và không có tự ngã. Được gọi là 
"liễu tri" vì thiền sinh tự mình thấy rõ chân lý căn bản. 


Sammaa vaacaa: Chánh ngữ. Lời nói chân chánh: lời nói thành thật, lời nói 
đem lại sự đoàn kết, lời nói dịu dàng, lời nói hữu ích. 


Sa"mpajja~n~na: Giác tỉnh. Biết mình. Hiểu biết sáng suốt. 


Samsaara: Vòng luân hồi. Vòng tham ái và đau khổ do không hiểu biết chân 
lý 

Samudaya: Khởi sinh. 

Samudaya dhamma: Pháp duyên sinh. 


Samutt(i sacca: Tục đề. Sự thật thế tình. Ngược với chân đề: sự thật tuyệt đối. 
Tục đế dính mắc quan niệm, vào danh từ như cho rằng có tôi, anh, chị, ghế, 
bàn, sông, núi ... Chân đế nhìn đúng bản chất của sự vật nên không có tôi, 
anh, chị, ghế, bàn, sông, núi ... mà chỉ có vật chất và tinh thần thuần túy hay 
danh và sắc hoặc thân và tâm 


Sangha: Tăng già. Chúng. Cộng đồng tu sĩ Phật giáo gồm những nhà sư ăn 
mặc theo Phật, tu trì Giới (227 giới), Định, Huệ. 


Sa"nkhaara: Hành. Trong thập nhị nhần duyên thì hành có nghĩa là tác ý. 
Trong ngũ uẫn thì hành chỉ cho năm mươi tâm sở. Hành còn có nghĩa là 
danh sắc hay các pháp có điều kiện, chăng hạn như câu: Các pháp hành đều 
vô thường, hãy tính tấn, chớ phóng dật. Chữ hành ở đây có nghĩa là các pháp 
có điều kiện hay danh sắc 


Sa nkhaara paramattha dhamma: Chân lý tuyệt đối về các pháp có điều kiện. 
Hiện tượng danh sắc hay thân tâm được trực tiệp thây rõ, không xuyên qua 
tư duy hay khái niệm. 


Sa"nkhaarupekkhaa~naa.na: Tuệ xả. Có tâm xả thọ đối với tất cả mọi pháp 
(duyên sinh). Một trong những tuệ giác cao nhât trong thiên minh sát. Một 
trạng thái quân bình nội tâm tình tê không bị ảnh hưởng bởi các cảm thọ vui 
khô. 


Sa~n~naa: Tưởng. Ttri giác, ý niệm, quan kiên, trí nhớ. 


Santi sukha: Tịnh lạc. Hạnh phúc tịch tịnh. Một từ để chỉ kinh nghiệm Niết 
bản. 


SaarIputta: Xá-lợi-phất. Một trong hai đại đệ tử của Phật, có trí tuệ bậc nhất. 
Sati: Chánh niệm. Ghi nhớ đúng đắn. Chỉ thứ nhất trong thất giác chỉ. 


Satipa.t.thaana: Tứ niệm xứ. Bôn căn bản của chánh niệm: niệm thân, niệm 
thọ, niệm tâm và niệm pháp. 


Satipa.t.thaana Sutta: Kinh Tứ niệm xứ. Một bài kinh trong đó Đức Phật chỉ 
dạy cách thực hành chánh niệm. 


Sayadaw: Đại sư. Một danh từ của người Miến Điện để tôn xưng một thiền 
sư hay một vị trụ trì. 


S1ila: Giới. Đức hạnh. 


Siilashin: Tu nữ Miễn Điện, giữ tám hay mười giới, Mặc y phục vàng, hồng 
hay nâu. 


Sona Theri: Tên một vị tỳ khưu mI. BỊ con cái ruông bỏ, bà Sona vào chùa 
tu và đặc quả. 


Sotaapanna: Tu-đả-huờn, Nhập lưu. Đắc quả thánh thứ nhất, kinh nghiệm 
Niết Bàn lần đầu tiên, dứt trừ ba dây trói buộc: thân kiến, hoài nghi, giới 
cấm thủ. Vì các phiền não đã yếu nên vị Tu-đà-huờn không bị tái sinh vào 
bốn cõi dữ. Còn gọi là Thất Lai vì vị Tu-đà-huờn chỉ còn tái sinh tối đa bốn 
kiếp. 


Subhadda: Một tu sĩ ngoại đạo trở thành người học trò cuối cùng của Đức 
Phật. Subhadda trở thành một vị tỳ kheo Phật giáo trước khi Phật nhập Niệt 
Bàn độ vài giờ đông hô. 


Sukha: Lạc, hoan hỉ, cảm giác vui vẻ. Chi thứ tư trong tầng thiền định thứ 
nhât. 


Sumedha: tên một vị ân sĩ giữ hạnh bồ tát đề trở thành một vị Phật toàn giác. 
Đây là vị bô tát tiền thân Phật Thích Ca. 


Sutta: Kinh. Ghi lại những lời giảng của Đức Phật. Tạng thứ hai trong Tam 
Tạng Paa.ÌI. 


[T] 
Ta.nhaa: Ái dục, tham ái, lòng tham muốn dẫn đến tái sinh. 


Theravaada: Nguyên ngữ là lời dạy của những vị trưởng lão. Trưởng lão bộ, 
Bảo thủ bộ, Thượng tọa bộ hay Phật giáo Nguyên thủy. Một tông phái duy 
nhất trong số mười tám tông phái còn lại sau khi Phật Niết bàn. Các vị 
trưởng lão tụng đọc lại tất cả những lời dạy của Đức Phật vào kỳ kết tập 
Tam Tạng lần thứ nhất, ba tháng sau khi Phật Niết bàn. Những lời dạy này 
được nhóm trưởng lão bảo thủ lưu giữ cho đến ngày nay. Phật Giáo Nguyên 
Thủy được duy trì và phố biến tại các xứ Miễn Điện, Thái Lan, Kampuchia, 
Lào, và Tích Lan. 


Tatra maJJhattataa: Quân bình nội tâm. Một khía cạnh của tâm xả. 
Taavatimsa: Cõi trời Đao Lợi còn gọi là cõi trời Tam thập tam thiên: cõi trời 
của ba mươi ba vị trời. Đây là cõi trời mà Đức Phật thuyêt vi diệu pháp cho 


Phật mẫu nghe. Hoàng hậu Maya sau khi chết tái sinh vào cõi trời này. 


Thera: Trưởng lão tăng. Thường được dùng để trước tên những vị Tăng cao 
hạ đê bày tỏ lòng kính trọng. 


Therii: Trưởng lão ni. Thường được dùng để trước tên những vị Ni cao hạ để 
bày tỏ lòng kính trọng. 


Thima: Dã dượi. 


Thina middha: Dã dượi buồn ngủ. Dã đượi và buồn ngủ thường đi đôi với 
nhau. Dã dượi là tâm co rút lại như lông gà đặt gần lửa thì bị teo lại. Buồn 
ngủ là một tâm thụ động đi theo dã dượi. Thiina middha là chướng ngại thứ 
tư trong năm chướng ngại, là đạo binh thứ năm trong mười đạo binh ma. 


Tipi.taka: Tam tạng kinh. Gồm ba tạng: Luật (Vinaya) giới điều, (những qui 
luật mà tăng Ni phải hành trì), Kinh (Sutta) và V1 diệu pháp (Abhidhamma) 


Tisara.na: Tam qui. Qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng. 
[U] 


Uddhacca kukkucca: Trạo hối. Bất an giao động và hối hận. Chướng ngại 
thứ tư trong năm chướng ngại 


Uddhata: Bất an, nguyên nghĩa là giao động. 


Udaka Raamaputta: Một thiền sư nỗi tiếng thời Đức Phật, một trong hai vị 
thây của Bô tát Sĩ Đạt Ta. 


Upaadaana: Chấp thủ. Tâm tham ái dính chặt vào đôi tượng không buông rời 
Upasama: Bình an, tĩnh lặng 


Upekkhaa: Xả. Quân bình năng lực. Đặc tính của tâm thăng bằng không 
nghiêng vê một thái cực nào. Chị thứ bảy trong thât giác chị. 


[VỊ 
Vaya dhamma: Pháp diệt. 
Vedanaa: Thọ hay cảm thọ. 


Vicaara: Tứ hay Sát. Một khía cạnh của sự định tâm bao gồm tâm "chà xát" 
trên đôi tượng. Yêu tô thứ hai trong tâng thiên định đâu tiên. 


Vicikicchaa: Hoài nghi. Tâm mệt mỏi vì phân vân không quyết và ức đoán. 
Chướng ngại thứ năm trong năm chướng ngại. Đạo binh ma thứ bảy trong 
mười đạo binh ma. 


Vikkhambhana viveka: Tị phiền não ân cư. Trạng thái phiền não bị yếu kém 
trong một thời gian. Đây là kêt quả của thân ân cư và tâm ân cư. 


Vinaya: Luật (xem Paa.timokkha) 
Vị~n~naa.na: Thức. 
Vipaaka: Quả của nghiệp. Những điều kiện sinh khởi do hành động quá khứ 


Vipassanaa: Thiền minh sát. Nguyên nghĩa: 'thẫy băng nhiều cách'. Năng lực 
quán sát đôi tượng thân tâm qua ánh sáng của vô thường, khô não và vô 
ngã. 


Vipassanaa Jhaana: l) Tiếp tục chú tâm vào bản chất thật sự (chân để) của sự 
vật không xuyên qua sự suy nghĩ hay khái niệm. 2) Trụ tâm vào các đê mục 
thay đôi, nhưng vân chú tâm khăn khít vào đặc tính vô thường, khô và vô 
ngã. 


Vipassanaa kilesa: Minh sát phiền não. Đây là những loại phiền não khởi 
sinh lúc thiền sinh đạt đến tuệ giác thấy rõ sự sinh diệt mau chóng của các 
hiện tượng. Hỉ lạc phát sinh vào lúc này. Minh sát phiền não bao gồm sự 
năm giữ những kinh nghiệm hi lạc do việc hành thiền đem lại mà không biết 
rằng mình đang dính mắc vào chúng. 


Viiraana"m bhaavo: Dũng cảm. Đặc tính của một anh hùng. Đây là từ để chỉ 
sự dũng cảm tĩnh tân trong việc hành thiên. 


Virati: Sự thu thúc, sự kiêng cử. 


Viriya: Tinh tấn. Năng lực hay sự tinh tấn liên tục hướng tâm đến đối tượng. 
Được rút ra từ chữ anh hùng. Chi thứ ba trong thât giác chị. 


Visuddhi Magga: Thanh Tịnh Đạo. Một cuốn sách viết về Thiền do Ngài 
Buddhaghosa soạn vào thê kỷ thứ tư sau Công nguyên. 


Vitakka: Tầm: Một khía cạnh của định tâm, tâm hướng về đối tượng, dính 
trên đôi tượng và đặt trên đôi tượng. Chi thứ nhât của tâng thiên định đâu 
tiên. 


Viveka: ân cư. Một từ chỉ trạng thái an tịnh tĩnh lặng, xuắt hiện khi tâm 
được an trú và bảo vệ không bị phiên não quây nhiêu. 


VIivekala puu sukha: ân cư hi lạc. Hi lạc, hạnh phúc do sự ấn cư đem lại. 
Một từ đê chỉ hai chi thiên thứ ba và thứ tư của tâng thiên định đâu tiên, 
được xem như phôi hợp chung với nhau. 

Vvwaapaada: Sân hận. Chướng ngại thứ hai trong nắm chướng ngại. 

[Y] 

Yogi: Thiền sinh. 


Source: Như Lai Thiên Viện 
Tathagata MeditaHion Center, 
San .Jose, California, U.S.A. 


=-000-<== 
HEÉT 


